`. \ã 


van I8 


ả 
. 
| l * 
| di ”. lGÃ 
m 
= l8 


THÍCH PHỤNG SƠN 








NHƯNG NET VĂN HOA ĐẠO PHẠT' 
Tác giả: Thích Phụng Sơn 
Nguyên Minh Tiến hiệu đính 
Phát hành theo thỏa thuận giữa Công ty Văn hóa Hương Trang và tác giả. 
Nghiêm cấm mọi sự sao chép, trích dịch hoặc in lại mà không có sự cho phép 


bằng văn bản của chúng tôi. 


GPXB số 320-2007/CXB/01-08/VHSG 


In ấn và phát hành tại Nhà sách Quang Bình 
416 Nguyễn Thị Minh Khai, P5, Q3, TP HCM Việt Nam 


Published by arrangement between Huong Trang Cultural Company 


Ltd. and the author. 
AII rights reserved. No part of this book may be reproduced by any 


means without prior written permission from the publisher. 


THÍCH PHỤNG SƠN 
NGUYÊN MINH TIẾN hiệu đính 


NHỮNG NÉT 
VĂN HÚN 
D0 PHẬT 








NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA -VĂN NGHỆ TP. HCM 


LỜI GIỚI THIỆU 


S ức sống của một nền đạo lý từ bi, trí tuệ như 
Đạo Phật thì chỉ có thể là sức sống văn hóa. 
Bởi vì, chỉ trên bình diện văn hóa, hoặc ở những hình 
thái sống động của đời sống hoặc thâm trầm trong tâm 
hồn con người, nguồn suối từ bi, trí tuệ mới có thể thẩm 
thấu, chan hòa như đã thẩm thấu chan hòa trong đời 
sống và tâm hồn của phần lón các dân tộc Á Đông. 

Văn hóa như hơi thỏ của sự sống. Chính vì vậy 
mà qua bao thăng trầm nghiệt ngã của lịch sử, Đạo 
Phật như một sức sống văn hóa ấy vẫn còn đó, như 
một sinh chất nuôi dưỡng nếp sống tâm linh cho con 
người. Văn hóa giống như nước, yếu mềm là thế mà 
lại không có đao kiếm nào chặt đứt được. Chính vì 
vậy mà, nhìn trên bề mặt những cơ cấu, tổ chức, 
rất nhiều khi tưởng như Đạo Phật chẳng còn đâu 
sức sống trưóc những tác động tiêu cực của thời thế, 
nhưng với chút lòng mẫn cảm với những lắng đọng 
sâu xa ở đời sống thì lại thấy Đạo Phật vẫn sống 
nguyên vẹn đó như chưa từng chết ởi. 


Sức sống văn hóa của Đạo Phật ấy - như chính 
bản chất từ bi, trí tuệ của Đạo Phật - có thể không 


5 


tạo nên những công trình vĩ đại cao kỳ của một nền 
văn hóa xa hoa mang đầy tính cách phù phiếm, bất 
chấp mọi nỗi thống khổ của nhân sinh; cũng không 
có sức quyến rũ mãnh liệt như nền văn hóa vật chất 
ngày nay đang lấy dục vọng làm nguồn năng lực kích 
động; nhưng sức sống văn hóa của Đạo Phật ấy đã có 
thể tạo nên được những tâm hồn bình dị trong lành, 
những nếp sống an hòa tươi mát; ở đó, vũ trụ thiên 
nhiên và con người hòa điệu với nhau và cùng biểu 
lộ cái đẹp thuần khiết, chân thực nhất của chúng. 
Cũng ở đó, con người - trong hòa điệu vồi vũ trụ thiên 
nhiên - có thể sống được cái giây phút vĩnh cửu của 
đời sống mong manh này, cãi giây phút vượt ra ngoài 
mọi biên tế chia lìa mà đầu óc xung động bất toàn 
của con người luôn tạo ra. 


Một bình hoa mang ý đạo, một tách trà trong chốn 
thính lặng của thiền, một hòn đá tảng đơn độc giữa 
chốn thành quách có cây ngậm ngùi sương gió, một 
lời kinh tụng thức tỉnh con người trỗi dậy đối mặt 
với nỗi sống chết thiêng liêng của chính mình... Tất 
cả những điều đó, như có cái gì bất động giữa không 
ngừng lay động, có cái gì lặng lẽ vô ngôn giữa thanh 
âm vang động miên man. Tất cả là nghệ thuật của 
đời sống đi vào cõi Đạo, hay ngược lại, Đạo thấm 
nhuần vào trong cõi sống. Trong một ý nghĩa nào 


6 


đó, ta có thể nói, giữa biển đời trầm luân sóng gió 
này, sống mà nh thế là sống Đạo; và mặt khác, giữa 
những hình thức lễ nghi tế toái của tôn giáo, Đạo mà 
nh thế thì thực là Đạo sống vậy. 


Sống Đạo là sống văn hóa trong ý nghĩa đẹp nhất 
của nó. Và Đạo sống chính là Đạo như nguồn sống 
văn hóa này. Tôi tin là bạn đọc có thể thấy được cả 
hai trong tác phẩm “Những nét văn hóa của Đạo Phật” 
này. 

Tác phẩm này ra đời là một đóng góp thiết thực. 
Càng thiết thực hơn khi chúng ta đã có nhiều công 
trình đề cập đến những đóng góp của Đạo Phật trong 
văn hóa dân tộc qua lịch sử nhưng thật hiếm hoi 
những tác phẩm nói đến văn hóa Đạo Phật như một 
thực tại sống động của đời sống con người, ở đây và 
bây giờ, như tác phẩm này. 

Chính vì tính cách thiết thực và hiếm hoi đó mà 
tôi xin được giói thiệu tác phẩm này đến bạn đọc bốn 
phương, với tất cả tấm lòng trân trọng tác phẩm và 
biết ơn tác giả. 


THÍCH NGUYÊN HẠNH 


LỜI NÓI ĐẦU 


Nà» bài viết trong tập sách này chỉ là một 
cố gắng nhỏ bé nhằm trình bày những đóng 
góp của Phật giáo vào nền văn hóa nhân loại. Hiện 
nay, các nước châu Âu, châu Úc và châu Mỹ đều đang 
trong giai đoạn tìm hiểu tư tưởng và sinh hoạt Phật 
giáo. Rất nhiều người đã tham dự vào các chương 
trình tu tập cùng thưởng thức các nét đẹp của nền 
văn hóa Phật giáo qua các sinh hoạt thiền quán, Hoa 
đạo, Trà đạo, vườn cảnh... cùng các sinh hoạt khác 
mà những dân tộc châu Á đã mang theo đến xã hội 
phương Tây. 


Một trong các chân lý mà Đạo Phật nhấn mạnh 
là tính cách thường hằng giữa mọi cái vô thường, cái 
không bao giờ thay đối giữa những sự thay đổi tiếp 
nối nhau đến vô cùng. 

Cái không bao giò thay đối vốn bao la như vũ trụ, 
trong sáng tĩnh lặng không có bắt đầu và tận cùng. 
Đó là chân tâm, là Phật tánh, là tâm chân thật nơi 


mỗi chúng ta. Tâm này không có bắt đầu và không 


có tận cùng, không có sinh ra rồi chết đi, bao la cùng 
khắp nên không đến từ đâu và cũng không đi về đâu, 
vừa tĩnh lặng vô càng mà vừa lĩnh động kỳ diệu, nên 
được gọi là tịch và chiếu. 


Nơi loài vật và thiên nhiên, tánh rỗng lặng, trong 
sáng, tinh sạch, tỏa chiếu ấy vẫn có, nên nói rằng 
Phật tánh có mặt ở mọi loài và mọi thứ. Tánh chân 
thật tự nhiên ấy được gọi là Pháp giới tánh hay là 
tánh của vạn pháp trong thế giới chân thật. Đó là thế 
giói của cái tuyệt đối, hay thế giới của lý. 

Mọi sự vật đều bị hạn chế trong không gian và 
thời gian và có tính vô thường. Tánh thay đổi hay 
vô thường là một tiến trình tự nhiên, miên viễn của 
mọi sự vật, của vạn pháp, trong thế giới hằng ngày 
và ở khắp mọi nơi. Tất cả sự vật đều được sinh ra, có 
mặt, hư hoại rồi tan rã khi duyên kết hợp giữa chúng 
không còn nữa. Các phần tan rã này rồi sẽ kết hợp 
với nhau khi gặp những yếu tố thuận lợi mới, hay 
duyên mới, để rồi lại xuất hiện trong một hình thái 
mới mà Đạo Phật gọi là duyên hợp hay duyên khởi. 
Nếu nhìn mọi sự vật, hay vạn pháp, qua những chuỗi 
tác động mã mãi không cùng, trùng trùng điệp điệp, 
thì chúng ta thấy được tính cách trùng trùng duyên 


khởi của vạn pháp. Đó là thế giới của mọi sự vật 
trong không gian và thời gian tương đối, hay thế giới 
của sự. 

Điều kỳ diệu của đời sống là cái tuyệt đối, hay lý, 
cũng không bao giờ tách lìa cái tương đối, hay sự. Lý 
và sự, cái tuyệt đối và cái tương đối cùng lúc có mặt 
với nhau, trong nhau, không hề tách rời, không hề 
ngăn ngại, như nước và sóng trong biển cả. Đó là thế 
giới của lý sự viên dung, là sự hòa hợp tròn đầy giữa 
tuyệt đối và tương đối. Và điều kỳ diệu hơn nữa là 
trong thế giới hằng ngày có mặt mọi màu sắc, dáng 
vóc, âm thanh, mùi, vị, cảm xúc cùng các ý tưởng, 
tâm tư... tất cả đều trong sáng, rỗng lặng, yên ổn 
trong những thay đổi, tác động, chuyển biến thuận 
nghịch vô cùng vô tận. Đó là thế giới của sự sự vô 
ngại, là cảnh giồi mà mọi thứ cùng có mặt bên nhau 
nhưng không ngăn ngại nhau. Đó là cảnh giồi của 
tâm giác ngộ hay trong trạng thái tự do tuyệt vời, 
siêu việt lên mọi mâu thuẫn của những sự khác biệt. 


Các nét đẹp của nền văn hóa Phật giáo sáng rực 
trong cái lý, trong cái sự, trong lý sự viên dung và 
trong sự sự vô ngạ1 pháp giới đó. Thật ra, cá1 đẹp kỳ 
diệu ấy không giới hạn trong nền văn hóa của một 


10 


dân tộc hay nhiều chủng tộc, trong nền văn hóa của 
phương Đông hay phương Tây. Cái kỳ diệu đẹp đế 
bao la ấy có mặt ở mọi nơi, mọi chốn. 


Thấy được cái thiên thu vĩnh cửu nơi một chiếc 
lá ngô đồng rực rõ vừa rụng xuống trên bãi có xanh; 
nhìn được cái lặng vên bất động nơi những cánh 
bướm bay lượn chập chờn quanh những đóa hoa 
xuân tươi thắm vừa chớm nở; bắt gặp được nét mặt 
an bình và nụ cười thầm lặng sâu thẳm nơi khuôn 
mặt của một thanh niên đang hoạt động náo nhiệt 
giữa chốn phố phường, cũng giống như nét mặt và 
nụ cười của một tượng Phật cổ trong ngôi chùa tĩnh 
mịch, xa cách trần gian; nghe được cái tĩnh lặng vô 
cùng trong những âm thanh vang dội; an ngự trong 
sự bình an tỏa chiếu giữa mọi sự quay cuồng, náo 
nhiệt, chuyển biến, thương yêu hay ghét bỏ... Với đôi 
bàn tay trần, cầm được đóa hoa tỏa đầy hương thơm 
cùng màu sắc rực rõ của thiên thu vĩnh cửu trong 
một phút giây ngắn ngủi. 


Đó là sự tự do cao vút nhất và cũng là sâu thẮm 
nhất, đó là niềm hạnh phúc bao gồm cả đất trời, 
mênh mông vô tận, không có bắt đầu và tận cùng. 
Đó là sự chân thật diễn ra từng giây phút nơi đây và 


11 


mọi chốn. So với sự chân thật của cuộc đời ấy, những 
điều trình bày trong tập sách nhỏ bé này chỉ là hạt 
bụi trong vũ trụ mênh mông. 

Chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn các tác giả có ảnh 
được sử dụng trong sách này. Đó là những bức ảnh 
Trà đạo và vườn thiền do Sở Thông tin Nhật Bản phổ 
biến, bức ảnh tượng Phật ở bảo tàng viện Victoria và 
AIbert, ảnh của Zena Flax về một cộng đồng Phật 
giáo ở Anh, các bức cổ họa Trung Hoa và Nhật Bản 
và các bức hình khác, cùng hình vẽ các vị Phật và 
hình đăng trên những tạp chí Phật giáo không có gh1 
tên tác giả. 

Phật Lịch 2537 
Đệ tử THÍCH PHỤNG SƠN cần bái 
Xuân Quý Dậu - 1998 


12 


ĐỨC PHẬT VÀ 
GIÁO LÝ GIẢI THOÁT 


1)“ Phật đản sinh vào năm 566 trước Tây 
lịch và nhập Niết-bàn vào năm 468 trước 
Tây lịch. Nước Ấn Độ lúc bấy giờ đa số theo đạo Bà- 
la-môn (Brahmana) chủ trương Thần Phạm thiên 
(Brahma, còn được gọi là Đại ngã hay Thượng đế) 
là nguồn gốc của mọi sự vật. Mỗi sinh thể, như con 
người, đều có một Tiểu ngã (Atman). Đại ngã và Tiểu 
ngã có cùng bản tánh. Tiểu ngã tu tập để trở thành 
trong sạch hầu trở về với Đại ngã (Brahm8). Tùy theo 
mức độ tâm linh mà mỗi người khi sinh ra thuộc vào 
các gia1 cấp khác nhau: gia1 cấp Bà-la-môn, quý tộc 
hay võ tướng, thương gia hay cùng đinh. 

Trên nguyên tắc, xã hội Ấn Độ thời ấy chia con 
người thành bốn giai cấp. Trên thực tế, mỗi gia1 cấp 
lại phân chia thành hàng chục gia1 cấp nhỏ hơn. Sự 
phân chia giai cấp trở thành nặng nề, chặn đứng sự 


13 


liên hệ mật thiết giữa những người khác giai cấp với 
nhau, tạo nên sự ích kỷ, áp bức, kỳ thị của các nhóm 
giai cấp cao quý hơn đối với các giai cấp bị xem là 
hèn kém. Tánh chất ác độc của sự kỳ thị sai lầm này 
tại Ấn Độ còn được chính thức đưa vào luật pháp. 
Chẳng hạn như, nếu có một người thuộc giai cấp hạ 
tiện vô tình nghe tụng đọc các thánh thư của đạo Bà- 
la-môn thì người ấy sẽ bị đổ chì nóng chảy vào tai để 
trừng phạt! 


Trong hoàn cảnh bế tắc của hệ thống tư tưởng 
và tổ chức xã hội cứng ngắc ấy, có nhiều người chủ 
trương tìm lối thoát khỏi sự nhàm chán của đời sống 
bằng cách tận hưởng dục lạc. Có những kẻ khác lại 
cho rằng cuộc sống trên thế gian này thật là vô vọng, 
chê tởm đời sống của cả thân xác mình, và tìm cách 
tu hành khổ hạnh, ép xác hay hành hạ thân xác để 
mong sau khi chết có thể được sinh về chốn thiên 
đàng an vui. Đó là hai chủ trương cực đoan trong 
nhiều chủ trương khác nhau lúc bấy giờ. 


14 


TRÍ TUỆ HAY SỰ THẤY BIẾT CHÂN THẬT 


1)“ Phật thấy rõ hoàn cảnh xã hội và tâm 
linh bế tắc đó. Ngài muốn tìm lời giải đáp 
chân thật không dựa trên sự suy luận, cảm xúc hay 
niềm tin không căn cứ. Do đó, sau sáu năm tu tập 
trong rừng và bốn mươi chín ngày thiền định dưới cội 
bồ-đề, Ngài đã đại ngộ, nhìn thấu rõ mọi sự vật (vạn 
pháp) trong vũ trụ như sau: 


- Sự thấy biết mọi sự kiện trong vũ trụ và đời 
sống con người một cách chân thật (như thực tri 
kiến) xuất hiện tự nhiên khi ta không còn dính mắc 
với các ý tưởng đối nghịch, mâu thuẫn làm khơi dậy 
lòng ham muốn, giận dữ, thù hận,v.v... đưa đến xáo 
trộn và khổ đau. 


- Chủ trương tận hưởng dục lạc hay sống đời khổ 
hạnh, hành hạ thân xác mình chỉ là hai cực đoan của 
sự trốn chạy cuộc sống. Sống phải là sống hạnh phúc, 
vì hạnh phúc vốn là tánh tự nhiên, chân thật hay là 
Phật tánh sẵn có nơi mỗi chúng ta. Khi ta sống tỉnh 
thức với sự chú tâm tự nhiên, với sự thấy biết trực 


15 


tiếp không lựa chọn (trực thức vô trạch) mọi sự kiện, 
thì mọi sự vật đều hiện ra một cách chân thật, trong 
sáng, tràn đầy. Những xáo trộn, mâu thuẫn, xung 
đột do sự thấy biết sai lầm đều tan biến. Tâm ta 
quay về với sự trong sáng tự nhiên của nó, với niềm 
hạnh phúc bao la tràn đầy. 


Thực hành lối sống an lành và hạnh phúc đó là 
sống Trung đạo, là đi ở giữa, tránh cả hai sự cực 
đoan sa1 lầm nói trên. Đó cũng chính là sống đời giải 
thoát hay giác ngộ. 


- Do đó, con người không cần phải hy sinh cho một 
ước mơ được sung sướng trên thiên đàng mai sau mà 
quên đi cuộc sống hiện tại, nhưng cũng không nên 
đấm mình vào khoái lạc vật chất để tìm kiếm sự thỏa 
mãn dục lạc mãi mãi không ngừng. Sự khổ hạnh, ép 
xác để mong lên thiên đàng cùng sự hưởng thụ vật 
chất theo chủ nghĩa khoái lạc đều làm cho tâm trí 
mê mờ và thân xác mệt mỏi. Người thực hành đạo 
giác ngộ sống hạnh phúc nơi Trung đạo. tức là ở giữa 
hai sự cực đoan sai lầm của các chủ trương khổ hạnh 
hoặc hưởng lạc nói trên, và sống an vu thoải mái với 
sự hiểu biết chân thật trong đời sống hằng ngày. 


16 


- Sự hiểu biết chân thật đó không dựa vào lý luận 
viễn vông mà do nơi kinh nghiệm tâm linh: tánh tự 
nhiên của mỗi chúng ta là chân tánh hay Phật tánh. 
Tánh ấy vốn không có bắt đầu và tận cùng (bất sinh 
bất diệt), rộng lón bao la, trong sáng, an vui, tràn 
đầy tình thương yêu (£ừ bj và sự hiểu biết chân thật 
(trí tuệ). Chân tâm hay Phật tánh nơi mỗi chúng ta 
luôn luôn rỗng lặng, tĩnh sạch, trong sáng, linh động, 
tràn đầy, đồng thời rộng lớn bao la nên không có một 
cái gì gọi là Tiểu ngã (Atman), một cái tôi nhỏ bé cần 
phải thanh lọc dần dần để trở về với Đại ngã (Brahmä 
hay Thượng đế. 


- Đống an vul giác ngộ ngay trong cuộc đời này là 
sống với tâm hiểu biết chân thật: thấy biết rõ ràng 
mọi thứ, mọi hiện tượng nhưng với tâm buông xả, 
không dính mắc vào các ý tưởng phân biệt như hay 
dở, tốt xấu, làm khơi dậy các tình cảm như vui buồn, 
thương ghét, thân thù... thì tâm luôn luôn tĩnh lặng. 
Cái tôi (ngã) mà lâu nay ta luôn luôn bảo vệ, đề cao 
chẳng qua là sự tiếp nối không ngừng của các ý tưởng 
và cảm xúc. Khi các ý tưởng và cảm xúc lắng dịu đi 
thì cái tôi nhỏ bé (ngøẩ) cũng tan biến, nên ta trực 
nhận được cái tôi ấy (ngã) vốn là rỗng lặng (không) 
hay vô ngã. Các ý tưởng và cảm xúc thường là các 


17 


đám mây che mờ chân tâm. Phật tánh luôn luôn tỏa 
sáng nơi ta. Mây tan đi thì mặt trời chiếu sáng. Sự 
mê mờ (vô minh) tan đi thì chân tâm, Phật tánh, 
cũng chính là niềm hạnh phúc trong sáng bao la sẽ 
tràn đầy nơi ta. 


- Tính cách vô ngã hiện hữu nơi mọi sự vật. Mọi 
sự vật hiện hữu đều là do nhiều yếu tố hợp thành. 
Chúng ta có thể lấy ví dụ như một chiếc xe hơi là do 
sự kết hợp của khung xe, mui xe, động cơ, bình xăng, 
dây điện, cảng xe... Rồi nhờ có người thợ lắp ráp, thiết 
kế của các kỹ sư, quyết định sản xuất của công ty 
sản xuất, vật liệu do các công ty khác cung cấp, v.v... 
Chiếc xe hiện hữu được là do nhiều yếu tố như trên 
hợp thành. Nó không tự có mặt và không có cá tính 
riêng biệt. Nếu các yếu tố hợp thành chiếc xe thay 
đổi thì nó cũng thay đổi theo. Như mỗi năm công ty 
sản xuất có thể thay đổi hình dáng, máy móc, màu 
sơn... để hấp dẫn khách hàng thì mỗi năm xe cũng 
đổi mới liên tục. Cùng một hiệu xe như Mercedes, 
Ford hay Toyota Celica nhưng tùy theo các yếu tố 
hợp thành chiếc xe theo năm sản xuất, chúng hoàn 
toàn khác nhau về màu sắc, hình dáng, máy móc, độ 
bền... Cùng một tên gọi nhưng chúng hoàn toàn khác 
nhau về phẩm chất cũng như hình dáng. Tuy nhiên, 


18 


chúng ta thường có thói quen cho rằng mỗi sự vật 
đều có tánh riêng biệt và không thay đối, trong khi 
sự thật là mọi sự vật đều liên tục thay đổi. Sự thay 
đổi không ngừng đó gọi là vô thường. 


- Sự thay đổi của sự vật xảy ra từng giây phút 
một. Lấy ví dụ như khi nói đến “chiếc xe của ta” thì 
ta liền hình dung ra một hình ảnh cố định về chiếc 
xe ấy. Nhưng thật ra thì kể từ khi mua xe cho đến 
nay ta đã thay các bánh xe mới, bộ thắng mới, bình 
điện mới, bình lọc dầu mới... nước sơn cũng không 
còn bóng như trước và khung xe đã bắt đầu có những 
chỗ han gỉ. 


Các bộ phận kết hợp thành chiếc xe (sinh), chiếc 
xe tổn tại trong một thời gian (£rụ), chiếc xe biến đổi, 
hư hao (dj), và cuối cùng nó bị tan rã (diệ?. Chiếc 
xe phế thải được kéo vào nghĩa trang xe. Người cần 
các bộ phận còn tốt sẽ đến mua về ráp lại vào xe 
khác. Cuối cùng, người ta ép dẹp những phần còn lại, 
chuyển đến các nhà nấu thép, đúc thành các bộ phận 
xe mới và ráp thành chiếc xe khác. 


- Tính cách sinh diệt, diệt sinh đó là tính cách vô 
thường của mọi sự vật. Vô thường có nghĩa là các 
sự vật không tồn tại mãi mãi và luôn luôn biến đổi. 


19 


Chiếc xe đạp tồn tại khoảng 10 năm, xe hơi trên 20 
năm, tuổi thọ con người khoảng 100 năm, mặt trời 
tồn tại khoảng 10 tỷ năm... Từ một vật thật nhỏ như 
tế bào trong cơ thể, đến một vật lớn như mặt trời, 
cũng đều chuyển biến qua bốn giai đoạn: do nhiều 
yếu tố kết hợp thành (sinh), tồn tại trong một thời 
gian (£rụ), biến đổi và hư hao (đj, cuối cùng là tan 
rã (diệ0. Và những yếu tố sau khi tan rã lại kết hợp 
để thành các sự vật khác, tiếp nối mãi mãi không 
ngừng. Tính cách vô thường ấy diễn ra khắp mọi nơi, 
ở cả bên trong và bên ngoài chúng ta. 


- Khi đã hiểu rõ tính cách vô thường, vô ngã của 
các sự vật, chúng ta không còn sợ hãi trước sự thay 
đổi, chuyển biến, và lòng ta trở nên thoải mái, tâm 
ta trở nên tỉnh thức hơn trong mối tương quan với 
người và vật. Ta không nhìn sự vật hay con người 
theo thói quen máy móc dựa vào những định kiến 
sẵn có về người hay vật đó. Thói quen ấy ngăn cần ta 
tiếp xúc với thực tại, những gì đang thực sự có mặt 
trong đời sống. 

Trong mỗi giây phút, mỗi cành lá, đám mây, bông 
hoa, cánh bướm, dòng sông, điệu nhạc, người đàn ông, 
đàn bà, trẻ em, hòn sỏi, chiếc xe... đều hiện hữu hoàn 


toàn, như thế ấy. Tất cả đều không dính dáng gì đến 


20 


các ý tưởng khen chê, phê phán, cùng các cảm xúc 
dấy lên từ sự phê phán ấy làm ta vui, buồn, thương, 
ghét. Nếu có địp nhìn sâu vào lòng mình (quán chiếu 
nội tâm) thì chúng ta sẽ thấy các ý tưởng và cảm xúc 
thường lặp đi lặp lại mãi theo khuynh hướng như 
sau: Điều gì ta nghĩ là hay, tốt thì ta ưa thích, ca 
ngợi; điều gì ta cho là đở, xấu thì ta ghét bỏ, thù hận 
hay phi báng. 


Nhưng cái mà ta cho là tốt hay xấu ấy lại thay 
đổi không ngừng. Hôm nay ta nghĩ nó là ¿ố? thì ngày 
mai ta có thể chê là xấu; hôm nay ta cho là đúng 
nhưng ngày mai lại thành ra sai. Do đó mà các cảm 
xúc vui, buồn, thương, ghét, thân, thù... luôn luôn 
trỗi dậy như những luồng sóng mãi mãi nối tiếp trên 
mặt biển, làm ta chịu nhiều áp lực do sự xung đột 
bên trong và sự đụng chạm bên ngoài. 


“Thể mọi pháp đều 
không. Không sinh cũng 
không diệt. “ 

Mọi sự vật đều có mặt 


tròn đây trong sự rỗng 
lặng trong sáng của nó. 





21 


- Nếu ta thực hành sự tỉnh thức, sự thấy biết chân 
thật thì tâm tự buông xả, không để mình dính mắc 
vào các ý tưởng đối nghịch, những sự phê phán, phân 
biệt thường xuyên kéo đến. Khi ấy, tâm ta tự nhiên 
lắng dịu dần, như khi mặt biển không còn gió thổi 
thì trở nên yên tĩnh. Đó là sự tỉnh thức đã có mặt 
nơi ta. Với tâm tỉnh thức ấy ta nhìn mọi sự vật thì 
chúng đều hiện rõ tánh chân thật: trong sáng, rỗng 
lặng, tươi mát, tràn đầy. Đó là tánh chân thật tự 
nhiên, tánh rỗng lặng hay là tánh không của vạn 
pháp. Thấy biết như thế gọi là sự thấy biết chân thật 
hay trí tuệ. Như thế, khi tâm ta thanh tịnh thì mọi 
sự vật (vạn pháp) trở nên thanh tịnh. Khi ta khởi lên 
sự phân biệt ưa ghét thì lập tức ta phân chia mọi thứ 
thành hai phía đối đãi: thân thù, cao thấp, sang hèn, 
thân sơ... từ đó nổi lên các cảm xúc thương yêu - thù 
hận, thích thú - sợ hãi, thân tình - xa lạ, sung sướng 
- khổ đau, ưa muốn - ghét bỏ... 


- Sự phân biệt ấy là một thói quen do sự điều kiện 
hóa từ lúc chúng ta sinh ra cho đến nay, làm chúng 
ta phản ứng như một người máy, như một máy điện 
toán đã được lập trình cách giải quyết các vấn đề 
theo những công thức nhất định. Sự lặp đi lặp lại 


có 


những cảm xúc thương ghét, vui buồn... ấy dần dần 
trở thành một thói quen mà ta nhầm tưởng đó là con 
người thật sự của mình. Sự tỉnh thức, sự chú tâm 
thoải mái tự nhiên đưa tâm ta trở về với sự tươi mát 
linh động, rỗng lặng, tinh sạch, rộng lớn tự nhiên 
của nó. Từ đó ta nhìn thấy rõ ràng mọi sự vật, thoát 
ra khỏi mọi sự lôi kéo, ràng buộc, mê hoặc của các 
ý tưởng, cảm xúc nơi ta hay những người quanh ta. 
Chúng ta thoát ra được thói quen phản ứng theo điều 
kiện quy định sẵn như kiểu máy điện toán nói trên. 


- Sống tỉnh thức như thế thì sự hiểu biết chân 
thật (trí tuệ) tự hiển bày, tự biểu lộ. Tâm ta tự nó 
quay về với sự an ổn, thoải mái, trong sáng, rộng lớn 
và rỗng lặng của chính nó. Từ chốn ấy, tình thương 
yêu bao la, nồng ấm (từ bj bừng dậy. Mọi sự vật 
trở thành linh động, tươi sáng, yên ổn, tươi mát, khi 
ta nhìn chúng với con mắt thương yêu: hoa lá rực 
rõ, cảnh vật vui tươi, mây trời trong sáng, người vật 
nhộn nhịp... 


Khi tình thương yêu bừng dậy thì nguồn hạnh 
phúc chảy tụ lại thành biển lớn, đưa ta đến chốn an 
lạc vô cùng. Từ đó ta kinh nghiệm được, hiểu biết 
được một cách cụ thể và trực tiếp rằng: sự hiểu biết 


có 


chân thật (£rí tuệ), tình thương yêu rộng lớn (từ bì) 
và nguồn hạnh phúc trong sáng, bao la là ba khía 
cạnh của chân tâm, Phật tánh. Khi một trong ba yếu 
tố này xuất hiện thì hai yếu tố kia cũng xuất hiện, 
như một bó đuốc lớn cháy rực rõ không thể tách lìa 
thành ba ngọn lửa khác nhau. 


Như mặt trời tỏa ra ánh sáng cùng khắp, ánh 
sáng ấy cũng là năng lượng có sự ấm áp. Ta không 
thể tách rời ánh sáng và sự ấm áp được. Cũng thế, 
tình thương yêu bao la, sự hiểu biết chân thật và 
nguồn hạnh phúc trong sáng vốn là một, không thể 
tách ha. Một thứ có mặt thì hai thứ kia cũng có mặt. 


- Khi tâm quay về với tánh tự nhiên rộng lớn, an 
lạc của nó thì ta trực nhận, thấy biết một cách rõ 
ràng, cụ thể và chân thật: khổ đau không có thật. 
Khổ đau là một yếu tố không cần thiết cho đời sống. 
Nó chẳng khác gì những sự cay đắng ta tự thêm vào 
đời sống, mà vì mê mờ (vô minh) nên ta thấy là quá 
buồn chán và tẻ nhạt. 


- Tình thương yêu trong sáng, bao la (từ bị) luôn 
luôn tỏa sáng rực rõ nơi ta. Do đó, ta làm các điều tốt 
đẹp cho đời: giúp đỡ người bị nạn, đói khổ; chăm sóc 
những kẻ không may. Đó cũng là sự hiểu biết chân 


24 


thật (trí tuệ), nhận biết rõ rằng mọi sự vật vốn vô 
thường, vô ngã, nên thấy rõ mỗi sự vật đều hiện hữu 
một cách chân thật, tràn đầy, trong sáng và rỗng 
lặng. Từ bi và trí tuệ cũng chính là suối nguồn hạnh 
phúc trong sáng bao la (chân lạc) luôn luôn tỏa đầy, 
chiếu sáng và có mặt nơi ta. 


- Tình thương yêu rộng lớn, sự thấy biết chân thật 
và nguồn hạnh phúc trong sáng tràn đầy là tánh tự 
nhiên sẵn có nơi chúng ta. Đó là tánh chân thật tự 
nó hiện hữu, đó là chân tâm, là Phật tánh, mã mãi 
có mặt (chân thường), không chút đối thay từ giây 
phút này qua giây phút khác (chân nøầ), không có 
gì làm cho nó trở thành nhơ bẩn, sứt mẻ hay mê mờ 
(chân tánh). Tánh chân thật tự nhiên đó là nguồn an 
vui kỳ diệu, thâm sâu, tươi mát, linh động, tràn đầy, 
bất tận (chân lạc). Vì ta vô tình lãng quên nên không 
nhận biết, không sống với niềm an lạc kỳ diệu có sẵn 
nơi ta mà thôi. 


^ 


THIÊN VÀ HOA ĐẠO 


H oa đã xuất hiện hàng triệu năm trước khi có 
loài người, tô điểm cho cảnh vật với muôn 
màu sắc. Và cũng từ lâu hoa có mặt trong cuộc sống 
loài người: hoa ngoài đồng nội, hoa cắm trên bàn, 
hoa dâng cúng nơi bàn thờ, hoa ngoài nghĩa trang 
khi ta thăm viếng người quá cố... Khi vui, lúc buồn, 
khi yêu, lúc giận, ăn uống tiệc tùng, lễ lạt tiếp đón, 
lúc sống cũng như khi qua đời, chúng ta lúc nào cũng 
thấy mình gắn liền với các đóa hoa tươi thắm. 


Tuy vậy, đã biết bao lần chúng ta hững hờ quên 
lãng, không nhìn thấy vẻ rực rõ hay sự tinh khiết 
của đóa hoa chưng trong nhà hay vừa hé nở ngoài 
vườn. Cuộc sống quanh ta chứa rất nhiều sự kỳ diệu: 
một đóa hoa hồng trong ánh sáng ban mai rực rõ, 
bãi lau sậy im lặng soi mình trên mặt nước hồ thu, 
những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng phủ lên cảnh 
vật. Và nếu chúng ta có chút thì giờ ngắm nhìn thì 
ta có thể hạ bút viết được bài thơ Hài cú như một vị 
thiền sư trong một ngày tuyết đổ ngập trời: 


26 


Hàng vạn hạt tuyết rơi 
Nhưng mỗi hạt tuyết 
Đầu có nơi an trú 
Trúc Thiên dịch 


Hàng muôn triệu cánh hoa với dáng vóc, màu 
sắc, hương thơm, thời gian hiện hữu khác nhau đã 
xuất hiện nơi chốn đồng bằng, trong rừng rậm, ven 
sông, trên những cành cây cao hay nơi mặt ao hồ. 
Mỗi cành hoa hiện hữu tự nó là đầy đủ, thoải mái, 
an nhiên, tự tại, tỏa ánh sáng với những màu sắc 
kỳ diệu. Đó là Pháp giới, thế giới chân thật mà kinh 
Hoa Nghiêm đã mô tả: Hàng muôn triệu thứ hiện 
hữu trong vũ trụ bao la mà mỗi loại, dù nhỏ như 
hạt nguyên tử hay lớn hơn như dải Ngân hà gồm 
triệu triệu ngôi sao đều sinh động, chuyển biến qua 
các giai đoạn sinh (nhiều yếu tố hợp lại thành một 
vật), trụ (tồn tại và phát triển), đị (chuyển biến, hư 
hoại), rồi cuối cùng đi đến diệt (tan rã), để rồi kết 
hợp lại thành vật khác, mãi mãi không ngừng. Muôn 
triệu thứ cùng hiện hữu bên nhau như một chiếc lưới 
vĩ đại mà mỗi thứ là một viên ngọc chói sáng lấp 
lánh, phản chiếu ánh sáng và hình ảnh của tất cả 
viên ngọc khác. Muôn triệu thứ trong vũ trụ luôn 
luôn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động lẫn nhau, phản 


z 


chiếu lẫn nhau, trộn lẫn vào nhau mà đồng thời vẫn 
riêng biệt, vẫn an nhiên tự tại, vẫn hiện hữu tràn 
đầy riêng biệt giữa muôn sự ồn ào, náo nhiệt, chuyển 
biến, đổi thay. Kinh Hoa Nghiêm gọi đây là sự sự vô 
ngại Pháp giới. 


I. LỊCH SỬ CẮM HOA 


N” loại từ lâu đã dùng hoa trong các cuộc 
lễ lạt để tăng phần long trọng. Trong Phật 
giáo, lịch sử cắm hoa khởi đầu bởi các vị Thánh Tăng. 
Những bậc đệ tử của đức Phật khi nhìn thấy những 
cánh hoa rơi rụng trong cơn bão tố đã động lòng trắc 
ấn, đi góp nhặt chúng lại và bỏ vào chậu nước để hoa 
sống được lâu hơn. Sau đó, các vị tăng sĩ thường dâng 
hoa cúng Phật vào các dịp lễ tiết, vì hoa vốn tỉnh 
khiết, đẹp đẽ, trong sáng, tự tại, rực rõ như tâm của 
những người giác ngộ. 


Đóa hoa tâm 
mâu nhiệm 
của môi chúng ta. 





28 


Đạo vốn không nhan sắc 
Mà ngày thêm gấm hoa 
Trong ba ngàn cõi ấy 
Đâu chẳng phải là nhà. 


Thật ra, việc dâng hoa cúng dường đã xảy ra ngay 
khi đức Phật còn tại thế. Đức Phật nhận một cành 
hoa dâng cho Ngài và đưa lên trước đại chúng. Mọi 
người đều im lặng, duy chỉ có ngài Ca-diếp, vị đại 
đệ tử của đức Phật, mỉm cười. Đức Phật thấy rõ tâm 
ngài Ca-diếp chỉ tràn đầy niềm thanh tịnh, an vui, 
đầy tình thương yêu và sự hiểu biết chân thật, nên 
Ngài xác nhận cái thấy biết của ngài Ca-diếp: “Ta 
có pháp môn vi diệu không thể dùng lời mà diễn tả 
được. Nay ta trao cho ông Ca-diếp.” Cái vi diệu mà 
đức Phật trao cho ngài Ca-diếp vốn đã sẵn có nơi ông 
và nơi mỗi chúng ta, và sự tích nói trên được gọi là 
“Niêm hoa vi tiếu”: Đức Phật đưa một cành hoa lên và 
ngài Ca-diếp mỉm cười. 

Các chùa chiền ở Việt Nam, Trung Hoa, Triều 
Tiên, Nhật Bản... đều đã có tập quán chưng hoa trên 
bàn Phật từ cả ngàn năm nay. Nghệ thuật cắm hoa 
và chế tạo các bình hoa phát triển cao độ vào thời kỳ 
nhà Đường và nhà Tống ở Trung Hoa. Sau đó, người 
Mông Cổ chiếm nước này và lập nên nhà Nguyên. 
Nhiều hoa trái của nền văn minh Trung Hoa bị tiêu 


ˆÓ 





Những ngôi chùa là nơi phát xuất Hoa Đạo. 


diệt tại nước này nhưng được bảo tồn và phát triển 
tại Nhật Bản. 

Vào thế kỷ thứ bảy, Thánh Đức Thái tử, nhiếp 
chánh cho Suy Cổ Thiên hoàng, cử một phái bộ 
ngoại giao Nhật Bản sang Trung Hoa. Trưởng phái 
bộ ngoại giao này là Óno-no Komoto đến Trung Hoa 
học được rất nhiều điều về đồ sành sứ, đồ đồng và các 
bộ môn nghệ thuật cùng Thiền tông Phật giáo. Về 
sau, thiền được người dân Nhật đón tiếp nồng hậu và 
phát triển nhanh chóng thành thiền Nhật Bản (Zen) 
nhờ có các vị đại sư Thiền tông Trung Hoa trực tiếp 


30 


đến Nhật Bản giảng dạy và tổ chức tu tập. Sau đó 
được nhiều thiền sư Nhật Bản tiếp tục tô điểm thêm 
cho hợp với truyền thống địa phương. 


Người dân Nhật vốn ưa thích thiên nhiên, đắm 
mình trong sự hòa hợp giữa con người và vũ trụ. 
Phật giáo, qua giáo lý về sự đồng nhất giữa bản thể 
vũ trụ và tự tánh con người (Phật tánh), nhất là kinh 
nghiệm từ sự tu tập của Thiền tông giúp họ trực tiếp 
sống với sự mầu nhiệm của Phật tánh, của tâm giải 
thoát với niềm an vui trong sáng bao la vốn có sẵn nơi 
mỗi chúng ta. 


II. ĐÓA HOA MẪU NHIỆM 
Ì | ỗI con người là một đóa hoa có hương thơm, 


màu sắc, dáng vóc, tâm tư, ước muốn, nhận 
biết riêng biệt, nhưng luôn hòa mình với hàng triệu 
triệu đời sống khác trên quả đất này. Thế giới rộng 
lớn chuyển động như một bản hòa tấu với những vận 
chuyển, sản xuất, tiêu thụ qua muôn ngàn hình thái 
như xe cộ, nhà cửa, ăn uống, nghỉ ngơi, du lịch, chiến 
tranh, xây dựng, tàn phá, thương yêu, giết chóc... 


Không một lúc nào trên quả đất này không có 
hàng triệu người đang làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi, 


31 


đọc sách, phá hoại hay xây dựng. Nếu nhìn quả đất 
từ xa khi nửa phần quả đất từ từ chìm vào bóng tối 
thì ánh đèn trong nhà và ngoài đường tỏa sáng hết 
lớp này đến lớp khác theo sự vần xoay của mặt địa 
cầu hướng về phương đông, cảnh vật lại tràn ngập 
trong ánh sáng ban mail, sự sống trỗi dậy ồn ào, náo 
nhiệt. Và cùng với muôn loài đón mừng bình minh, 
hàng triệu triệu đóa hoa đón nhận nguồn sống từ 
ánh thái dương. 


Chúng ta thích ngắm hoa vì nó tỏa ra sự mầu 
nhiệm của dòng sống: Mọi đóa hoa tự nó vốn thanh 
tịnh, rỗng lặng, tỏa chiếu, trong sáng, và tươi mát. 
Dù đóa hoa ấy mọc riêng rẽ trên cánh đồng cỏ xanh, 
trong khu rừng rậm rạp hay trên một cánh đồng hoa 
rực rỡ. Trong số nhân loại hàng tỷ người hiện nay, 
đời sống của mỗi chúng ta cũng vậy: tự nó là trong 
sáng, an vui, rộng lớn, thoải mái, tươi mát, tràn đầy 
tình thương yêu và sự hiểu biết chân thật, tràn đầy 
nguồn hạnh phúc trong lành. Niềm an vui đó tự nó 
hiện hữu, không có bắt đầu và tận cùng, như vũ trụ 
bao la quanh ta. Như một đóa hoa tươi thắm trong 
khóm hoa dày đặc, mỗi người chúng ta hiện hữu tràn 
đầy, riêng biệt, tự tại, dù đang hòa lẫn với muôn ngàn 
đời sống khác trong một xã hội luôn luôn biến đổi. 


32 


Cắm một bình hoa với tâm tĩnh lặng, với lòng 
an vui giúp cho chúng ta tiếp xúc được, sống với sự 
mầu nhiệm của cuộc đời. Sự mầu nhiệm của cuộc đời 
chính là sự mầu nhiệm nơi tâm ta: Một thế giới rộng 
lớn, an vui, trong sáng, rực rõ kỳ diệu, nồng ấm và 


hạnh phúc vô cùng: 


Một đóa mai vừa nở 

Cả thế giới bừng dậy 

Một tiếng nhạc ngân lên 
Rung chuyển cõi ba ngàn 
Một cánh hạc vỗ nhẹ 

Kết hợp không, thời gian 
Nơi khuôn mặt nghìn đời 
Một nụ cười thoáng hiện 
Một thân thể nhỏ bé 

Tràn ngập không, thời gian. 


Sự mầu nhiệm an vui, rộng lớn, trong sáng vốn 
luôn luôn hiện hữu nơi mỗi chúng ta, đã giúp cho ta 
buông xả cái tôi nhỏ bé để trở thành một với vũ trụ 
bao la, trầm lặng, bất biến, nhưng đồng thời luôn 
luôn chuyển động, muôn màu muôn sắc, linh động 


` + ^ °.z Z “ sÀ ° ^* 
và thay đối. Phật giáo chú trọng đến niểm an vuI1 nội 


33 


tâm. Khi tâm an bình thì tự nó thành trong sáng, 
như tấm gương rộng lớn phản chiếu mọi hoa lá, có 
cây, người và vật. Tâm trong sáng, an vui đó được gọi 
là đất sạch (Tịnh đội. 


Chốn Tịnh độ ấy được mô tả đầy cả hương hoa rực 
rõ, chim thú kỳ diệu, cảnh vật trang nghiêm. Các 
bộ kinh lớn của Phật giáo như Diệu Pháp Liên Hoa, 
Hoa Nghiêm cũng lấy tên loài hoa quý như hoa sen 
(liên hoa) và tràng hoa đẹp (hoa nghiêm) để chỉ cho 
cái tâm mầu nhiệm, an vui, rộng lớn, thanh tịnh có 


sẵn nơi mỗi chúng ta. 


II. DẪNG HOA CÚNG PHẬT 


P.: giáo ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống 
của dân Nhật Bản. Nhiều chùa chiền được 
xây dựng và trở thành các trung tâm tôn giáo và nghệ 
thuật. Những cuộc chiến tranh và nội loạn làm mai 
một các ngành nghệ thuật ở Trung Hoa. Các ngành 
nghệ thuật ấy được tiếp đón, nuôi dưỡng và phát triển 
ở Nhật Bản, trong đó có nghệ thuật cắm hoa. 


34 


Trong các cuộc lễ ở chùa, người ta thường dâng 
hoa cúng Phật. Ban đầu, bình hoa được cắm theo 
nguyên tắc cân xứng: nhiều cành hoa có độ dài bằng 
nhau, cùng màu sắc và ở vị trí đối xứng nhau... Một 
nhánh hoa màu vàng bên phải thì có một nhánh 
hoa màu vàng bên trái, một nhánh hoa màu đỏ phía 
trước thì có một nhánh hoa màu đỏ phía sau. Cách 


cắm hoa này hiện vẫn còn thông dụng tại nhiều nơi. 


Sau đó, các vị Thầy cắm hoa nhận thấy lối cắm 
hoa đối xứng như thế không phản ảnh vẻ đẹp tự 
nhiên. Nét đẹp của vạn vật biểu lộ một cách tự nhiên 
và không theo một sự cân xứng giả tạo. Từ đó nghệ 
thuật cắm hoa tiến một bước dài để trở thành Hoa 
đạo cùng với Thiển, Trà đạo, Võ đạo tạo thành nền 


tảng vững chắc của nền văn hóa Nhật Bản. 


Từ các cuộc lễ theo truyền thống dâng hoa cúng 
Phật, nghệ thuật cắm hoa dần dần phát triển và trở 
thành một bộ môn nghệ thuật của giới quý tộc, rồi 
lan truyền đến dân gian. Cuộc triển lãm các bình 
hoa để công chúng thưởng ngoạn được tổ chức lần 


đầu tiên vào năm 1425. Từ năm 1445, các cuộc chưng 


35 


bày được tổ chức có quy củ hơn để những người trong 


ngành chuyên môn này có thể học hỏi lẫn nhau. 


Vào lúc bấy giờ, cách dạy cắm hoa có tính cách cha 
truyền con nối. Mỗi dòng họ giữ bí mật về nguyên tắc 
và kinh nghiệm trong ngành, cách giữ hoa lâu tàn, 
sự phối hợp màu sắc... Họ chỉ được truyền lại cho 
con cái và một số học trò thân tín. Sự thay đổi nói 
trên, tổ chức triển lãm quy mô các bình hoa thuộc 
nhiều trường phái khác nhau, đã đem lại sinh khí 
cho Hoa đạo. Từ đó thêm nhiều trường phái cắm 
hoa được khai sinh và tiếp tục phát triển. Vào giữa 
thế kỷ 17, đã có đến hơn một trăm trường phái cắm 
hoa. Đến nay, con số này lên đến cả ngàn. Tuy vậy, 
tất cả trường phái trên đều quy về một trong hai 
phái chính: trường phái hình thức và trường phái £ự 
nhiên. 


Trường phái hình thức chú trọng nhiều đến vẻ 
đẹp của các đường nét sáng tạo. Họ chú trọng đến 
các nguyên tắc về sự phối hợp lý tưởng các đường 
nét như trong các bức tranh cổ vẽ núi đồi, cây cảnh, 
dòng sông, đường mòn lên dốc núi, ao hồ cùng các 
đám mây lơ lửng. 


36 


Trường phái £ự nhiên thì ngược lại, họ cắm bình 
hoa theo hình ảnh của những cành hoa mọc trong 
thiên nhiên, nghệ thuật sẽ làm gia tăng vẻ đẹp và 
sự hòa hợp của hoa lá. Trên thực tế, hầu như mọi 
trường phái đều sử dụng cả hai nguyên tắc chính 
trên trong các lối cắm khác nhau. 


IV. BỨC TRANH XƯA VÀ BÌNH HOA ĐẸP 


kK” nhìn vào một bức cổ họa, chúng ta thường 
thấy ở giữa là một hòn núi lớn, mây che mờ 
ào (tượng trưng cho Đạo hay cho Chân tâm, Phật tánh 
luôn luôn hiện hữu), hai bên là haI ngọn núi Đông và 
Tây. Dưới đó là một ngọn núi nhỏ hơn với đường nét 
rõ rệt. Bên sườn núi là một ngọn thác đổ xuống. Dưới 
đó là đổi, thung lũng, khu rừng nhỏ trong đó thấp 
thoáng ngôi chùa của vị thiền sư hay căn lều của vị 
ấn sĩ. Vùng gần nhất (cận ảnh) thường vẽ các cành 
lá hay các bụi hoa mọc phía trên phiến đá cùng các 
ngôi nhà rải rác, phía xa là một dòng sông uốn khúc. 


Trường phái hình thức đã phối hợp chín nét nơi 
bức cổ họa đó như sau: 


37 





BÚC CÔ HỌA 


Nếu nhìn bức tranh xưa và hình bình hoa này, 
chúng ta thấy: 
1. Ngọn núi lớn nhất. 
2. Hai ngọn núi Đông và Tây. 
3. Ngọn núi gần nhất. 
4. Dòng thác chảy. 
5. Ngọn đi. 
6. Khu rừng, trong đó thấp thoáng hình ảnh một thiền thất 
hay ngôi chùa. 
Z. Một con sông. 
8. Một con đường dất. 
9, Vùng gân nhất (cận ảnh) của bức tranh có các tảng đá 
cùng hình ảnh các căn nhà rải rác. 


38 





BÌNH HOA 


1. Miột cành cây (lá hay hoa) đẹp và lớn nhất. 
2. Hai nhánh cây bên phải và trái. 
3. Mlột đóa hoa thật đẹp. 
4. Những chiếc lá. 
5. Một cành cong. 
6. Một chùm hoa nhỏ hay lá có màu sắc. 
7. Một cành dài uyển chuyển. 
8. Chùm hoa nhỏ hay lá hướng về phía trước. 


39 


Cách cắm hoa trên rất trang trọng và nặng về 
hình thức, thích hợp cho các trang thờ và các buổi lễ 
lạt. Cắm một bình hoa như thế đòi hỏi rất nhiều công 
phu cũng như khả năng của người cắm hoa. 


Nhiều trường dạy cắm hoa chú trọng nhiều đến sự 
giản dị tự nhiên và tính cách sáng tạo của nghệ thuật 
này. Các hoa lá cắm trong bình phô bày nét đẹp thiên 
nhiên biểu lộ trong dòng sống trôi chảy. Đó là nét đẹp 
của giây phút hiện hữu, của bây giờ và nơi đây trong 
dòng thời gian vô tận và không gian vô cùng. 

Nét đẹp của bình hoa do sự phối hợp các đường 
nét của cành lá, các đóa hoa, dáng dấp và màu sắc 
của mọi cánh hoa dù nhỏ hay lớn, sang hay hèn với 
những ý nghĩa mà con người đã gán cho mỗi loại, 
cùng với sự hòa hợp màu sắc và hình dáng của bình 
hoa. Sự quân bình của toàn thể các yếu tố ấy cộng với 
nơi bình hoa được chưng bày tạo nên một cảm giác 
có sự chuyển động, có sự biến chuyển của hai cực âm 
dương sinh động, đổi thay đồng thời vẫn im lìm và 
bất động. Nét đẹp ấy tạo nên một ấn tượng và đưa 
đến một cảm xúc riêng biệt trong lòng người thưởng 
ngoạn, chẳng khác gì khi mỗi người chúng ta đọc bài 
thơ Hài cú chỉ gom vài chữ mà thấy được sự mênh 
mang của vũ trụ: 


40 


Một cành cây trụi lá 
Một con quạ đậu trên cành 


Chiều thu sang. 


Ba Tiêu 


V. BA CÀNH CHÍNH CỦA BÌNH HOA 


| ‹ hi cắm một bình 
oa, chúng ta 
chọn ba cành chính và 


Khi 
chọn những loại hoa hợp 


những cành phụ. 


với sở thích, chúng ta xem 
độ cong của nhánh hoa 
diễn tả phương hướng, 
sức mạnh của cành, các 
chiếc lá và màu sắc của 
mỗi đóa hoa. 

Một bình hoa có được 
sự thăng bằng và sinh 
động nhờ các yếu tố hòa 
hợp. Trong thế giới mê 
vong mọi thứ đều phân 
chia thành hai trạng thái 





Miột bình Sinh Hoa Shoka 
bày tỏ nét đẹp thiên nhiên 


41 


đối nghịch như mạnh yếu cao thấp, già trẻ, sống 
chết... mà Đông phương đã dùng hai điểm âm, dương 
trong hình £hái cực để tượng trưng cho hai sức mạnh 
đối nghịch ấy. Âm và dương là hai sức mạnh chống 
đối nhau nhưng lại thu hút, hấp dẫn lẫn nhau tạo 
nên một trong các sức mạnh làm chuyển động bộ 
máy vũ trụ. 


Trong nghệ thuật cắm hoa khái niệm âm, dương 
được chú trọng đến nhiều. Khi cắm một bình hoa, con 
người đã thuận theo sự chuyển biến của âm (đất) và 
dương (trời để bày tỏ niềm hy vọng, sự sống hướng 
về tương lai. 


Trong một bình hoa thường có ba cành chính là 
thiên (dương), địa (âm) và nhân (con người). Thuận 
theo âm, dương mà trỏ về với niềm an vui tự nhiên. 


Mỗi cành hoa có chiều cao, độ lớn, sức mạnh và 
hướng mọc khác nhau, luôn luôn diễn tả sự hòa hợp 
trong sự chuyển biến không ngừng. Nguyên tắc ba 
điểm chính ấy bắt nguồn từ giáo lý Phật giáo nói 
về Tam thân: Ba thân là Pháp thân, Báo thân, Ứng 
thân của chư Phật. Tuy ba nhưng lại là một. Pháp 
thân là thân rộng lớn khắp vũ trụ, không ngăn ngại. 
Báo thân là thân tướng đẹp đẽ, cực kỳ an vuI. Ứng 
thân là thân hóa hiện thành con người sống nơi cõi 


42 


thế gian này. Ba thân này vốn là một, luôn luôn 
hòa hợp và cùng hiện hữu nơi một vị Phật. Còn mỗi 
chúng sinh như chúng ta khi sống tỉnh thức thì kinh 
nghiệm được chúng ta vừa là con người nhỏ bé, vừa 
là vũ trụ bao la, vừa đang sống nơi chốn trần ai đầy 
não loạn mà lại vừa có thể hưởng được nguồn hạnh 
phúc trong sáng vô biên ngay chính trong cuộc đời 
này. 


Nói một cách giản dị hơn, khi tâm ta ở trạng thái 
buông xả, thoải mái thì các ý tưởng, các cảm xúc vui 
buồn dần dần lắng dịu. Cái ¿ôi (ngầ), chỉ là sự tiếp 
nối liên tục của các ý tưởng và tâm tư, cũng dần dần 
lắng dịu và tan biến. Khi bức tường tự ngã (cái tôi) 
tan biến thì ta và vũ trụ không còn bị chia cách mà 
trở thành cái Một bao la. Lúc đó ta trực tiếp có kinh 
nghiệm về Pháp thân rộng lớn vô cùng của chính 
mình: tỏa chiếu trong yên tĩnh và bao trùm mọi chốn. 


Trong chốn không gian rộng lớn ấy tình thương 
yêu tràn dâng và sự hiểu biết chân thật hiển bày, 
đưa ta về với nguồn hạnh phúc tràn đầy. Nguồn an 
vui hạnh phúc ấy không nương tựa, không lệ thuộc 
vào gì cả, nó chính là con suối trong mát hiện hữu 
ngay từ đầu nguồn. Đó chính là Báo thân tự hiển lộ 
nơi ta. 


43 


Nhưng chúng ta vẫn dẫm chân trên mặt đất đầy 
bụi bặm này mà làm các công việc hằng ngày: nấu 
cơm, rửa chén, quét nhà, làm việc, học hành, chăm 
sóc gia đình, phát triển nghề nghiệp... Chúng ta hiện 
hữu trong cuộc sống rất bình thường và giản dị này 
dưới nhiều hình thái khác nhau: con cái, cha mẹ, anh 
em, bạn bè, đàn ông, đàn bà... Nhưng dù trong hình 
tướng nào, trong ứng thân nào ta cũng có thể kinh 
nghiệm trực tiếp tánh rỗng lặng rộng lớn vô biên và 
niềm an lạc vô cùng. 


Nói một cách khác, Phật tánh có trong mỗi người 
chúng ta. Phật tánh ấy biểu lộ, bày tỏ trong trạng 
thái tâm linh cao vút tuyệt vời, an vui sâu thắm qua 
mọi sinh hoạt tôn nghiêm hay thế tục. Ba cành hoa 
thiên, địa và nhân biểu lộ sự hòa hợp tuyệt đối đó. 
Và khi chúng ta quay về với sự tĩnh lặng bên trong 
khi cắm một bình hoa thì điều kỳ diệu có cơ duyên 


xuất hiện. 


Ba cành hoa cắm không cân xứng nơi bình hoa 
biểu lộ sự hợp nhất của mọi sự đối nghịch trong vũ 
trụ và nơi mỗi chúng ta: vừa là rỗng rang tuyệt đối 
mà lại vừa tràn đầy vô cùng: vừa là đầy sức sống vừa 
là buông xả không dính mắc, vừa là chuyển động mà 


44 


lại là yên tĩnh, hay nói theo tinh thần Bát-nhã, màu 
sắc hòa hợp, hình dáng xinh tươi của mỗi đóa hoa, mỗi 
cành lá hiện hữu rực rõ trong cái vắng lặng bao la. 


Khi cắm một bình hoa, chúng ta tham dự vào sự 
sáng tạo tuyệt đối và sự hủy diệt tuyệt đối. Các cánh 
hoa, cành lá, bình hoa, nước nuôi hoa được sắp xếp, 
phối hợp để tạo thành một vẻ đẹp toàn thể, bày tỏ 
nguồn sống của vũ trụ nơi hoa lá mong manh. Nét 
đẹp của Ba ngàn Thế giới ngưng đọng nơi một bình 
hoa bé nhỏ. Một bình hoa nhỏ bé ấy là vũ trụ mênh 
mông. Đồng thời khi để tâm vào sự sáng tạo ấy, ta 
chỉ thuận theo những nguyên tắc tự nhiên của vũ 
trụ chuyển biến mà sắp xếp cây cành, không còn để 
ý đến cái tôi (ngã) nhỏ bé của mình nữa. Các ý tưởng 
khen chê, ưa ghét, phê phán... quấy nhiễu tâm ta 
hằng ngày cũng tự tan biến đi. 


Khi ta hoàn toàn chú tâm vào việc cắm hoa thì cái 
tôi nhỏ bé với những mâu thuẫn, xung đột, khổ đau 
hằng ngày của nó bỗng nhiên tan biến, để ta nhập 
vào vũ trụ mênh mông của thể tánh, cái rỗng lặng 
nồng ấm bao la của dòng suối trong mát đầu nguồn. 
Đó là sự hủy diệt toàn diện của tâm mê mờ để niềm 
an vui vô cùng (Phật tánh) tự nó xuất hiện. 


45 


THIÊN VÀ TRÀ ĐẠO 


| ‹ hi nói đến Trà đạo, có lẽ chúng ta muốn biết 

gay Trà đạo là gì. Lợi Hưu (Rikyu, 1522 - 
1591) người đã đưa nghệ thuật uống trà trở thành 
Trà đạo, trả lời rất giàn dị: “Trà đạo là cách làm cho 
ta hết khát.” 


Chúng ta khát nước khi uống không đủ, và chúng 
ta thường khao khát niềm an vui và muốn hòa nhập 
với sự sâu thắm của tánh tự nhiên sẵn có nơi mình. 
Tánh đó vốn rộng lớn bao la, trong sạch vô cùng, an 
vui vô hạn và tĩnh lặng nhiệm mầu. Chúng ta gọi 
tánh ấy là tánh chân thật, tâm chân thật (chân tánh 
hay chân tâm) hay Phật tánh. 

Trà đạo là nghệ thuật pha và uống trà, đưa ta tiếp 
xúc thẳng với cội nguồn tâm linh ấy. Nguyên tắc của 
Trà đạo nằm sẵn trong nguyên tắc sống thiền: hòa 
hợp, trang trọng, tinh sạch và tĩnh lặng. 

Thiền cũng chỉ là một tông phái của Phật giáo, 


nên các nguyên tắc trên vốn là sự bất khả phân giữa 


46 


hiện tượng bên ngoài và thế giới bên trong. Sự hòa 
hợp, trang trọng, tình sạch và tĩnh lặng của trà thất, 
của trà chủ (người mời) và trà khách (người được 
mời) vốn là sự hợp nhất của tâm và cảnh, của thế 
giới bên ngoài và thế giới bên trong nơi mỗi chúng ta. 





Hòa hợp, trang trọng, tinh sạch và tĩnh 
lặng là hồn của Trà đạo. 


47 


Tô Đông Pha, một thi sĩ nổi tiếng và cũng là một 
người tỉnh thông đạo Phật, đã ca ngợi trà có tánh chất 
tinh khiết và giống như một người có đức hạnh cao 
quý, trà không sợ bị hư hỏng. Các vị Tăng sĩ Trung 
Hoa trước đây đã thực hành nghi thức uống trà trước 
tượng của vị tổ Bồ-đề-đạt-ma theo những cung cách 
trang trọng, biểu lộ trạng thái an bình, rỗng lặng 
nhưng linh động của tâm uyên nguyên, tâm ban 
đầu nơi mỗi chúng ta vốn luôn luôn tỉnh sạch và tỏa 
chiếu sự thấy biết chân thật. Nghi thức này cùng 
với nền văn minh đời nhà Tống bị hủy hoại nặng nề 
khi người Mông Cổ xâm chiếm và cai trị Trung Hoa. 
Nhiều hoa trái của nền văn minh đó đã được chuyển 
sang Nhật Bản, được nuôi dưỡng và đơm hoa. 


Ö các thiền viện thuộc dòng Lâm Tế (Rinzai), các 
buổi thiển trà được diễn ra một cách nhanh chóng 
và lặng lẽ. Sáng sớm, các thiền sinh thức dậy vào 
lúc 3 giờ sáng, vệ sinh cá nhân rồi vào thiển đường. 
Thiền sinh phụ trách pha trà (trà gi2) đã sẵn sàng 
với các chén trà đã lau sạch bóng cùng ấm trà nóng. 
Thiền sinh bưng khay đựng chén trà đến trước mỗi 
hai thiền sinh, cúi đầu chào. Hai thiền sinh chắp tay 
xá đáp lễ và mỗi người lấy cái chén nhỏ để trước mặt 
mình. Lần lượt như vậy cho đến khi mọi người đều 


4ö 


có chén, thiền sinh phụ trách mời trà đem bình trà 
đến giữa mỗi hai người, trịnh trọng cúi chào và châm 
trà. Khi mọi người đã có trà trong chén, một tiếng 
báo hiệu vang lên, mọi người để tâm vào hơi thở nhẹ 
nhàng thoải mái, nâng chén trà lên và uống trà hoàn 
toàn trong tĩnh lặng. 

Các thiền đường dòng Tào Động (Soto) không 
uống trà vào mỗi buổi sáng như trên mà chỉ vào các 
dịp đặc biệt trong tháng. Vị thiền sư mời tất cả thiền 
sinh uống một tách trà quý do một cư sĩ biếu ngài. 
Trong những dịp ấy, vị thầy thường ân cần nhắc nhở 
môn sinh nỗ lực tu hành tinh tấn để thâm nhập vào 
sự kỳ diệu của tâm giải thoát. 

Điều này làm chúng ta nhớ lại truyện các vị vua 
Nhật Bản ban trà cho quý vị tăng sĩ, như vào năm 
729, Thánh Vũ Thiên Hoàng ban trà cho một trăm vị 
tăng tại cung Nại Lương. Đời sống tu hành của các vị 
tăng, ni và trà liên hệ với nhau rất mật thiết về nội 
dung cũng như hình thức. 

Thiền trà nói trên là cách uống trà trong thiền 
đường, cùng phát triển theo dòng thiền đốn ngộ do 
ngài Huệ Năng chủ xướng. Đến thế kỷ 15, người 
Nhật đã tạo ra một nghi thức uống trà đặc biệt ở bên 
ngoài thiền viện mà chúng ta thấy còn tồn tại cho 


49 


đến nay. Tuy cách thức có khác nhau, nhưng cũng 
phản ảnh sự hòa hợp, trang trọng, tình sạch và tĩnh 
lặng của Trà đạo. 


I. VÀI NÉT LỊCH SỬ 


TT đã được dùng ở Việt Nam và Trung Hoa 
từ lâu. Đến thế kỷ 7, với nền văn minh hưng 
thịnh của nhà Đường, uống trà trở thành một nghệ 
thuật như đánh đàn (cầm), chơi cờ (ky), làm thơ (¿hj) 
và vẽ tranh (họa). Vào thời kỳ này, người ta sử dụng 
24 trà cụ, các đồ dùng để pha trà. Sau này Lục Vũ, 
tác giả quyển Trà kinh đã mô tả các trà cụ đó, và 
người ta thấy tương tự như những thứ được sử dụng 
trong Trà đạo của Nhật Bản hiện nay. 


Trà kinh nói rất rõ về lịch sử của trà, các trà cụ, 
cách pha và uống trà. Ngày nay các thứ sau đây được 
dùng cho việc pha trà: một lò đun nước, ấm nấu nước 
bằng kim loại, chum đựng nước tỉnh khiết, bình đựng 
nước thừa, chén trà, muỗng tre, chối tre đánh bột trà 
hay trà tiễn, khăn lụa để lau bình trà, khăn trắng 
lau chén trà... cùng một số các trà cụ khác. 

Trà thất, phòng uống trà, được xây cất theo đường 
nét lý tưởng truyền lại từ thế kỷ 16, là một gian nhà 
tranh đơn giản. Đúng hơn, đó là một túp lều với một 
cửa vào rất thấp. Các trà khách thường phải để tất 


50 





Tâm trong sạch là thế giới trong sạch 

cả áo giáp, cung kiếm... bên ngoài và cúi mình lết vào 
trong trà thất. Tất cả mọi người trong trà thất đều 
bình đẳng như nhau. Trà chủ - dù là một nhà quý tộc 
hay một lãnh chúa - khiêm tốn làm công việc pha trà 
đãi khách. Cung cách vái chào tân khách, lau chùi 
các trà cụ, cách đưa tay mở vại nước, múc nước đổ 
vào bình, cầm chiếc muỗng tre có cán dài múc nước 
sôi chế vào chén trà, đánh bột trà cho tan vào nước, 
bưng chén mời khách v.v... sẽ phơi bày trạng thái 
tâm thức của trà chủ. 


51 


Trà đạo không phải chỉ là cách pha trà và uống 
trà. Trà đạo là sống trọn vẹn với sự tỉnh thức, trọn 
vẹn với thế giới hiện tại: bây giờ và nơi đây. Chủ và 
khách cúi chào nhau, bưng chén trà hay trà cụ với 
các ngón tay không được tách rời. Lúc uống trà phải 
từ tốn và chú tâm. Mỗi động tác là một hành vi tuyệt 
đối, không thiếu không thừa, chính xác nhưng khả 
á1, có chủ đích rõ rệt nhưng tự do tuyệt đối. Khi múc 
nước lạnh, trà chủ múc nước ở giữa lu vì chất cặn 
nằm dưới đáy lu. Trái lại, khi múc nước sôi, phải múc 
ở phía dưới đáy nồi vì chất không tinh khiết nổi lên 
trên. Mỗi trà cụ là một cái tuyệt đối, vượt lên giá cả, 
tánh chất tốt xấu của các vật liệu làm ra chúng. 


Trà đạo bắt nguồn từ thiền, cho nên khách và 
chủ đều biểu lộ tâm trong sáng và linh động, không 
vướng mắc vào các ý tưởng hay tâm tư thường ngày 
(tạp niệm). Đó là trạng thái thân và tâm tỉnh thức 
và buông xả, là ở trong trạng thái tự do tuyệt đối, 
với các hoạt động thoải mái, đúng mức một cách tự 
nhiên, là từng nét đẹp tiếp tục xuất hiện ngưng đọng 
trong giây phút vĩnh cửu của thời gian trôi chảy 
không ngừng. 


Sự hòa hợp giữa chủ và khách, tâm và vật, không 
gian và thời gian, vũ trụ bao la và chén trà nhỏ bé, 


52 


thời gian vô tận và thoáng chốc trôi nhanh; giữa tĩnh 
và động, màu sắc và sự rỗng lặng mênh mông... đã 
được sự cảm nhận đầy đủ nơi đây. 

Để gia tăng sự hòa hợp và chuẩn bị tâm thức cho 
người uống trà, các ngành nghệ thuật về vườn cảnh, 
kiến trúc, hội họa, cắm hoa, ẩm thực, đồ sứ cùng 
cung cách (quy định cho chủ và khách) được phối 
hợp tối đa. 


II. TRÀ CHỦ CHUẨN BỊ 


N gười chủ buổi thưởng trà có thể chọn chủ đề 
như đầu thu và chọn các trà cụ cho thích 
hợp với khách mời. Ông ta chọn một bức tranh thủy 
mặc và vật trang hoàng chính để tạo phong vị cho 
trà thất. Bình hoa chưng thường diễn tả mùa nhưng 
không được có màu sắc rực rỡ hay thơm nồng, vì như 
thế sẽ làm mất đi sự tĩnh mịch và hòa hợp cần thiết. 

Nói đến hoa trong Trà đạo, chúng ta không thể 
nào quên câu chuyện “Khán hoa triêu nhan”. Thân 
Cáp (Taiko) là vị tướng quân thuộc dòng họ Tú Cát, 
kẻ vừa mới lên cầm quyền, thay mặt Thiên Hoàng trị 
vì trăm họ. Một hôm nghe vườn của Lợi Hưu đang nở 
rộ những đóa hoa triêu nhan nên muốn đến xem hoa. 


53 


Đây là loại hoa màu trắng, dáng như chiếc chuông 
nhỏ, sớm nở tối tàn, đẹp và mong manh. Lợi Hưu mời 
vị tướng quân này đến dùng trà buổi sáng. Đó là điều 
ông ta mong muốn, vì ông thích ngắm vườn hoa nổi 
tiếng này. Khi đi quanh vườn ông chỉ thấy toàn lá 
xanh, chẳng có một đóa hoa nào cả. Ông ta bước đến 
trà thất với lòng bực bội vì không được toại nguyện. 
Khi vừa vào trà thất, nhìn lên, ông ta thấy một đóa 
triêu nhan duy nhất trong một chiếc bình quý bằng 
đồng đời nhà Tống. 


Hãy nhìn mọi vật như là duy nhất trên đời. Đó 
là thông điệp của thiền. Vị trà nhân đã giúp cho vị 
tướng quân bắt gặp điều: “Trên trời, dưới trời chỉ 
mình ta là tôn quý” ấy, hay nói theo nhà thơ William 
Blake trong bài Áugur1es öoÊ lnnocenee: 


Thấy vũ trụ trong một hạt cát 

Và thiên đường nơi một đóa hoa dại 
Cầm vô biên nơi lòng bàn tay 

Và vĩnh cửu trong một giờ ngắn ngủi. 


Trước khi vào trà thất, khách sẽ đi qua khu vườn 
được quét dọn sạch sẽ. Đó là một loại vườn thiền: 
hoa lá có màu sắc trang nhã, các tảng đá được phối 
trí hòa điệu với những hòn đá nhỏ mà phần lớn chôn 
dưới đất theo nhóm ba, năm, bảy, hay chín viên đá 


54 


nằm rất vững vàng (vì những tảng đá này được chôn 
hai phần ba phía dưới mặt đất, một phần ba lộ thiên), 
hàng rào tre cùng chiếc cổng cổ kính. Tất cả đều tỏa 
ra nét khiêm cung, trang nhã và an bình. Tất cả đều 
có một sự tự nhiên, hòa hợp, chẳng chút phô trương, 
vì đó là tinh thần của Trà đạo. 


Chúng ta thường nghe kể vị trà sư Lợi Hưu sai 
con mình quét vườn cho thật sạch để đón khách uống 
trà. Mỗi lần nghe con báo vườn đã quét dọn xong, 
ông ta ra nhìn rồi lắc đầu bảo chưa được. Sau nhiều 
lần quét dọn, đến lúc vườn sạch bóng mà cha mình 
vẫn chưa chịu, người con hỏi ông ta chưa vừa ý chỗ 
nào, vị trà sư lặng lẽ đến dưới một cành cây với lá 
đang chuyển vàng, đưa tay lay nhẹ và những chiếc lá 
vàng rơi xuống trên mảnh vườn rêu xanh. 

Vài chiếc lá vàng lặng lẽ 
Trên thẩm rêu xanh 
Mùa thu đến. 


Các vị khách tinh tế nhìn thấy rõ lòng hiếu khách, 
niềm kính trọng của người chủ và nhất là bắt gặp 
được cái tâm rỗng lặng phổ vào mọi sự vật hiện hữu 
quanh đây. Họ thưởng thức nét đẹp tự nhiên của 
vườn thiền, nét đơn giản nhưng hàm súc của bức 
tranh vẽ bằng mực tàu trên giấy bồi, bình hoa đơn 


55 


sơ, giản dị và trang nhã và các trà cụ sử dụng được 
lau chùi tình sạch. 

Khi chủ và khách đã an vị, tâm họ lắng đọng 
trong chốn an bình tĩnh lặng. Các giác quan của họ 
trở nên bén nhạy trong sự thoải mái và nhận biết rõ 
ràng những dáng dấp, màu sắc, âm thanh, mùi vị và 
xúc chạm. Năm giác quan của họ hợp nhất trong tâm 
rỗng lặng bao la: tiếng nước sôi reo nhẹ như tiếng gió 
rì rào qua kẽ lá, bình hoa đơn sơ hiện dần nét đẹp 
kỳ diệu, khói trầm thơm phẳng phất cái mơ hồ, vị 
trà đắng chuyển dần thành cái ngọt ngào sâu đậm. 
Trong trà thất đơn sơ, tâm của chủ và khách cùng 
tiếp xúc với cái bình dị tỉnh sạch tỏa ra từ các vật 
nhỏ bé ở trước mặt họ. Mọi thứ đều giản dị, chân thật 
và cùng biểu lộ cái vô cùng. 

Uống trà như thế chẳng khác gì tham dự một lễ 
nghì trang trọng tại một thiền viện. Đó là một kinh 
nghiệm tâm linh phong phú trong khung cảnh đơn 
giản gần như nghèo nàn. Trên thực tế, người ta đã 
nhận rõ viên ngọc quý báu nơi mình chiếu sáng trong 
tịch lặng, viên ngọc quý mà đức Phật Thích-ca trong 
kinh Pháp Hoa nhắc nhỏ chúng ta đừng bao giờ quên 
sử dụng để luôn luôn sống với nguồn hạnh phúc tỏa 
rộng đến vô biên. 


56 


Đó là điều mà vị trà sư người Hoa Kỳ đã tìm 
được. Ông Gay Charles Calwallader đến Nhật Bản 
vào năm 197 trong chương trình trao đổi sinh viên 
ngành lịch sử nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp cao học 
ngôn ngữ và văn hóa Nhật tại Đại học Âustin, Texas. 
Đau đó ông học Trà đạo 5 năm tại trung tâm Trà đạo 
Drasenke Chanoyou. Trường phái chính tại Nhật 
truyền thừa qua 15 vị tổ kể từ ngày các vị tu sĩ Nhật 
Bản sang Trung Hoa học ngành này và truyền bá lại 
cho những người trong nước vào thế kỷ 1õ. 


Ông Calwallader bày tỏ lý do ông ưa thích như sau: 
“Triết lý của Trà đạo hấp dẫn tôi trước khi tôi biết về 
sự thực hành Trà đạo. Rồi tôi lại thấy sự thực hành 
thật thích thú với nhiều đòi hỏi hơn là tôi tưởng.” 

Ông thích thú vì Trà đạo đặt nền tảng trên bốn 
nguyên tắc của £hiển: hòa, kính, tịnh và an (hòa hợp, 
kính trọng, thanh tịnh và an bình). Sống với tâm hòa 
hợp, kính trọng, trong sáng và an bình là sống với 
chân tâm hay tâm giải thoát vậy. 


s 


57 


HI. SỨC MẠNH CỦA CHÉN TRÀ 


_ trường phái cắm hoa hiện nay cố gắng 
phát triển các kỹ thuật cắm hoa hướng đến 
sự giản dị vì đời sống con người càng lúc càng bận 
rộn, ở sở làm cũng như ở nhà. Các trường phái Trà 
đạo cũng nhận thấy điều ấy. Nếu muốn cho Trà đạo 
tồn tại và phổ biến ở nhiều quốc gia, người ta cố gắng 
chú trọng những điều chính, bỏ bót những chỉ tiết 
không cần thiết. Do đó, khi Trà đạo đến với các nước 
Tây phương, chúng ta thấy họ giảm thiểu các nghỉ 
lễ, bỏ bớt bữa ăn kéo dài cùng các lời nói xã giao, chú 
trọng đến sự pha trà, uống trà, dùng bánh ngọt và 
nói chuyện thân mật. 


Trong nhiều thế kỷ qua, Trà đạo ảnh hưởng đến 
mọi ngành sinh hoạt ở Nhật Bản. Người Tây phương 
thường nói “bão tố trong một chén trà” khi phẩm 
bình về những lời bàn luận, những cuộc đàm luận 
sôi nổi nhưng phù phiếm quanh những ly cà phê hay 
những chén trà vào những lúc £rà dư tửu hậu. 


Cách uống trà trang trọng, thoải mái quả thật đã 
tạo nên những cơn bão tố không phải trong chén trà 
mà là trong đời sống người dân Trung Hoa và Nhật 
Bản. Nói khác đi, trà nhân là những người đã tạo ra 
những cơn bão ngầm có sức mạnh làm thay đổi toàn 


58 





Túp lều nhỏ bé chứa đựng cái vô cùng. 


diện những sinh hoạt của giới quý tộc cũng như bình 
dân thời trước. Trà thất, túp lều tranh đơn giản, 
phát xuất từ ý kinh Duy-ma (Vimalakirti Sutra). 
Ngài Duy-ma đón tiếp ngài Xá-lợi-phất trong một 
căn nhà nhỏ bé. Ngài Xá-lợi-phất lo ngại căn nhà 
nhỏ bé này không đủ chỗ ngồi cho các Bồ Tát và hàng 
đại đệ tử đến viếng ngài Duy-ma. Ngài Duy-ma thì 
triển thần thông và trong chớp mắt nơi nhỏ bé ấy 
biến thành chốn rộng lớn vô biên. Khi tâm quay về 
với tánh rỗng lặng tự nhiên thì ta thấy trong mọi sự 


59 


vật dù nhỏ như hạt bụi, đều chứa đựng cái vô cùng. 
Đó là chủ ý của những buổi uống trà trong tĩnh lặng. 

Nghệ thuật cắm hoa, cách làm đồ gốm, cách nấu 
và dọn thức ăn, cách ăn mặc trang nhã, cách chào 
hỏi và biểu lộ sự kính trọng lẫn nhau, nghệ thuật 
kiến trúc, trang trí trong nhà và tạo lập vườn cảnh, 
cách tiếp xúc với đời sống tâm linh, và ngay cả trong 
lãnh vực chính trị, cách làm cho nền hòa bình kéo 
dài qua sự quân bình giữa quân sự và hành chánh, 
đâu đâu người ta cũng thấy ảnh hưởng của trà nhân. 


IV. THAY ĐỔI TRONG CÁI KHÔNG THAY ĐỔI 


(lì giới hôm nay đã thay đổi rất nhiều so 
với thời trước, nhưng nhiều người Âu Mỹ đã 
thích thú uống trà theo cung cách Trà đạo. Muốn cho 
nghệ thuật thưởng trà này được phổ biến rộng rãi, có 
lẽ chúng ta cần bước thêm một bước nữa. 

Trong những năm qua: sự cập nhật hóa mạnh 
nhất về uống trà trong tỉnh thức là do một thiền sư 
Việt Nam chủ xướng trong các khóa tu thiền. 


Trong các khóa tu, các thiền sinh thường tổ chức 
thiền trà theo một số nghi thức giản dị và dễ dàng: 
chuẩn bị pha trà, dâng trà lên bàn tổ, uống trà trong 


60 


tĩnh lặng, sau đó sinh hoạt văn nghệ trong thoải 
mái. Khi uống trà trong tỉnh thức thì trà có hương 
vị thiền hay hương vị giải thoát. Giải thoát là tâm 
ta ở trong trạng thái ung dung, nhàn hạ, tươi mát, 
linh động, bén nhạy và thấy biết tất cả nhưng không 
bị bất cứ một thứ gì trói buộc. Như thế, tu tập siêng 
năng để uống một tách trà cho có hương vị thiền, 
hay nói khác đi là để sống một cuộc đời đầy an vui 
hạnh phúc, vì đạo Phật chú trọng vào cuộc sống hiện 
tại, đến sự thoải mái của mỗi hơi thở ra và vào, đến 
sự cảm nhận, thấy biết tất cả những gì đang xảy ra 
quanh ta một cách chân thật và đầy đủ. 

Có một vị thiền sư Việt Nam đã dạy cách uống trà 
này cho hàng ngàn môn sinh khắp châu Mỹ, châu 
Á, châu Âu và châu Úc. Hương trà của ngài theo gió 
bay qua biển Thái Bình Dương đến với xứ Phù Tang 
Tam Đảo, làm cho một người Hoa Kỳ tu tập trên 12 
năm tại thiền viện Tào Động Nhật Bản, nữ thiền sư 
Đại Viên Bennage, đã quyết định sang Làng Hồng tu 
tập một thời gian trước khi mở thiền viện thu nhận 
môn sinh ở Hoa Kỳ vì “cách hay đẹp mà thiền sư dạy 
Đạo cho những người Tây phương bằng tiếng Anh”. 
Thêm một hạt giống trà đã biến thành cây trà quý 
tỏa hương thơm dịu. 


61 


Thiền sư khuyến khích áp dụng thiền trà ở nhà 
để vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em có thể hưởng 
những phút giây thân mật, đầm ấm của hạnh phúc 
gia đình trong niềm vui an lành, thoải mái và cởi mở. 
Tu tập để đóa hoa hạnh phúc nở tươi mát dưới mái 
ấm gia đình. 


Với thiển trà như trên, Trà đạo đã bước một bước 
khá mạnh mẽ vậy. 






1 xe sec & 


3 


62 


THIÊN VÀ VƯỜN CẢNH 


I là nghệ thuật sống với niềm an vui sâu 
thắm của tánh trong sáng rộng lớn, tự nhiên 
vốn sẵn có nơi mỗi chúng ta. Vườn thiền là khung 
cảnh tạo dựng lên bằng cây, cỏ, đá, rêu... phối hợp với 
cảnh trí thiên nhiên để giúp chúng ta tiếp xúc với sự 
sâu thắm nội tâm ấy. Vườn đó cũng được gọi là vườn 
Đông phương. 





“Tâm lä tâm của cảnh 
Cảnh là cảnh của tâm... ” 


63 


Vườn Đông phương và vườn Tây phương khác 
nhau rõ rệt: Một bên trồng thật nhiều bông hoa rực 
rõ, một bên chú trọng đến nét trầm lặng, cô liêu trống 
vắng, sâu thắm và an bình. 


Sự khác nhau căn bản đó bắt nguồn từ hai nền 
văn hóa khác biệt. Đông phương xem đời sống là một 
toàn thể, con người sống hòa hợp và thoải mái với 
thiên nhiên; Tây phương chú trọng đến việc chỉnh 
phục và chế ngự thiên nhiên. 


Đông phương qua ảnh hưởng của Phật giáo, nhất 
là Thiền tông, thấy rõ nét thiên thu trong những giây 
phút ngắn ngủi nối tiếp bất tận, thấy rõ chính nơi thế 
giới thường ngày chúng ta đang sống vốn là Thực tại, 
vốn là sự Chân thật, vốn là chốn Thiên đàng, là cảnh 
thiên thu bất biến trong sự biến chuyển không ngừng. 


Vườn Đông phương đưa ta vào thế giới trầm lặng, 
sâu thắm, bí mật của những gì ở phía bên kia thuộc 
vùng vô thức. Vườn Tây phương khích động thị giác 
chúng ta với những nét rực rõ muôn màu muôn sắc 
của chốn bên này, của vùng ý thức. 


Vườn Đông phương vương vấn nơi tâm thức chúng 
ta, theo chúng ta về đến tận nhà sau khi chúng ta 
rời khỏi chốn ấy từ lâu. Ngược lại, vườn Tây phương 


64 


biến mất khi chúng ta bước ra khỏi cổng, khi mắt ta 
không còn đối diện với hoa lá muôn màu muôn vẻ. 


I.HOA CHƯA NỞ, BỤI CHƯA DẤY 


Trong bài tựa của thiền thư Bích nham lục, thiền 
sư Viên Ngộ đã viết: “Một máy bụi dấy lên là đại địa 
trọn thâu; một đóa hoa nở là thế giới bừng dậy. Thế 
nhưng khi bụi chưa lên, hoa chưa nở thì mắt dính 
vào đâu”' 


Khi hoa chưa nở thì chúng ta thấy gì? Đó chính 
là điểm ách yếu của Thiền tông và cũng là của vườn 
Đông phương. Những khu vườn xanh thắm hun hút 
và trầm lặng: Khi hoa chưa nở thì mắt dính vào đâu? 


Tâm là cái mà chúng ta dùng để nghe, thấy, biết, 
phân biệt hay đở, đúng sal; là cái mà chúng ta dùng 
để cảm nhận sự vui, buồn, thương ghét khi đối diện 
với cái chúng ta thương hay ghét. Vào một vườn Tây 
phương, chúng ta thích thú với những đóa hồng, 
trắng, tím, vàng, hoàng phấn to và tươi mát, với 
những đóa uất kim hương xuất hiện cùng với mùa 
xuân tô đậm nền cỏ xanh với những khối màu vàng 
hay đỏ rực rõ. Chúng ta thấy bông hoa tràn đầy màu 


65 





Vườn đá cát đưa ta về với Một bao la. 


sắc, chúng ta nhìn bầu trời cao rộng, chúng ta nghe 
tiếng chim hót líu lo. Qua cái thấy, nghe, biết mà 
chúng ta tiếp xúc với ngoại cảnh và những nét đẹp 
của hoa lá trong khu vườn, giúp chúng ta quên đi 
giây phút hiện tại trên quả đất này, giúp chúng ta 
vul sướng qua những rung cảm của giác quan, giúp 
chúng ta biết được phần nào chốn thiên đàng mà 
chúng ta mong mỏi, hy vọng hay ước ao sẽ đến khi 
rời bỏ quả đất đầy phiền não và đấu tranh này. 


66 


Vườn Đông phương thì ngược lại, không trồng 
nhiều hoa, không có những cảnh rực rõ thu hút chúng 
ta để chúng ta quên mình đi, đánh mất mình đi trong 
nét đẹp của dáng dấp và màu sắc bao quanh. Vườn 
Đông phương có một chiều sâu thăm thắm, đó là một 
thế giới rộng lớn bao la trong một khu vực bé nhỏ. 


Vào một khu vườn Tây phương, chúng ta quên 
mất sự có mặt của mình. Ỏ trong một khu vườn Đông 
phương, chúng ta thấy rõ, biết rõ sự hiện hữu của 
mình trong vũ trụ trống vắng, tinh sạch, bình an và 
bao la. Sự thấy biết đó, ý thức về sự có mặt của mình 
đó, không phải do mình đối diện với cảnh bên ngoài, 
đối diện với những hình dạng, màu sắc, âm thanh, mà 
do sự hòa tan của mình vào ngoại giới và trở thành 
một với cái vô cùng, như thiền sư Tuệ Trung diễn tả: 

Di-đà vốn thật pháp thân ta 

Nam bắc đông tây khắp chói lòa 
Trăng thu ngự giữa trời cao rộng 
Đêm lặng trùng dương rạng chiếu xa. 


Thiền cho ta thấy rõ, sống một cách chân thật với 
vũ trụ bao la của tâm linh, nhìn thấy tính cách rỗng 
lặng, tràn đầy, tỏa chiếu của mọi sự vật, nhìn thấy 
cái vô biên trong một hạt cát và sống trong thời gian 


67 


vĩnh cửu của những giây phút lăn trôi không ngừng 


nghỉ. Điều ấy được diễn tả trong kinh Hoa nghiêm: 


68 


Phật tử trụ ở đây 

Trong một hạt bụi nhỏ 

Thấy vô lượng quốc độ đạo tràng 
Chúng sinh và các kiếp. 

Trong một hạt bụi như thế 
Trong hết thảy hạt bụi cũng thế 
Tất cả đều chứa đủ 

Thảy đều không ngại nhau. 


Trong mỗi hạt bụi 

Thấy đủ đại dương quốc độ 
Chúng sinh, kiếp như vi trần 
Lẫn lộn mà không ngại nhau. 


Phật tử trụ ở nơi đây 

Quán hết thảy các pháp 

Chúng sinh, quốc độ và thời gian 
Không sinh khởi và không thực hữu. 


Quán sát lý bình đẳng 

Nơi chúng sinh nơi pháp 

Như Lai, quốc độ và nguyện 

Và thời gian thảy đều bình đẳng. 


II CÁTI CÓ LÀ CÁI KHÔNG 


L kinh Bát Nhã nói về sự thấy biết rõ ràng 
chân thật khi chúng ta buông xả mọi thứ 
ràng buộc, mọi sự bám víu vào những ý tưởng so đo, 
những cảm xúc vốn cứ cột chặt lòng mình. Khi lòng 
mình thoải mái, tâm mình an bình, trí mình tươi 
mát, nh động, bén nhạy thì vạn vật hiện ra một 
cách chân thật: Chúng hiện hữu, có mặt tràn đầy với 
những hình dáng và màu sắc nhưng rỗng lặng, yên 
tĩnh và riêng biệt tuyệt đối. 

Khi đi vào một khu vườn Tây phương chúng ta chỉ 
thấy cái có, cái hữu bao quanh mình bốn phía. Khi đi 
vào khu vườn Đông phương, cái không hiển bày làm 
ta tiếp xúc được với không gian không bờ mé và thời 
gian vĩnh cửu. 

Có thì có tự mảy may 

Không thì cả thế gian này cũng không 
Kìa xem bóng nguyệt dòng sông 

A1 hay không có, có không làm gì. 


Dĩ nhiên, khu vườn Đông phương không phải 
chỉ là cái trống rỗng không có gì cả. Trong đó cũng 
có cây có, hoa lá, những tảng đá, những ao hồ hay 
những con suối, những mô đất cao cùng những bãi 
cát trắng hay vàng, có những đường chạy song song 


69 


như những đợt sóng biển nối tiếp chạy đến những 
hoang đảo cô liêu. 


Theo quyển Vườn Nhật Bản, người ta phân ra làm 
bốn loại vườn Đông phương chúng ta thường thấy 
ở các chùa chiền, nơi thiền viện hay những tư gia: 
Vườn có ao đồi, vườn đá cát, vườn có các bậc đá xếp 
thành lối đi và vườn ngoạn cảnh. 


Vườn ao đồi là những khu vườn rộng người ta đắp 
những đổi đất tượng trưng cho núi và đào những 
chiếc ao hay hồ tượng trưng cho biển. Những cây cối 
trồng nơi đây được tỉa cắt cẩn thận để chúng đừng 
lớn quá và luôn luôn hòa hợp với khung cảnh xung 
quanh, tạo thành một cảnh đồi núi hùng vĩ với những 
cây tùng, cây bách ghi dấu thời gian đang lặng lẽ trôi 
qua. Khu vườn là một vũ trụ mênh mông trong một 
khu đất giới hạn về không gian lẫn thời gian. 


Vườn đá cát là những vườn khô, không cây cỏ, chỉ 
có cát và đá. Vườn mà chẳng có cây cối, hoa lá, chỉ 
những tảng đá rêu phong và bãi cát trắng cùng bức 
tường tạo thành một vũ trụ riêng biệt. Ở nhiều thiền 
viện, những vườn đá cát được tạo nên để giúp chúng 
ta nhìn thấy cái trống vắng của thế giới bên trong 
cũng như bên ngoài, cái bao la trên một vùng nhỏ bé. 


70 





Chùa Eim Các cô tịch vào mùa đông 


Trên khu đất hình chữ nhật, người ta trải cát. Các 
hòn đá được sắp xếp theo quy luật tương xứng và liên 
hệ hỗ tương để biểu lộ sự hòa hợp tự nhiên. Các hòn 
đá này rải rác nhiều nơi trên thảm cát. Những tảng 
đá lón là chính, những hòn nhỏ hơn được thêm vào 
theo các con số 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Các hòn đá 
được sắp xếp gần nhau theo số lẻ để tạo nét hòa hợp 
tự nhiên. Có lúc hai tảng đá nằm kề cận thì một lớn 
(chủ) và một nhỏ (bạn) đối xứng và hỗ trợ cho nhau. 


71 


Những vườn đá cát thường do các vị tu sĩ Phật 
giáo thực hiện vào các thế kỷ trước đây và những 
vườn này bày tỏ chất thiền một cách cụ thể nhất qua 
hình thù và màu sắc. Những tảng đá tuy được sắp 
xếp theo một quy luật nào đó, với những hình thù và 
khối lượng khác nhau để tạo ra sự hòa hợp và cân đối, 
nhưng đó không phải là mục đích chính của tác giả. 

Các ngôi chùa và các thiền viện đều tụng bài Bát 
Nhã Tâm Kinh nói về sự rốt ráo của tâm giải thoát: 

Sắc tức là không 
Không túc là sắc... 

Các hình thù, màu sắc, khối lượng là không. Không 
ở đây không phải là cái trống vắng của một cái gì đã 
có trước rồi nay lại biến đi. Không cũng không phải 
là ngược lại với có hay là sự trống rỗng. Không ö đây 
là tính chân thật của vạn pháp, của mọi sự vật: Là 
cái rỗng lặng trong cái tràn đầy, là cái tĩnh lặng của 
cái sống động, là cái bất động trong sự chuyển động 
náo nhiệt, là cái thiên thu bất biến trong cái chuyển 
biến liên tục, là cái thường hằng vĩnh cửu trong cái 
vô thường của dòng thời gian lăn trôi. 

Nếu chúng ta đứng yên nhìn vườn đá cát, chúng 
ta sẽ thấy đá cát tự chúng biểu lộ tánh chân thật tự 


J2 


nhiên của mình, không liên quan gì đến những điều 
ta gán thêm cho chúng về ý nghĩa của cách sắp xếp, 
về giá trị thẩm mỹ, về những lời trầm trồ khen ngợi 
hay chê bai: 


Thể các pháp đều không, 
Không sinh cũng không diệt, 
Không nhơ cũng không sạch, 
Không thêm cũng không bớt. 
Cho nên trong tánh không, 
Không có sắc... 
Tâm Kinh Bát-nhã 


Tánh không hay tânh chân thật, còn được gọi là 
Phật tánh, đều có ö mọi thứ. Khi tâm trong sáng và 
tỉnh thức thì ta thấy rõ điều kỳ diệu ấy. Cái biết về 
tánh không đó không nằm nơi chữ nghĩa mà phát 
xuất từ trực giác; không do lời giảng giải hay so sánh 
mà do sự hay biết trực tiếp khi nhìn thấy sự vật trước 
mặt. Và đó là sức hấp dẫn của loại vườn đá cát. 


Tuy thế, xin đừng bận tâm về cái sắc sắc không 
không (có có không không) nói trên, vì chúng ta đến 
đây để mà ngắm nhìn một khu vườn tức là một sự 
vật hiện rõ ràng trước mắt. Chúng ta hãy thưởng 
ngoạn những nét đặc thù của các viên đá lớn nhỏ rải 
rác trên thảm cát trắng. Thật ra, đó không phải là 


73 


cát mà là những hạt sói nhỏ màu vàng nhạt dưới ánh 
mặt trời chuyển thành màu trắng mà ở xa ta thấy 
như là thảm cát. “Thảm cát là biển lớn trên đó thiền 
sinh thường dùng cào tre để kéo những đường cong 
hay thẳng tượng trưng cho sóng biển chạy mãi đến 
vô biên. Có nhiều loại sóng biển khác nhau tùy theo 
biển bình lặng hay bão tố. Các nét vạch lên cát có 
đường nét khác nhau để diễn tả thời tiết khác nhau 
trên vùng biển lớn. 


Chúng ta không đi vào những vườn đá cát mà chỉ 
đứng hay ngồi ở bên ngoài mà ngắm nhìn từ những góc 
độ khác nhau. Và cũng giống như nhìn vào vũ trụ, mỗi 
lần nhìn vườn đá cát là mỗi lần chúng ta thấy điều mới 
mẻ xuất hiện. Tại sao thế? À, đó là sự kỳ diệu của chân 
tâm, Phật tánh nơi mỗi chúng ta, và cũng là tài hoa 
của nhà nghệ sĩ tạo dựng khung cảnh này. 


Chúng ta hãy nghe vị Tam Tổ Tăng Xán của Thiền 
tông Trung Hoa giải thích về điều ấy: 


1ã, tJ 8, 
E32 8È ‹ 


— 


),  nừy 


hs) 
Hỳ #š 


9 


à 
l= 


S 


74 


—# Bị 8, 
tà Kiế. 
Z RUN &, 
1ù. 


Dịch âm: 


Cảnh do năng cảnh, 
Năng do cảnh năng. 
Dục tri lưỡng đoạn, 
Nguyên thị nhất không. 


Nhất không đồng lưỡng, 
Tề hàm vạn tượng. 

Bất kiến tĩnh thô, 

Ninh hữu thiên đẳng? 


Trúc Thiên dịch như sau: 


Tâm là tâm của cảnh, 
Cảnh là cảnh của tâm. 
Ví biết hai chẳng dút, 
Rồi cũng chỉ một không. 


Một không, hai mà một, 
Bao gồm hết muôn sai, 
Chẳng thấy trong thấy đục, 
Lấy gì mà lệch sa1? 


Z5 





Sự hòa hợp giữa thiên nhiên và nhân tạo 


Loại vườn thứ ba là khu vườn với những bậc đá 
đưa đến (rà thất. Trà thất là một căn lều nhỏ bé chỉ 
đủ chỗ cho hai hoặc ba người ngồi uống trà trong 
tỉnh thức, cách uống trà mà chúng ta thường gọi 
là Trà đạo. Đến trà thất như vượt qua những ngọn 
đồi để đến vùng yên tĩnh. Con đường lên đổi thường 
có những bậc cấp quanh co. Những phiến đá bằng, 
không đều cạnh, thường được sắp xếp để tạo nên ấn 
tượng của cuộc hành trình đặc biệt ấy. Khi chúng 
ta bước qua cổng, chân đặt lên những phiến đá trên 
vùng rêu xanh mà cây cỏ đều tỏa nét u tịch, an bình 


76 


và hòa hợp tự nhiên, lòng ta bỗng dịu lại trong niềm 
an bình trống trải, như một chiếc lá vàng đang êm 
đềm yên nghỉ trên phiến rêu xanh. 


Loại vườn thứ tư là vườn mà chúng ta đi vào để 
ngoạn cảnh. Các loại vườn trước đây chú trọng đến 
nét tĩnh, loại vườn này lại chú trọng đến tính cách 
động. Chúng ta dạo quanh vườn, khi ở cạnh hồ, lúc 
ở dốc núi, khi dưới tàng cây, lúc trên chiếc cầu. Mỗi 
nơi ta nhìn đều bày tỏ, biểu lộ cái riêng biệt trong cái 
toàn thể, cũng như biểu lộ cái toàn thểtrong cái riêng 
biệt. Điều kỳ diệu nhất là chúng ta không tách la, 
không ở ngoài những thứ ấy. Chúng ta là cái riêng 
biệt chuyển động trong cái toàn thể bao la bất động. 


Đạo là cái rộng lớn bao la, yên tĩnh tuyệt vời, an 
vui kỳ diệu. Sống đạo là trở thành, là biết rõ, là an 
trú trong niềm hạnh phúc bao la sâu thắm của kiếp 
nhân sinh, tuy ngắn ngủi trong thời gian và nhỏ bé 
trong không gian nhưng vốn rộng lớn vô biên và mãi 
mãi không cùng. Đó chính là niềm bí mật luôn luôn 
mời gọi, luôn luôn thì thầm, luôn luôn thúc bách 
chúng ta hãy khám phá những gì mình đang có mà 
chưa biết đến. 


Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, chúng ta 
đang có niềm an vui rộng lớn vô cùng để an hưởng. 


PÁy( 


Xin hãy tặng cho mình điều quý báu ấy. Xin hãy 
khoan thai bước đến vườn thiền. Hãy để lòng an bình 
và trí buông xả, bước những bước đi trong tỉnh thức 
để cảm nhận được gió mát đang trỗi dậy, để nhận ra 
những đóa hoa sen đang nở trong chốn bình thản và 
rộng lớn vô biên. 


Ý về muôn vạn nẻo 
Thiền lộ tâm an nhiên 
Từng bước gió mát dậy 
Từng bước hoa sen nở. 


78 


THIÊN VÀ VÕ ĐẠO 


+ lịch sử Thiền tông, vào năm 520 Ngài 
Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) đã vượt biển 
đến Trung Hoa. Ngài là vị tổ thứ 28 của thiển Ấn Độ 
và là vị Sơ tổ của thiền Trung Hoa. Cuộc hải trình 
kéo dài 3 năm, và lúc đó ngài đã 80 tuổi. Lúc cập bến 
miền Nam Trung Hoa, ngài đã giảng về yếu lý Thiền 
tông cho Lương Vũ Đế. Vì nhà vua không nắm được ý 
chỉ thiền, Bồ-đề-đạt-ma bèn rời khỏi nước Nguy, vân 
du đến đỉnh Thiếu Thất của ngọn Tung Sơn, ngồi 
quay mặt vào vách 9 năm. Sau đó, Thiền tông Trung 
Hoa đã khai hoa kết trái. 


Về phương diện võ học, tương truyền Bồ-đề-đạt- 
ma, dù tuổi đã ngoài bát tuần, đã dạy võ công cho đệ 
tử ở chùa Thiếu Lâm, cả nội công và ngoại công. Nhờ 
đó họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tinh thần tỉnh 
thức hơn sau những giờ tham thiền bất động. Nhiều 
sách võ thuật được cho là của Bồ-đề-đạt-ma biên 
soạn, như quyển Dịch cân kinh cùng các tác phẩm về 
nội công tâm pháp. Và cũng theo truyền thuyết, nhờ 
có sự phối hợp giữa thiền và võ công nên phái Thiếu 
Lâm một thời được đề cao là Võ lâm Bắc đẩu. Tiếp 


79 


đến đời Tống, một vị lão sư hào kiệt là Trương Tam 
Phong, xuất thân từ chùa Thiếu Lâm, sáng chế ra 
Thái cực quyền, trỏ thành trưởng môn phái Võ Đang. 
Môn võ này chú trọng nhiều đến sự điều hòa hơi thở 
và để cho các luồng chân khí trong cơ thể lưu chuyển 
tự nhiên. Dù các câu chuyện võ thuật Trung Hoa 
nói trên có nhuốm màu thần bí, nhưng trên thực tế 
thiền đã nâng cao ngành võ lên hàng đạo: Võ đạo. 





Sóng và biển vốn không hai. 


80 


Vào thế kỷ 13, có sự trùng hợp đặc biệt là: Thiền 
tông đã hưng thạnh ở Việt Nam và Nhật Bản khi hai 
quốc gia nhỏ bé này đánh tan đạo quân xâm lăng 
hùng mạnh của đế quốc Mông Cổ. Đế quốc này đã 
chỉnh phục và cai trị một dải đất mênh mông chạy 
dài từ Á sang Âu, có một đạo quân sức mạnh vô địch 
và rất tàn bạo. 

Nhật Bản có vị trí bao bọc bốn bề bởi đại dương. 
Ngoài yếu tố can trường và chiến đấu dũng cảm của 
các chiến sĩ, còn nhờ có những cơn bão lớn mà người 
Nhật tôn xưng là Thần Phong (Kamikaze) đã làm 
cho chiến thuyền Mông Cổ tan nát khi tiến đến bờ 
biển Nhật Bản để chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ ô ạt. 
Do đó, cán cân lực lượng đã bị lệch hắn và số quân 
Mông Cổ còn lại phải nếm mùi thảm bại trước các 
chiến sĩ can trường xứ Phù Tang. 


Ở Việt Nam, quân đội Mông Cổ có nhiều lợi thế 
hơn vì họ có thể sử dụng chiến thuật cố hữu với 
ky binh và bộ binh. Với đạo quân bách chiến bách 
thắng, họ đã tràn xuống chiếm thủ đô Thăng Long. 
Nhưng ba lần xâm lăng, ba lần họ đều gặp phải một 
lực lượng đối kháng mãnh liệt, với sự điều động uyển 
chuyển và sự hợp nhất ý chí quyết tâm bảo vệ xứ sở 
từ vua quan đến quân dân. Do đó, ba lần xâm chiếm 


81 


Việt Nam, ba lần quân Mông Cổ đều thảm bại, đến 
nỗi thái tử Mông Cổ Thoát Hoan phải chui vào ống 
đồng để cho bộ hạ kéo chạy trốn mới thoát nạn. 


Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị đại tướng 
trực tiếp điều động các đạo quân chiến đấu. Ngài là 
một vị dũng tướng đầy thao lược nhưng cũng đầy 
lòng hỷ xả của một thiền gia: không để tâm thù hận 
riêng tư (sự xích mích giữa hai gia đình của thân 
sinh Hưng Đạo Vương và vua Trần Thái Tông, do 
sự vụng về của Trần Thủ Độ gây ra) đặt sự an nguy 
và tôn vong của quốc gia xã tắc cùng tôn trọng hạnh 
phúc của người dân trên mọi hận thù cá nhân nhỏ 
bé. Nhân cách và tài năng siêu việt của Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn đã phản ảnh qua cách xử thế 
tiếp vật, khi an cũng như lúc nguy. Các tác phẩm về 
chiến thuật, chiến lược, bài Hịch tướng sĩ, các bài 
văn thơ... cũng như cách sống lúc còn nắm giữ binh 
quyền hay những năm tuổi già sống cuộc đời một bậc 
trưởng lão đạt đạo nơi chốn điền trang, phản chiếu 
hình ảnh của một người chín muổồi nếp sống giải 
thoát, dù lúc còn đang xông pha trước lằn tên mũi 
đạn hay lúc an cư chốn điền trang. 


Nhưng trên hết, người đã biết cổ động sự nức lòng 
kháng giặc, sự đoàn kết keo sơn, sự nỗ lực xả thân 


82 


vì đất nước của các tướng lãnh, binh sĩ và dân chúng 
khắp nơi là vua Trần Nhân Tông. Sách Đại Việt sử 
ký toàn thư chép về nhà vua như sau: 

“(Vua) được tỉnh anh của thánh nhân, thuần túy 
đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần 
khí tươi sáng, hai cung' đều cho là lạ, gọi là Kim Tiên 
Đồng tử, trên vai bên trái có nốt ruồi đen, cho nên có thể 
cáng đáng được việc lớn, ở ngôi 14 năm, nhường ngôi ð 
năm, xuất gia 8 năm, thọ ð1 tuổi, băng am Ngọa Vân, 
núi Yên Tử, đưa về táng ở Đức Lăng. Vua nhân từ, hòa 
nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời 
thuỏ trước, thực là vua hiền của đời Trần.”? 


Từ nhỏ vua đã có ý nhường ngôi cho em mà đi tu, 
nhưng chuyện bất thành. Sau đó, tuy ngồi trên ngôi 
báu trị vì trăm họ nhưng không lúc nào xao lãng 
chuyện tu học. 

Nhà vua thờ Tuệ Trung Thượng sĩ làm thầy. Tuệ 
Trung là một vị thiền sư cư sĩ, anh cả của đức Trần 
Hưng Đạo. Ngài được vua Trần Thánh Tông ký thác 
cho việc dạy dỗ vua Nhân Tông. Về mặt tinh thần, ngài 


1 Chỉ đức Thượng hoàng Thái Tông và vua Thánh Tông. 


? Theo bản dịch của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 


83 


cũng là người hỗ trợ Thượng hoàng Thánh Tông và vua 
Nhân Tông trong việc chống quân xâm lăng Mông Gổ. 


Vua Nhân Tông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
một ông vua thời chiến, một người lãnh đạo thương 
yêu trăm họ thời thái bình thịnh trị, một người cha 
nhân từ và sáng suốt đối với con cái, và một người 
con hiếu thảo với cha mẹ. Sử gia Ngô Sĩ Liên đã 
kính phục viết: “Nhân Tông trên thờ Từ Cung tỏ ra 
đạo hiếu, dưới dùng người giỏi, lập nên võ công, nếu 
không có tư chất nhân, minh, anh, võ thì sao được 
như thế?”' Sau đó, cuối cùng vua đã rời bỏ cung vàng 
điện ngọc, sống cuộc đời của một thiền sư khổ hạnh, 
lấy pháp hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà. Ngài đi chân đất, 
ăn mỗi ngày một bữa, nỗ lực tu tập để thâm nhập 
chân lý không thể nắm bắt được bằng khái niệm, 
bằng chữ nghĩa. 


Đối chiếu với lịch sử các triều đại những dân tộc 
khác, dân tộc Việt Nam có thể tự hào rằng chưa 
có một ông vua nào có lòng thương yêu dân chúng 
tràn đầy, sự dũng mãnh và sáng suốt vô cùng, và 
cuối cùng, qua con đường thiền đạo tu tập đã chứng 
nghiệm sở đắc tâm linh cao vút như vua Trần Nhân 


1 Đại Việt sử ký toàn thư, bản dịch của Viện Khoa học Xã hội. 


84 


Tông. Với đầy đủ lòng thương yêu rộng lớn và sự hiểu 
biết chân thật nên nhà vua, trong đời sống đạo hạnh 
gương mẫu của một tu sĩ, đã không nài khó nhọc, 
đi khắp nơi trong nước chỉnh đốn lại phong tục tập 
quán. Sách Tam Tổ Thực Lục ghi lại năm 1304, thiền 
sư Trúc Lâm “đi khắp mọi nơi thôn quê, khuyên dân 
phá bỏ các dâm từ và thực hành giáo lý làm mười 
điều thiện”. 

Ngoài ra, ngài còn nhìn xa hơn trong việc mưu 
cầu hạnh phúc cho dân tộc và thịnh vượng quốc gia, 
nên đích thân ngài đã sang thăm vua Chiêm Thành 
là Chế Mân. Để kết tình hòa hiếu giữa hai dân tộc 
Chiêm-Việt đã nhiều lần tranh chấp nhau, ngài 
hứa gả con gái mình là công chúa Huyền Trân cho 
vua Chiêm Thành.! Tiếc thay, sau khi ngài qua đời, 
những diễn biến bên trong triều đình Chiêm và Việt 
đã đưa đến những cuộc chiến tranh làm cho hai dân 
tộc suy yếu và nhà Trần kiệt quệ dần. 

Trong những năm cuối đời, thiền sư Trúc Lâm đã 
dồn nỗ lực đào tạo một thế hệ xuất sắc về đức và trí 
để nối tiếp dòng thiền Trúc Lâm. Sách Tam Tổ Thực 
Lục kể lại những ngày cuối của ông vua thiển sư 
này: “Năm Mậu thân (1308), ngày 1 tháng 11, đúng 
1 Sự việc này được thực hiện vào khoảng tháng 6 năm 1306. 


85 


nửa đêm (trên ngọn núi Ngọa Vân), Điều Ngự (Trúc 
Lâm) hỏi: “Bây giờ là giờ gì?” Bảo Sát (đệ tử của ngài) 
thưa: 'Giờ Tý. Điều Ngự đưa tay ra hiệu mở cửa sổ 
để nhìn ra ngoài, nói: “Đến giờ ta đi rồi vậy. Bảo Sát 
hỏi: “Tôn đức đi đâu bây giờ? Điều Ngự nói: 

“Mọi pháp đều không sinh 

Mọi pháp đều không diệt 

Nếu hiểu được như thế 

Chân lý thường hiện tiền 

Chẳng đi cũng chẳng lại. 


Nguyên văn chữ Hán: 
—37‡⁄⁄ 7° +, 
—13‡X %X\ ‹ 
3ñ 3n xế BẾ, 
3X Đh ẩm 7T, 
#I+&&* 1 ‹ 
Dịch âm: 
Nhất thiết pháp bất sinh 
Nhất thiết pháp bất diệt 
Nhược năng như thị giải 


Chư Phật thường hiện tiền 
Hà khứ la1 chỉ hữu? 


86 


Nói khác đi, mọi hiện tượng kể cả đời sống của con 
người đều do nhiều yếu tố hợp lại. Khi thuận duyên 
thì những yếu tố riêng biệt kết lại thành một sự vật 
nào đó. Khi hết duyên thì các yếu tố kết hợp đó chia 
ha. Như thế, không có cái gì sinh ra mà cũng chẳng 
có cái øì diệt đi. Khi chúng ta quay về với tâm chân 
thật thì thấy rõ, kinh nghiệm rõ ràng về trạng thái 
bất sinh bất diệt, chẳng đến chẳng đi đó. 


I. HỖN TỤC HÒA QUANG 


“Thân sống trong cuộc đời nhưng lòng lúc nào 
cũng chan hòa ánh sáng”, đó là điều vua Nhân Tông 
thường dạy bảo cho môn sinh, vì chính ngài đã thực 
hiện được điều ấy. Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta 
“cư trần lạc đạơ” (vu1 đạo giữa trần thế). 


Vui đạo giữa trần thế là sống an vui trong chính 
hoàn cảnh mình đang sinh sống. Một thầy tu, một 
cư sĩ, một ông vua, một người dân, một người cha, 
một người mẹ, con cá1, viên chức, công nhân, binh sĩ, 
sĩ quan v.v... đều đang sống trong cuộc đời và cùng 
đóng góp vào sự duy trì và phát triển đời sống chung. 
Mỗi người tuy có những sinh hoạt, suy nghĩ, vị trí 
xã hội, hoàn cảnh cá nhân và gia đình khác nhau, 
nhưng ai cũng muốn được tràn đầy an vui. 


87 


Niềm an vui đó vốn có sẵn trong ta mà ta không 
biết đến. Khi chúng ta để lòng mình thoải mái, buông 
xả mọi sự trách móc giận hờn, để cho tình thương 
yêu tự nhiên trỗi dậy, thì lòng ta lập tức sạch trong, 
tâm ta lập tức rỗng lặng, rộng lớn bao la, trí óc ta lập 
tức tươi mát linh động. Chỉ cần buông xả các ý tưởng 
mình là sang hay hèn, giỏi hay dở, cao quý hay hèn 
kém, tốt hay xấu, chỉ cần để lòng mình thoải mái an 
ổn trong sự thấy biết yên lặng chói sáng khi những 
ý tưởng đối nghịch, những xúc cảm khuấy đảo trỗi 
dậy, thì tâm ta sẽ là một khối tươi mát rỗng lặng bao 
la, linh động vô cùng. Những ý tưởng như ưa ghét, 
thân thù... khơi dậy những vui buồn, sướng khổ, như 
những đám mây bay qua bầu trời rộng lớn rồi tan 
biến vào vũ trụ mênh mông. 


Tâm rỗng lặng rộng lớn đó là “tâm không tạp 
niệm”, là trạng thái vô ngã hay là vô tâm mà ngài 
Lục Tổ Huệ Năng gọi là “tâm vô niệm”, mà kinh Kim 
Cang nói đó là “tâm không dính mắc vào đâu cẩi. 
Trong cái tâm bao la rỗng lặng ấy, tùy người, tùy lúc 
mà các trạng thái tâm linh xuất hiện. Trong lòng 
ông thầy tu thì tràn đầy tình thương yêu trong sáng 
và sự hiểu biết chân thật, suối nguồn của dòng hạnh 
phúc kỳ diệu ngất ngây không chủ thể đối tượng. 


88 


Nơi một người cầm quyền, một người công chức là 
sự sáng suốt, ngay thẳng, thành thật và lòng mong 
muốn đem lại sự an vui và tốt đẹp cho đời sống người 
dân. Nơi một vị tướng lãnh, sĩ quan, quân nhân là sự 
dũng cảm, không sợ hãi, lòng xem thường gian khổ, 
sinh hoạt thoải mái trong các hoàn cảnh khó khăn 
và hy sinh cho sự an vui của đồng bào. Nơi một người 
chồng là lòng thương mến vợ con, nơi người con là 
lòng hiếu thảo với cha mẹ v.v... 


Như thế, cái “vô tâm” ấy vốn không thể nhìn thấy 
hay cảm nhận được, nhưng luôn luôn tràn đầy nơi 
mỗi chúng ta, từng giây phút, rỗng lặng và an nhiên 
tự tại nhưng chứa đựng mọi thứ mà không chút dính 
mắc, yên tĩnh trầm lặng nhưng chiếu sáng linh động 
và uyến chuyển vô cùng. Đó chính là Phật tánh, con 
người chân thật bất diệt của chúng ta. 


II. TÂM BẤT ĐỘNG 


Ƒ mm Võ đạo, tâm không dính mắc ấy là điều 
các chiến sĩ luôn mong đạt đến. Khi an trú 
trong tâm rỗng lặng hay ở trong trạng thái vô tâm 
thì các ý tưởng (tạp niệm) như muốn chiến thắng- 
sợ thất bại, sống-chết, ưa-ghét, tự tôn-tự ti... không 


89 


còn quấy nhiễu nữa. Đó là trạng thái mà thiền gọi 
là tâm bất động hay trí bất động. Chúng ta hãy nghe 
thiền sư Trạch Am (Takuan - 1573-1645) dạy đệ tử 
là kiếm sư Yasyu T7ima-no-kami, một bậc thầy dạy 
kiếm đạo cho các vị tướng quân (Shogun) Nhật Bản: 


“Điều hệ trọng nhất trong nghệ thuật đấu kiếm 
là phải có một thái độ gọi là trí bất động. Trí đó được 
thành tựu bằng trực giác sau nhiều luyện tập thực 
sự. Bất động không có nghĩa là cứng đơ, nặng trịch 
và vô hồn như gỗ đá. Bất động là trình độ cao nhất 
của động với một tâm điểm không hề dao động. Rồi 
tâm mới đạt được cao điểm mãn tiệp tuyệt đối sẵn 
sàng hướng sự chú tâm của nó vào bất cứ nơi nào 
cần thiết - hướng sang trái, sang phải, hướng tới mọi 
chiều hướng tùy sở thích. Khi sự chú tâm của con bị 
lôi cuốn và bị điều động bởi ngọn kiếm tấn công của 
địch thủ, con mất cơ hội đầu tiên để tạo ra vận động 
kế tiếp cho chính mình. Con lưỡng lự, suy nghĩ, và 
một phút đắn đo đó diễn ra, địch thủ đã sẵn sàng 
đánh con ngã gục. Đừng để cho y có dịp may nào như 
thế. Con phải theo dõi sự vận động của ngọn kiếm 
trong tay địch thủ, giữ tâm trí thong dong theo sự 
phản kích của chính nó, đừng để tâm niệm đắn đo 
chen vào. Con chuyển động khi đối phương chuyển 
động, và do thế mà khuất phục được y. 


90 





Thiền sư Trạch Am (Takuan), 
người dạy về tinh yếu của Võ đạo. 


“Điều đó, điều mà người ta có thể gọi là tâm trạng 
không tạp niệm, là yếu tố sinh tử nhất trong nghệ 
thuật đấu kiếm cũng như trong thiền. Nếu có một 
chút gián tạp giữa hai hành vi, dù chỉ cách nhau 
bằng một sợi lông, đấy là tạp niệm. Khi hai bàn tay 
cùng vỗ, âm thanh phát ra ngay không chút lưỡng lự. 
Âm thanh không đợi suy nghĩ rồi mới phát ra. Ỏ đây 
không có khoảng trung gian, vận động này nối tiếp 
vận động khác, không bị gián đoạn bởi tâm niệm cố ý. 


91 


“Nếu con bị dao động và đắn đo rằng phải làm gì 
khi đối phương sắp hạ con, thì con đã tạo cơ hội cho 
y, nghĩa là một dịp may cho một đòn sinh tử. Cứ thủ 
theo thế công, đừng có khoảnh khắc nào gián đoạn, 
công và thủ không rời nhau gang tấc. Tính cách trực 
khởi của hành động đó nơi con, nhất định cuối cùng 
sẽ hạ được đối thủ. Cũng như xuôi dòng nước mà đẩy 
con thuyền nhẹ trôi đi. Trong thiền, cũng như trong 
thuật đấu kiếm, tâm không do dự, không gián đoạn, 
không gián tạp, được đánh giá cao. 


“Trong thiền người ta thường nói tới một tia chớp 
hay đóm lửa lóe lên từ hai viên đá lửa. Nếu hiểu 
sự kiện đó có nghĩa là mau lẹ, thế là đã hiểu lầm 
nghiêm trọng. Khái niệm này muốn nói tới tính cách 
trực khởi của hành động, một dòng vận động không 
gián đoạn của sinh lực. Hễ lúc nào có gián đoạn, xao 
lãng, chắc chắn con mất thế thượng phong. Điều đó 
đương nhiên không có nghĩa rằng phải hành sự một 
cách nhanh nhẹn hết sức. Nếu có ý muốn như thế, tức 
là đã có gián đoạn, xao lãng. Khi có người hỏi: “Thực tại 
cứu cánh là gì? Bậc thầy trả lời tức khắc không đắn 
đo: “Một cành maI. hay: “Cây bách trước sân. Đó là bất 
động, nhưng động tùy ứng với những gì hiện diện trước 
nó. Gương trí tuệ phản chiếu chúng từng khoảnh khắc, 


92 


cái này nối tiếp cái kia, tất cả an nhiên không rối loạn. 
Tay kiếm khách phải bồi dưỡng điều này.” 


II. CHIẾN THẮNG MÀ KHÔNG NÓI ĐẾN 
VÕ CÔNG 

V Trần Thái Tông đã oanh liệt lãnh đạo 
các cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ. 
Tuy vậy, ngài chỉ chú trọng đến Phật học và thực 
hành quán chiếu trong đời sống hằng ngày. Các tác 
phẩm của ngài phản ảnh đời sống tâm linh trong 
sáng đó gồm có những quyển như Thiển Lâm Thiết 
Chủy Ngữ Lục, Trúc Lâm Hậu Lục, Thạch Thất My 
Ngữ, Đại Hương Hải Ấn Thi Tập và Tăng-già Toái 
Sự. Những tác phẩm này gồm có những bài kệ tụng, 
những thiền ngữ, những phần vấn đáp giữa ngài và 
môn đệ học thiền, cùng những bài thơ tỏa ra tỉnh 
thần giải thoát. Có điểm đặc biệt là ngài không đả 
động gì đến chuyện võ công hiển hách cũng như sự 
ứng dụng tỉnh thần thiền vào việc chiến đấu, dù ngài 
đã lãnh đạo và chiến thắng những cuộc ngoại xâm 
một cách rực rõ. Điều ấy thật khác xa với một số 
các vị thiền sư Nhật Bản khi hướng dẫn môn đồ là 
những chiến sĩ xông pha ngoài trận mạc, trong đó có 
Bắc Điều Thời Tông (Hojo Tokimune), vị tướng quân 


93 


đã điều động cuộc kháng chiến chống quân xâm lăng 
Mông Gổ, oanh liệt chiến thắng đạo quân hung dữ 
này khi họ đổ bộ lên bờ biển phía tây nước Nhật vào 
thế kỷ 13. Do đó, khi nói đến thiền và võ thuật, chúng 
ta nên tìm hiểu sự phát triển của thiền tại nước này. 


Khi nói về Thiền tông, người Tây phương thường 
nghĩ ngay đến Nhật Bản, vì khi Thiền tông bị tiêu 
mòn sinh khí ở Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam 
thì nó lại phát triển ở Nhật Bản và ảnh hưởng sâu 
rộng đến các sinh hoạt võ thuật, văn chương, thi ca, 
hội họa, âm nhạc và kịch nghệ. 

Có điều đáng lưu ý là, Thiền tông là một hệ phái 
của Phật giáo. Dù theo tông phái nào, người tín đồ 
Phật giáo cũng luôn tránh xa sự tranh chấp và chiến 
đấu. Vậy tại sao ở Nhật Bản cũng như Việt Nam 
vào thời nhà Trần, thiền lại được giới chiến sĩ - mà ở 
Nhật gọi là võ sĩ đạo - ưa chuộng? 

Các chiến sĩ có nhu cầu học thiền vì hai lý do: Thứ 
nhất, thiền chủ trương luôn luôn sống trong hiện tại. 
Cái hiện tại đó không phải là sự trống rỗng lạnh lùng 
mà tràn đầy sự tỉnh thức chiếu diệu. Trong sự tỉnh 
thức chiếu sáng ấy, lòng ta thấy an ổn, tự tại và thoải 
mái. Người sống với hiện tại tràn đầy như thế thì 


94 


không ngoái nhìn lại quá khứ để hối tiếc, cũng không 
mơ tưởng tương lai để mong chờ. Thực tại tối thượng 
luôn luôn là bây giờ và nơi đây, trong từng giây từng 
phút tràn đầy sự trong sáng, tĩnh lặng. Tâm giác ngộ 
rỗng lặng và bất động nhưng uyển chuyển và bén 
nhạy vô cùng. 


Lý do thứ hai là, về phương diện lý thuyết và kinh 
nghiệm thực hành tâm linh, thiền không phân biệt 
sống và chết thành hai trạng thái đối nghịch: Khi 
tâm bất động, ở vào trạng thái định, thì mọi sự phân 
biệt đều tự chúng tan biến, cho nên mọi sự sợ hãi đều 
tự chúng tiêu trừ. 


Do đó, khi ứng dụng thiền vào đời sống hằng ngày, 
người chiến sĩ khi tuốt gươm ra trận thì không ngoái 
cổ lại, không bị phân tâm khi đối diện với sự sống chết, 
chỉ một đường tiến tới như vị thiền sư kiếm sĩ Cung 
Bản Vũ Tàng (Miyamoto Musashi, 1584-1645) đã nói: 

Dưới lưỡi kiếm đưa cao 
Dù gặp địa ngục 

Hãy tiến bước 

Cực lạc là đây. 

Cực lạc lúc nào cũng bây giờ và nơi đây. Đó là một 
điều cần thiết cho người chiến sĩ khi họ cần có một 
chỗ nương tựa tinh thần, và thiền cho họ điều ấy 


95 


cũng như cung ứng cho họ một triết lý giản dị cho đời 
sống vào sinh ra tử, luôn phải đối diện với những bất 
trắc, tận trung với cấp trên, coi thường sự đau khổ cá 
nhân, bình thản trước mọi biến chuyển của cuộc đời. 


Thiền không những cống hiến cho họ một triết lý 
giản dị về ý nghĩa cuộc sống, mà còn giúp cho họ một 
phương pháp huấn luyện tâm linh để thâm nhập vào 
thể tánh của niềm an bình tịch lặng và sự bất động của 
tâm trước mọi biến động trong thời buổi chiến tranh. 


Những vị thiền sư lớn tuổi, trưởng thành trong 
đời sống tâm linh và đạo hạnh, xa lánh chuyện công 
danh, lại là chốn nương tựa tâm linh của những chiến 
sĩ trẻ trung gan dạ, đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống hào 
hùng nhưng cũng mong manh như những cánh hoa 
anh đào rực rổ mùa xuân. 


Phương pháp thực hành thiền thật giản dị, trực 
tiếp, không nương tựa vào ngôn ngữ, chỉ dựa vào nỗ 
lực của chính mình để nguồn tâm tự nó yên tĩnh và 
chiếu sáng, cái ngã nhỏ bé với các bệnh hoạn của nó 
tự tan biến đi. Lúc đó, ta nắm được thực tại trong đôi 
tay trần: nắm bắt cái không thể nắm bắt được qua 
sự buông xả tuyệt đối. Thiền sinh chỉ nghe lời hướng 


96 


dẫn của vị thầy, không cần nghiên cứu sách vở, tầm 
chương trích cú, sao lục kinh điển. 

Những lời hướng dẫn của bậc thầy cho môn đệ 
thì rất linh động, tùy theo tâm trạng, nỗ lực, mức độ 
tỉnh thức của mỗi người mà chỉ dẫn một cách trực 
tiếp và giản dị. Những cuộc hỏi đáp giữa thầy trò là 
lưu đàm, nghĩa là nói năng trôi chảy tự nhiên như 
một dòng sông, trong sáng thánh thơi, để giúp họ 
đạt được trạng thái chiếu sáng trong tĩnh lặng, hay 
mặc chiếu. Thiền sinh không còn chỗ nào để bám víu 
vào vì tất cả các khái niệm đều bị đập tan, và chỉ còn 
cách là trông cậy vào nỗ lực không ngừng nghỉ của 
chính bản thân mình. 

Khi thâm nhập vào thể tánh uyên nguyên, khi 
uống được ngụm nước đầu nguồn của dòng suối tâm 
linh, thì thiền sinh trực tiếp kinh nghiệm, sống với 
sự rỗng lặng, chói sáng linh động, uyễn chuyển mà 
trước đây chỉ được nghe bằng danh từ. Thật đúng 
như lời Bồ-đề-đạt-ma, vị Sơ tổ Thiển tông Trung 
Hoa đã nói về Thiền: 

32} |4, 
X#x*+#. 
ñI*ã?Á, 
R„R.wp o 


97 


Giáo ngoại biệt truyền 
Bất lập văn tự 

Trực chỉ nhân tâm 
Kiến tánh thành Phật. 


Tạm dịch: 

Truyền riêng ngoài giáo 
Không dùng chữ nghĩa 
Chỉ thẳng tâm người 
Thấy tánh thành Phật. 

“Truyền riêng ngoài giáơ” là một nét đặc biệt của 
thiển: Không sử dụng kinh điển để giúp người thấy 
được chỗ tâm yếu. Người chiến sĩ vốn không thích 
nhiều về lý thuyết mà chú trọng việc rèn luyện võ 





98 


công. Khi lâm trận, tâm thức của họ chẳng khác gì 
một thiền sư: chỉ có sự chú tâm tuyệt đối vào hiện tại, 
không ngoái cổ nhìn lại phía sau. Nếu có chút phân 
tâm hay mối nghi ngại nào thì tỉnh thần sẽ bị dao 
động ngay. Những chiến sĩ tài ba thường là những 
người có ý chí sắt đá, coi thường chuyện sống chết, 
lòng không vướng bận chuyện danh lợi, tâm luôn 
bình thản... Họ sống cuộc đời nhiều lúc như kẻ khắc 
kỷ: tự tại trong sự dũng mãnh, đơn giản và thanh 
tịnh. Do đó, ở Nhật Bản thường có câu truyền tụng: 
“Hoàng gia theo Thiên Thai tông, giới quý tộc theo 
Chân ngôn tông, chiến sĩ thực hành Thiền, còn đa số 
quần chúng theo Tịnh Độ tông.” Lý do là Thiên Thai 
tông và Chân ngôn tông chú trọng rất nhiều đến các 
nghi lễ. Tịnh Độ tông thì rất giản dị về phương diện 
lý thuyết lẫn thực hành để được cứu rỗi, còn Thiền 
tông thì thích hợp với giới chiến sĩ can trường, những 
kẻ vào sinh ra tử. 

Vị tướng quân Nhật Bản đầu tiên của dòng họ 
Bắc Điều (Ho/o) học thiền là Bắc Điều Thời Lại (Hojo 
Tokijjon, 1227-1263). Ông ta đã cung thỉnh các vị 
thiền sư Trung Hoa đời Tống sang dạy đạo và tự 
mình tham cứu chuyên cần. Khi Thời Lại qua đời thì 
người con là Bắc Điều Thời Tông (Hojo Tokimune, 


99 


12ð1 - 1284) kế nhiệm chức tướng quân. VỊ tướng 
quân này đã lập đại chiến công với quốc gia khi ông 
điều động quân sĩ đánh bại cuộc xâm lăng của đại 
quân Mông Cổ. Nếu không có cuộc chiến thắng này, 
lịch sử Nhật Bản hắn đã xoay chuyển theo đường lối 
khác. Bắc Điều Thời Tông tượng trưng cho tinh thần 
can đảm, bất khuất của người chiến sĩ Nhật Bản 
xuyên qua lịch sử của dân tộc này. Quân đội của ông 
đã lặng lẽ dàn quân trên bờ biển phía tây nước Nhật, 
chờ đợi đại quân Mông Cổ đổ bộ từ các chiến thuyền 
to lớn. Sự chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ Nhật 
Bản, cộng thêm cơn bão Thần Phong (Kamikaze) 
làm tan rã các chiến thuyền xâm lăng, đã làm cho ý 
đồ của quân Mông Cổ tiêu tan thành mây khói. Sau 
chiến thắng đó, tướng quân Thời Tông lại chỉnh đốn 
binh bị, tổ chức lại guồng máy hành chánh cho hữu 
hiệu hơn. Điều đặc biệt nơi Thời Tông là tuy bận việc 
quân quốc rất nhiều, nhưng ông ta lại rất chuyên 
cần học đạo với các vị thiền sư từ Trung Hoa sang. 

Trong một buổi tham vấn với ngài Phật Quang 
Quốc Sư, vị thầy của mình, Thời Tông đã tìm đến tận 
đầu nguồn. 

Thời Tông hỏi: “Kẻ thù xấu xa nhất của ta là sự 
hèn nhát. Làm sao con thoát được nó?” 


100 


Quốc Sư trả lời: “Hãy cắt cội nguồn sự hèn nhát đó.” 

Thời Tông: “Nó đến từ nơi nào?” 

Quốc Sư: “Nó đến từ Thời Tông.” 

Thời Tông: “Con ghét sự hèn nhát nhất, làm thế 
nào nó lại đến từ con được?” 

Quốc Sư: “Hãy quan sát cảm giác của chính mình 
khi nắm được cái tôi tên là Thời Tông. Chúng ta sẽ 
gặp nhau khi con thực hiện được điều ấy.” 

Thời Tông: “Làm sao thực hiện được điều ấy?” 

Quốc Sư: “Hãy chặn đứng mọi ý tưởng.” 

Thời Tông: “Làm sao gạt được ý tưởng ra khỏi tâm?” 

Quốc sư: “Hãy tĩnh tọa, nhìn vào chốn phát xuất 
ra các ý tưởng gọi là Thời Tông.” 

Thiền đã làm cho nhân cách Thời Tông chiếu 
sáng; hay nói ngược lại, nhân cách Thơi Tông đã 
chiếu sáng nguồn thiền. 

Dĩ nhiên, ngoài sự can trường, Thời Tông còn là 
một binh gia xuất sắc, đã chuẩn bị kỹ lưỡng vấn đề 
chiến thuật, chiến lược như điều quân, tiếp vận, vận 
động tinh thần chiến đấu quân sĩ, nghiên cứu cách 
hành binh của đối phương v.v... Ông cũng là một nhà 
hành chánh tài ba và hữu hiệu. 


101 


Cuộc đời của hai vị Tướng quân dòng Bắc Điều đã 
ảnh hưởng rất nhiều đến các nhà quý tộc, chiến sĩ 
cũng như người dân Nhật Bản. Thiền tông từ đó lan 
tràn đến Tây kinh (Kyoto) là nơi ngự trị của Thiên 
Hoàng Nhật Bản. Vua và các nhà quý tộc cũng thành 
tâm học thiền. 


Khi Thời Tông qua đời, Phật Quang Quốc Sư đã 
đọc một bài ai điếu: 


“Trong lúc sinh tiền, Tướng quân Thời Tông đã 
thực hành mười điều tốt đẹp như mười hạnh nguyện 
của vị Bồ Tát: là một người con chí hiếu đối với cha 
mẹ, một bề tôi trung thành của Hoàng đế, một vị 
Tướng quân lo lắng chăm sóc cho hạnh phúc người 
dân, một người đã nỗ lực học thiền và đã đạt được 
chân lý tối thượng, đã thay vua vỗ an trăm họ, đã 
đánh tan đạo quân xâm lăng Mông Cổ mà lòng 
chẳng chút tự kiêu, đã xây dựng ngôi đại tự để tế tự 
vong linh của những chiến sĩ (đã bỏ mình trong cuộc 
chiến, không phân biệt Nhật hay Mông), đã tỏ sự 
tôn kính thầy tổ, rồi trước khi qua đời đã bình thản 
khoác chiếc áo của hành giả tu thiền và viết một bài 
kệ từ biệt với tỉnh thần sáng suốt vô cùng...” (Zen 
and .Japanese Culture) 


102 


Thiền đã thay đổi sâu xa đời sống của người chiến 
sĩ, khi dòng suối tâm linh của họ khai mở, họ khoác 
lên người chiếc áo mới tinh của sự vô chấp và nhân 
cách họ hoàn toàn thay đối, vì họ thấy rõ ý nghĩa 
thật sự của đời sống. Từ đó tinh thần võ sĩ đạo của 
người chiến sĩ khác hẳn với tính hiếu sát cuồng nộ 
hay hung bạo mà vô trách nhiệm. Người chiến sĩ học 
thiền luôn luôn có những đức tính quý báu: trung 
thành, hy sinh, trang trọng, hòa á1, không cố chấp 
hay cuồng tín, dũng mãnh mà nghiêm túc. 


IV. VÔ CHIÊU 


N” học kiếm ban đầu thường bố ngõ vì 
chưa biết được kỹ thuật luyện tập và cách 
thức chiến đấu, cũng không khác gì người học Thiền 
trong lúc đầu luôn bị các ý tưởng và cảm xúc làm 
cho điên đảo. Dần dần, cả hai đều nỗ lực thực hành. 
Khi người chiến sĩ đạt được kiến thức, kỹ thuật và 
khả năng chiến đấu cao thì anh ta giống như người 
học thiền đã biết cách đối trị các ý tưởng, các điều 
ham muốn quấy nhiễu tâm mình. Nhưng nếu cả hai 
chưa khai mở được sự hiểu biết chân thật thì họ chỉ 
là những kẻ còn chạy mãi ở vòng ngoài. Cuối cùng, 
người chiến sĩ cũng như kẻ học thiền đến được bờ cõi 


103 


của tâm bất động: không còn dấu vết của tâm chấp 
trước, nỗ lực tìm cầu, ham muốn hay phân biệt hai 
thế giới đối nghịch bên ngoài và bên trong. 

Các vị kiếm sư hiểu rõ tâm lý đệ tử, và thường 
giải thích như sau: “Lúc đầu môn sinh chưa biết cách 
cầm và sử dụng thanh kiếm cho đúng. Khi bị tấn 
công thì đưa kiếm lên đỡ chứ không theo chiêu thức 
nào cả. Dần dần, qua nhiều năm tháng tập luyện, 
anh ta biết thế công và thế thủ, nhưng mỗi lần đưa 
kiếm lên hay hạ kiếm xuống anh ta đều hành động 
theo sự suy nghĩ. Như thế, mỗi lần ra chiêu là tinh 
thần anh ta ngưng lại nơi một chủ đích và điều đó 
làm tâm anh ta ngưng trệ, dù chỉ trong một thời 
gian rất ngắn ngủi. Mỗi lần tâm ngưng trệ như thế 
thì ý tưởng xuất hiện làm cho anh ta có thể phân 
tâm, sợ hãi, lo lắng, tạo cho anh sự hồi hộp bất an. 
Sau nhiều năm chuyên cần tập luyện thêm thì thân 
và tâm người chiến sĩ dần dần trở thành một khối 
và trạng thái vô tâm xuất hiện: anh không còn chú 
tâm đến kỹ thuật, ý muốn chiến thắng hay chứng tỏ 
mình hơn kẻ khác. Người kiếm sĩ đã hiểu được Kiếm 
đạo, an nhiên tự tại, không còn bị thế sự ràng buộc. 
Thanh kiếm của họ giờ đây trở thành vô tâm kiếm, 
và kỹ thuật chiến đấu giờ đây trở thành kiếm vô sở 
trụ tâm pháp.” 


104 


Do đó mà Hariya Sekiun, chưởng môn kiếm phái 
chủ trương vô hành, vô chiêu thức, tâm vô trụ xứ, đã 
giải thích cặn kẽ tỉnh yếu của kiếm pháp: 

“Thể tánh uyên nguyên nơi chúng ta ở trạng thái 
tỉnh túy nhất khi chúng ta là đứa trẻ thơ còn được 
bồng trên tay và bú sữa mẹ. Khi còn bé thì chúng ta 
hoàn toàn hòa hợp với thiên nhiên, vậy thì khi trưởng 
thành chúng ta cũng có thể để cho thiên nhiên tự do 
hoạt động nơi chúng ta mà không cần can dự vào. 
Nhưng bất hạnh thay, khi vừa bắt đầu khôn lớn là 
chúng ta bị nhồi sọ bởi đủ mọi lý thuyết. Do sự khái 
niệm hóa mà các giác quan của chúng ta đã chuyển 
cho chúng ta hình ảnh của một thế giới bên ngoài 
sa1 lạc. Khi nhìn một ngọn núi, chúng ta không nhìn 
thấy ngọn núi như chính ngọn núi, chúng ta không 
thấy ngọn núi đó đúng với hình ảnh thật sự của nó. 
Chúng ta thêm vào đó đủ mọi ý tưởng, đôi lúc hoàn 
toàn có tính cách tri thức, nhưng phần nhiều chứa 
đựng các cảm xúc kèm theo. Khi bị tư tưởng và tình 
cảm bao phủ, ngọn núi biến thành quỷ quái. Đó là 
sự nhồi sọ hay do những kiến thức ta thu lượm được 
qua các sinh hoạt cá nhân, chính trị, xã hội, kinh tế 
hoặc tôn giáo. Hình ảnh đó biến thành hình ảnh kỳ 
dị, sai lạc, méo mó. Thay vì sống trong một thế giới 


105 


tự hiển bày chân tính một cách tự nhiên, chúng ta 
lại sống trong một thế giới giả tạo bởi sự vò nắn của 
ý tưởng. Điều đáng tội là chúng ta không ý thức được 
sự kiện hiển nhiên như vậy.” 

Ông ta lại nhấn mạnh đến điểm quan yếu như 
sau: 

“Nếu một kiếm sĩ muốn biết cái thế giới méo mó 
đó ảnh hưởng đến hoạt động của anh ta ra sao, anh 
ta chỉ cần quan sát chính mình trong khi chiến đấu. 
Anh ta sẽ thấy tất cả những hoạt động của mình 
đi ngược lại với nguyên tắc kiếm vô sở trụ, vì tâm 
không linh động được như trẻ thơ. 

“Theo phương thức kiếm vô sở trụ, chiêu thức được 
sử dụng không nhanh và cũng không chậm, cứ để 
cho tánh uyên nguyên tự nhiên hành động tùy theo 
hoàn cảnh luôn luôn chuyển biến. Người kiếm khách 
không muốn tỏ ra gan dạ hay cảm thấy lo lắng. Anh 
ta không có ý nghĩ về một địch thủ đang ở trước mặt 
hay mình đang gặp một địch thủ. Anh ta hành động 
tự nhiên như trong công việc bình thường hằng ngày, 
cũng như việc ăn điểm tâm. Anh ta cầm kiếm cũng 
như cầm đũa, gắp thức ăn, bỏ vào miệng rồi buông 
đũa xuống. Việc sử dụng kiếm cũng giản dị, không 
đòi hỏi nỗ lực nào khác hơn việc cầm đôi đũa ăn điểm 


106 


tâm... Do đó, anh ta được tự do hoàn toàn, không 
chút sợ hãi, không chút lo lắng, không chút bất an, 
không cần tỏ ra can trường” (Zen and the .Japanese 
Culture) 


Do đó, khi tỉnh thần võ sĩ đạo tan biến vào nguồn 
thiền thì tâm người chiến sĩ trở thành an nhiên bất 
động, vững vàng như ngọn núi lớn, thư thái tự nhiên 
và uyến chuyển linh động. Họ bình thản trước mọi 
biến động vì tâm và cảnh không còn là hai thực thể 
đối nghịch khi đạt được trạng thái vô tâm như trong 
một công án thiền: 

Thy không cầm cán mai 
Đi bộ lưng trâu ngồi 
Qua cầu trên bến nước 
Cầu trôi nước chẳng trôi. 


Thiền đạo, Hoa đạo, Trà đạo, Thị đạo... cũng đều 
dựa theo những nguyên lý vô hành, vô tâm, tâm vô 
trụ xứ như trên. Khi đạt được tâm yếu ấy và nắm 
bắt chân lý tối thượng trong đôi tay trống rỗng thì 
các vị Thiền sư, Hoa sư, Trà sư, Thi sư, Võ sư, Kiếm 
sư... không còn quan tâm đến giáo lý, kinh điển, kỹ 
thuật, nguyên tắc, vì chính cuộc sống của họ thể hiện 
chân lý tự thân. Người cắm hoa, kẻ pha trà, người vẽ 
tranh, kẻ làm thơ... ung dung hành động một cách 


107 


tự nhiên, dung dị, để tạo ra vẻ đẹp, nét linh động, 
sự uyễn chuyển, tỉnh khôi như chính thiên nhiên 
tự phơi bày đường nét. Do đó, ở Việt Nam, Trung 
Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên thời trước, nhiều chiến sĩ, 
ngoài việc trau dồi võ thuật còn là những người tận 
tụy học thiền. Với tâm thức chói sáng trong niềm an 
bình tĩnh lặng, họ thưởng thức nghệ thuật uống trà, 
cắm hoa, làm thơ... Tâm hồn họ chín muổi dần trong 
Đạo và hướng về niềm an lạc bên trong. 


V. VÕ ĐẠO KHÔNG HƯỚNG ĐẾN CHIẾN 
THĂNG 


H- võ để tấn công hay để tự vệ đều hướng 
về sự chiến thắng. Tuy nhiên, đối với những 
người chín muồi trong Võ đạo thì lòng mong ước chiến 
thắng kẻ khác cũng tan biến. Người đã chín muôi 
trong đạo, dù là Võ đạo, Hoa đạo, Thị đạo, Trà đạo, 
Thiền đạo... thì cái tôi không còn có mặt. 


Các ý tưởng thắng bại, khen chê, hay dở, quý tiện, 
cao thấp... cùng các tình cảm thương ghét, thân thù, 
thích chán, yêu giận... không còn vướng bận lòng 
họ. Tâm họ buông xả thoải mái nên các ý tưởng đối 
nghịch, các tình cảm xung đột tự chúng quay về 


108 


trạng thái an ổn bao la. Trong tâm rộng lớn đó, tình 
thương yêu trong sáng và sự hiểu biết chân thật tràn 
đây. Họ sống trong niềm an vui chân thật tỏa sáng. 
Những bậc võ sư chín muồi trong ánh sáng giải thoát 
thường nhấn mạnh đến tình thương yêu và sự hòa 
hợp hơn là giao tranh và khắc phục địch thủ, vì họ 
không còn thấy a1 là địch thủ nữa. 


Ngài Morihei Deshiba, vị Tổ sư sáng lập Hiệp khí 
đạo (Aikido) đã dạy đệ tử: 


“Con phải nhớ rằng trong tình yêu không có sự 
tranh chấp, trong tình yêu không có kẻ thù. Một tâm 
hồn chứa chấp sự phân biệt không thích hợp với tình 
yêu... Hãy coi chiến thắng là sự chiến thắng chính 
tâm hồn không hòa điệu của con. Tĩnh thần phục vụ 
cho nền hòa bình thế giới là cần thiết trong Hiệp khí 
đạo chứ không phải là tỉnh thần đầy ắp tranh chấp, 
chỉ muốn học kỹ thuật để đánh ngã kẻ đối đầu.” 
(Trần Văn Quang dịch) 

Lời nói đó làm chúng ta liên tưởng đến lời đức 
Phật: “Chiến thắng một vạn quân không bằng tự 
thắng mình” cùng lời dạy của Ngài về sự thực hành 
Phật đạo để đóa hoa tình thương và sự thông minh 
tươi mát nở rộ đưa chúng ta về chốn an vui kỳ diệu 
đầu nguồn. 


109 


Kẻ đã an ngụ nơi vũ trụ bao la của tự tâm thanh 
tịnh thì tâm lúc nào cũng tỏa sáng và bén nhạy trong 
niềm tĩnh lặng bao la. Do đó, các vị võ sư sau những 
giờ phút dốc lòng dạy dỗ cho môn sinh ưu tú về đạo 
đức để truyền lại cho họ tinh hoa của Võ đạo, thường 
tìm đến những nơi thanh vắng thưởng thức nghệ 
thuật uống trà trong cô đơn tĩnh lặng, bên cạnh một 
bình hoa tươi mát mong manh. Cũng có thể trong 
lúc xuất thần, họ cầm chiếc bút lông viết một bài thơ 
Hài-cú như: 

Một lữ khách cô đơn 
Xin gọi tên tôi là thế 
Cơn mưa thu này. 
Ba Tiêu 

Cũng có thể họ chẳng vào trà thất, không cầm lấy 
bút lông, không ngắm bức cổ họa hay những đóa hoa 
mong manh tươi mát trong tiếng nước sôi reo nhẹ 
mơ hồ như tiếng gió ngàn khơi vọng lại, họ chỉ bước 
những bước nhẹ nhàng như mây trôi, với tâm thức 
rỗng lặng và trong sáng, hướng về một thiền đường, 
để tất cả áo giáp bên ngoài và khoác lên người một 
chiếc áo tràng đơn giản. Họ khoan thai ngồi lên chiếc 
tọa cụ để trên tấm bồ đoàn, và trong sự tĩnh mịch 
mênh mông của buổi chiều thu, họ nhiếp tâm để rồi 
tan biến vào cái Một bao la của vũ trụ vô cùng. 


110 


THIÊN VÀ PHÂN TÂM HỌC 


+ giáo chú trọng đến sự hiểu biết chân 
thật. Thiền là một tông phái của Phật giáo 
hướng đến việc thể nghiệm trạng thái an vui trong 
sáng, lành mạnh, tự do, linh động, sáng tạo, hạnh 
phúc tràn đầy trong đời sống hằng ngày. Thiền nhấn 
mạnh đến giác ngộ, giải phóng mình ra khỏi những 
sự bám víu, những dính mắc vào những cái hư giả che 
mờ tánh tự nhiên trong sáng bao la của mỗi chúng ta. 


Những cái hư giả ấy là những ý tưởng, những 
điều ta suy nghĩ hay tưởng tượng về thực tại mà 
không phù hợp, không dính dáng gì đến sự thật đang 
xảy ra; là những điều chúng ta ưa thích hay ghét bỏ, 
ngấm ngầm chỉ phối, thúc đẩy chúng ta suy nghĩ hay 
hành động mà chúng ta không biết đến chúng trên 
mặt ý thức; là những tình cảm vui buồn thương ghét; 
là những cảm giác sướng khổ nối tiếp không ngừng 
làm cho ta quay cuồng điêu đứng, nhưng lại luôn 
bám chặt lấy chúng, lệ thuộc vào chúng, dính mắc 
vào chúng để có được cảm tưởng mình đang sống 
trong cuộc đời. Nói theo Descarte là: “Tôi suy tư, vậy 
tôi hiện hữu.” Ngày nay cũng có người tự nhủ: “Tôi 
cảm xúc, vậy tôi hiện hữu.” 


Nhiều nhà tâm lý trị liệu đã tìm đến thiền để tìm 
hiểu về lý thuyết hay thực hành tu tập nhằm chiếu 
rọi thêm ánh sáng hiểu biết vào chốn vô thức cũng 
như kinh nghiệm được trạng thái an vui lành mạnh 
mà Thiền đem đến cho họ. 


I. KHOA SỨC KHỎE TÂM THÂN 


hoa chăm sóc sức khỏe tinh thần và chữa 

trị bệnh tâm thần gồm có ba ngành chính: 
Phân tâm học (psychoanalysis), tâm thần bệnh học 
(psychiatry) và tâm lý học (psychology), sử dụng các 
phương pháp tâm lý trị liệu (psychotherapy) để chữa 
trị cho những người bị bệnh tâm thần. 


Nhóm thứ nhất gồm các nhà phân tâm 
(psychoanalysist), là những bác sĩ y khoa được huấn 
luyện về ngành phân tâm học rất đầy đủ và chính 
họ cũng trải qua các cuộc phân tâm. Ngành này đặt 
căn bản trên những khám phá của bác sĩ Sigmund 
Ereud (1856-1939) về các hoạt động vô thức nơi con 
người cùng cách thức chữa trị những chứng bệnh bất 
an tâm thần bằng cách giúp cho bệnh nhân biết được 
những ý tưởng, những ham muốn, những xúc cảm, 
những ước mơ mà họ đã dồn nén vì chúng đi ngược 


112 


lại với những gì mà luân lý hay đạo đức chấp nhận. 
Những thứ cấm ky ấy không phải là những luật lệ 
bên ngoài. Chúng là sự kiểm soát ở bên trong mà 
chúng ta thường gọi là lương tâm. 


Tánh chất của ngành phân tâm là một tiến trình 
thổ lộ để giải tỏa (catharsis) các ấn ức trong chốn 
vô thức của bệnh nhân. Bác sĩ và bệnh nhân nói 
chuyện với nhau trong một thời gian dài. Từ những 
cuộc thổ lộ của bệnh nhân mà bác sĩ biết rõ những 
điều nằm sâu trong chốn vô thức của họ. Những điều 
người bệnh thương yêu, giận hờn, ghét bỏ, thù hận, 
sợ hãi... xuất hiện qua mối liên hệ giữa hai người, do 
người bệnh đồng hóa bác sĩ như là đối tượng để cho 
mình thương yêu hay tức giận. Sự kiện đó gọi là sự 
đối ngôi hay hoán vị (transferenee). 


Bác sĩ trong con mắt người bệnh lúc đó chính là 
người mà mình thương yêu hay thù ghét trước đây. 
Có điều khác biệt duy nhất là trước đây người bệnh 
không dám yêu hay ghét vì mặc cảm tội lỗi, giờ đây 
họ biểu lộ chúng một cách tự do. Bác sĩ trở thành đối 
tượng tình cảm của người bệnh và dùng mối liên hệ 
(theo cái nhìn của bệnh nhân) đó để giúp cho bệnh 
nhân có được sự tự tri hay nội kiến (insigh), tức là 
sự thấy biết rõ ràng về những niềm thương ghét ở 


113 


sâu trong vùng vô thức của họ, nguyên nhân của 
những lo lắng, sợ hãi hay bất an làm cho họ khổ đau 
về tinh thần và nhiều lúc cả thể chất. Ngoài cách 
thức đó, bác sĩ phân tâm còn sử dụng các phương 
thức khác như sự liên tưởng tự do, phân tích và giải 
thích các giấc mơ, những phản ứng đối kháng cùng 
những hoán vị khác v.v... 


Qua tiến trình phân tâm, các điều thầm kín được 
đưa ra ánh sáng. Nhờ sự hiểu biết đó mà bệnh nhân 
nhận biết những ý tưởng, ham muốn, cảm xúc cùng 
những mơ ước mà họ không muốn biết tới hay sợ hãi 
không dám nhận ra là chúng đang tác động nơi họ. 
Điều quan yếu là bác sĩ tâm thần không nói rõ như 
các bác sĩ thông thường về chứng bệnh của bệnh nhân, 
mà phải giúp cho chính họ nhận ra “chứng bệnh” của 
mình qua sự nhận biết cảm xúc, những cách dồn nén 
những cảm xúc ấy, cùng các cách thức thực hành sự 
tránh né không muốn biết đến chúng và những cơ chế 
tự vệ (defensive mechanism) mà bệnh nhân sử đụng 
để phủ nhận những khó khăn đang thật có. Do đó, sự 
chữa trị thường rất lâu dài và tốn kém. 


Tiếp theo ngành phân tâm học là ngành tâm 
thần bệnh học (psychiatry) do các bác sĩ tâm thần 


114 


(psych1atris0) phụ trách. Những vị này có thời gian 
huấn luyện chuyên môn ngắn hơn các bác sĩ phân 
tâm. Họ là những bác sĩ y khoa và cũng là chuyên 
viên tâm thần trị các chứng rối loạn tâm thần. Họ có 
thể sử dụng cả thuốc men hay các phương pháp phân 
tâm để chữa trị bệnh nhân. 


Tiếp đó là ngành tâm lý học (psychology), nghiên 
cứu về thái độ và cách ứng dụng các kiến thức ấy. 
Các chuyên viên tâm lý (psychologisÐ) được huấn 
luyện rất kỹ tùy theo mỗi ngành, chuyên môn họ 
phụ trách, thường chú trọng nhiều hơn đến thái độ 
(tức là sự biểu lộ ra ngoài của bệnh nhân) và dùng 
các kỹ thuật trị liệu tâm lý để giúp họ thay đổi thái 
độ không thích hợp cùng giúp họ thích ngh1 với môi 
trường chung quanh. Phương pháp này nhanh chóng 
và ít tốn kém hơn. 


Ngoài các điều ấy, còn có sự khác biệt quan trọng 
là, những nhà phân tâm và những bác sĩ tâm thần là 
những bác sĩ y khoa nên có quyền kê đơn thuốc, còn 
các chuyên viên tâm lý thì chỉ sử dụng thuần túy các 
phương pháp tâm lý trị liệu mà thôi. Vào năm 1991, 
một chương trình mới được mở ra cho phép các tiến sĩ 
tâm lý học được ghi tên học ngành tâm thần bệnh học 
như các bác sĩ y khoa, dù với một con số rất giới hạn. 


115 


Ngày nay, ngành phân tâm học và tâm thần bệnh 
học phát triển theo chiều hướng chữa trị bằng thuốc 
men nhiều hơn trước đây. Chữa trị bằng thuốc men 
có điều hay là đưa đến những kết quả nhanh chóng, 
nhưng lại có những tác dụng phụ (sride effect) nguy 
hại của thuốc cùng sự phụ thuộc vào thuốc men của 
người bệnh là những điều mà người ta vẫn đang 
tranh luận rất nhiều. 


II FREUD VÀ NHỮNG NHÀ TÂM LÝ KHÁC 


Theo Freud thì tất cả mọi sinh hoạt của con người 
đều nhằm vào việc thỏa mãn những nhu cầu của 
mình. Ông ta cho rằng con người giống như một 
cái máy được vận chuyển bằng sức sống, một năng 
lực thúc đẩy con người thỏa mãn những nhu cầu ăn 
uống, tình dục v.v... mà ông gọi là libïdo. Theo Freud, 
con người vốn ích kỹ và liên hệ qua lại với kẻ khác 
chỉ nhằm thỏa mãn những ham muốn của bản năng. 
Khi các dục vọng, các ham muốn này được thỏa mãn 
thì các sự căng thẳng trong người bớt đi, nhờ đó họ 
có cảm giác sung sướng hay là sự khoái lạc. Như 
thế, khoái lạc là một sự thích thú người ta có được 
qua sự xả bớt những căng thẳng, khó chịu do những 
thúc bách đòi hỏi về thực phẩm, dục tình v.v... tạo ra. 


116 


Năng lực thúc đẩy con người thực hiện những thỏa 
mãn thể chất căn bản đó gọi là xung động bản năng. 
Freud gọi là cá1 đó hay là nó (1a). 


Ereud cho rằng chính sự đè nén quá mức dục tính 
và sự hung hăng bẩm sinh đã đưa đến các chứng 
bệnh tâm thần. Ông ta nói đó là cái giá mà nền văn 
minh phải trả. 

Nhiều nhà phân tâm ngày nay không còn cho rằng 
tính dục có một địa vị ưu thế như trước đây, nhưng 
họ vẫn dùng lý thuyết của Freud làm căn bản trị liệu. 
Còn các chuyên viên tâm lý thuộc nhiều trường phái 
khác nhau, nói một cách tổng quát, đều chú tâm làm 
cho cái ngã (eøo) bất bình thường trở nên lành mạnh 
và sinh hoạt bình thường trở lại. 

Nhiều người đã không đồng ý với Freud về sự chú 
trọng quá nhiều đến xung động bản năng, nhất là sự 
quá chú trọng đến vai trò của dục tính và nhân cách 
bất bình thường (bệnh hoạn). Carl Jung (1875-1961) 
ban đầu tin theo Freud nhưng sau đó lập nên một 
trường phái mới, chú trọng đến ảnh hưởng của yếu 
tố văn hóa trong đời sống tâm lý con người. Khác hẳn 
với Freud, ông ta cho rằng libido không phải là sức 
mạnh tính dục thúc đẩy sinh hoạt con người. Theo 
ông, libido chỉ là năng lượng tâm lý. 


Jung phân chia con người làm hai loại: hướng 
nội (trầm tư, hay tự vệ và nghi ngờ) và hướng ngoại 
(thích ra ngoài, hướng về xã hội và thích phiêu lưu). 
Ông có cái nhìn tích cực về con người và cho rằng nỗ 
lực của con người thường hướng đến việc hoàn thành 
những điều tốt đẹp làm cho cuộc sống họ vui sướng 
khi đạt được những điều mong ước. Những điều mong 
ước ấy lại phát xuất từ vô thức tập thể (collective 
unconciousness), chứa đựng rất nhiều thứ mà ý thức 
không biết đến. Ông cũng hoàn toàn khác với FYeud 
khi chủ trương chính sức mạnh của các huyền thoại 
(myth) trong các nền văn hóa biểu lộ qua những hình 
ảnh mẫu (archetype) như hình ảnh của bậc đạo sư, 
người trinh nữ, kẻ anh hùng, người hiệp s1, đứa bé 
thơ ngây v.v... tạo nên những phản ứng nơi chúng ta, 
khơi dậy những xúc cảm và thúc giục ta hành động 
theo chiều hướng nó mời gọi. 

Trường phái của Jung đang phát triển mạnh ở 
Hoa Kỳ qua các công trình nghiên cứu và trình bày 
về sức mạnh của huyền thoại của cố giáo sư .Joseph 
Campbell cùng những nhà tâm lý chú trọng đến sự 
biểu lộ nam tính qua những phong trào nam nhân 
(men s movemeni). 


Đau Jung, các nhà tâm lý học Tân thời đại (New 
Aøe) như Erich Fromm (1900-1980), Carl loger 


118 


(1902-1987), Abraham Maslow (1908-1970)... thường 
nhấn mạnh sự tích cực của đời sống con người khi 
chữa trị cho các bệnh nhân tâm thần. 

Nhiều nhà phân tâm và tâm lý trị liệu đã tìm đến 
thiền và thiền trình bày cho họ thấy, chỉ rõ cho họ 
biết, giúp họ có kinh nghiệm và sống được với niềm 
an vui trong sáng bao la. Nói theo thiền sư Suzuki 
là: “Thiền là nghệ thuật nhìn vào tánh tự nhiên của 
mình, là con đường từ khổ đau đến tự do. Thiền giải 
phóng các năng lực vướng kẹt của ta. Thiền giúp ta 
khỏi hóa điên hay tàn tật, cùng giúp ta biểu lộ khả 
năng hạnh phúc và thương yêu.” Hay nói một cách 
thơ mộng hơn theo thiền sư Thường Chiếu là: 

Đạo vốn không nhan sắc, 
Mà ngày thêm gấm hoa. 
Trong ba ngàn cõi ấy, 
Đâu chẳng phải là nhà? 


Nguyên văn chữ Hán: 
tl + #&`ñ 6, 
#{##H H 3#. 
*#J?*?!. 
fị Jệ TR lu ‹ 


119 


Đạo bản vô nhan sắc, 
Tân tiên nhật nhật khoa. 
Đại thiên sa giới ngoại, 
Hà xứ bất vi gia? 


II. MỤC ĐÍCH CỦA THIÊN 


I là một tông phái của Phật giáo chú 
trọng nhiều đến thực hành. Những gì đức 
Phật kinh nghiệm và giảng dạy thì thiền chủ trương 
phải đạt được như thế. Một người chỉ hiểu lời đức 
Phật dạy khi họ có được kinh nghiệm về trạng thái 
tâm linh như đức Phật. Nếu không, họ chỉ biết chữ 
nghĩa mà không biết sự chân thật của đạo. 


Trước khi giác ngộ, đức Phật cũng có những xao 
xuyến nội tâm, những khắc khoải về ý nghĩa cuộc 
sống và những khổ đau vì thấy nhiều điều bất như ý 
xảy ra quanh mình. Ngài phải lặn lội đi tìm lời giải 
đáp qua thiền định, qua những năm tháng tu hành 
khổ hạnh, để rồi tự mình tìm ra được chân lý vượt 
trên tất cả những gì đã nghe nói. 

Nếu chúng ta thực hành thiền (hay các pháp môn 
Tĩnh độ, Mật tông v.v...) ta cũng có thể kinh nghiệm 
được sự thật đó. Lúc ấy, ta trực nhận tâm ta chỉ 
thuần là một tình thương yêu trong sáng (từ bj), sự 


120 


hiểu biết chân thật (trí tuệ) và nguồn an vui vô cùng 
(Cực lạc hay Niết-bàn). Tuy nhiên, vì thói quen hay 
bám víu, dính mắc, thích ràng buộc vào các ý tưởng 
phân biệt như “tôi tốt, người kia xấu; tôi hiền lành, 
người kia hung dữ; tôi phải, người kia quấy v.v..." 
làm khơi dậy các tình cảm vui buồn, thương ghét, 
sướng khổ, thân thù... mãi mãi không thôi. Những 
thứ ấy tạo ra sự căng thắng, những áp lực, những sự 
khó chịu làm ta khổ đau. 


Tâm ta như bầu trời trong xanh bao la, các ý 
tưởng và tình cảm vui buồn, thương ghét chỉ như 





Tâm Phật rộng lớn như vũ trụ mênh mông, tràn đây tình yêu 
thương trong sáng, sự hiểu biết chân thật và nguồn hạnh 
phúc bao la. Mỗi chúng ta đêu có tâm Phật ấy. 


những đám mây bay qua. Nếu chúng ta không bám 
víu, dính mắc vào chúng, thì chúng sẽ kéo đến và bay 
đi như những đám mây, chẳng để lại dấu vết. Dù có 
muôn ngàn đám mây bay qua bầu trời, bầu trời vẫn 
luôn không chút nhiễm ô, không chút thay đối. Cũng 
thế, nếu ta không đồng hóa, không tự nhận mình là các 
ý tưởng, các tình cảm đó thì chúng sẽ lặng lẽ trôi đi và 
tâm ta lúc nào cũng là bầu trời trong sáng bao la. 

Thiền là quay về với bầu trời trong sáng tự nhiên 
đó, là sống với tâm thức linh động bén nhạy để nhận 
biết tất cả mọi phản ứng, mọi ý tưởng, mọi cảm xúc, 
trực nhận tất cả mọi thứ xuất hiện bên trong cũng 
như bên ngoài mà không chút sợ hãi, không chút 
đè nén, không loại trừ, không biện minh hay không 
nhận biết chúng qua cơ chế tự vệ tâm lý nơi mỗi 
chúng ta. Sống được như thế thì ta không phân chia 
tâm mình ra hai phần: phần ý thức và phần vô thức, 
vì tất cả mọi hiện tượng tâm lý đều được trực tiếp 
nhận biết như thực, không thêm bớt. Đó chính là 
sống đạo, sống đời giác ngộ chân thật. 


Ỏ đây, chúng ta thấy có một sự gặp gõ giữa thiền 
và phân tâm học. Cả hai đều chú trọng đến sự giải 
phóng con người ra khỏi tâm bệnh để con người được 
an vui hạnh phúc hơn. Nhưng một bên cần có bác sĩ 
để giúp cho bệnh nhân thấy rõ, biết rõ những động 


122 


lực ham muốn, những mặc cảm tội lỗi, những sự tức 
giận, những khổ đau đang nằm sâu trong chốn vô 
thức và đang tác động vào đời sống của họ; trong khi 
bên kia nhấn mạnh đến sự tỉnh thức của thiền sinh 
(hay bệnh nhân), chính họ phải nỗ lực quán chiếu, 
nhìn sâu vào tâm mình để biết rõ những ý tưởng 
và phản ứng biểu lộ qua những tình cảm vui buồn, 
thương ghét của mình mà không chút dính mắc vào 
chúng. Từ đó, họ biết rõ qua kinh nghiệm cụ thể một 
trạng thái tự do và an vui tuyệt đối. 

Trong Thiền, vai trò của vị thầy cũng quan trọng, 
nhưng vị thiền sư chỉ là người giúp đố bên ngoài 
chứ không đóng vai trò quyết định như bác sĩ trong 
ngành phân tâm. Vị thầy chân thật thúc giục thiền 
sinh phải nỗ lực tối đa trên con đường tự giải phóng 
mình ra khỏi mọi sự nô lệ, kể cả sự nô lệ vào hình 
tượng hay sự sùng thượng vị thầy. 


IV. THIÊN LÀ GIẢI PHÓNG CHỨ KHÔNG 
PHẢI NÔ LỆ 
1} thấy rõ tính cách chân thật và giải thoát 
của thiền, chúng ta hãy thử tìm hiểu thêm 
một số tổ chức tôn giáo cùng so sánh với một số sinh 
hoạt giả danh là £u thiền. 


123 


Tại Hoa Kỳ, có nhiều nhóm sinh hoạt tôn giáo mà 
người Mỹ gọi là tà phái (cultism). Những người chủ 
trương các nhóm đó thường có khuynh hướng kiểm 
soát toàn diện đời sống tín đồ và giải thích mọi việc 
đang xảy ra theo quan điểm sai lệch của họ. Những 
nhóm này có thể có ở khắp mọi tôn giáo, và những 
người gia nhập thường bị đòi hỏi phải phục tùng tối 
đa và hy sinh cuộc đời của họ để được sự che chở. 


Chúng ta có thể lấy một trường hợp điển hình là 
nhóm Đền Thờ Nhân Dân (Temples People) của mục 
sư /JIm ¿Jones. VỊ mục sư này có khoảng 3.000 tín đồ. 
Sau khi bị chính phủ Mỹ điều tra về các hoạt động 
bất hợp pháp của giáo phái này, mục sư ‹Jjïm Jones 
di chuyển trụ sở từ California sang Quyana. Nơi đây 
ông ta đã ra lệnh cho hơn 900 người phải uống chất 
thạch tín để tự tử tập thể, sau khi ra lịnh hạ sát một 
vị dân biểu quốc hội Hoa Kỳ sang điều tra. Đó là một 
thảm kịch của £à phái, làm dân chúng Hoa Kỳ khiếp 
hãi. Thảm kịch này lại vừa tái diễn khi mục sư David 
Koresh ra lệnh cho tín hữu bắn các nhân viên chính 
quyền liên bang Hoa Kỳ khi họ đến tịch thu súng ống 
tại khu vực nhà thờ của ông ở vùng Waco, Tbxas. 


Riêng trong các nhóm tu thiền hay tự cho mình là 
Thiền Phật giáo, trong cộng đồng Hoa Kỳ cũng như 


124 


ở Việt Nam, chúng ta chưa thấy có một bảng liệt kê 
những nhóm thuộc £à phái như các chuyên viên đã 
làm đối với các nhóm tà phái trong Thiên Chúa giáo 
để giúp giáo dân nhận ra đâu là những tổ chức đạo 
chân chính và đâu là những nhóm lợi dụng hay mê 
hoặc tín đồ. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào những nguyên 
tắc do các chuyên viên tâm lý đề ra để nhận biết 
những nhóm tà phái đang hoạt động, và nhất là lời 
dạy của các bậc chân tu như thiền sư Thích Thanh 
Từ, đức Đạt-lai Lạt-ma, thiền sư Hư Vân v.v... cùng 
các kinh điển Phật giáo, nhất là kinh Kim Cang và 
kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng, người ta 
có thể dễ dàng phân biệt rõ. 


Một cách rất giản dị, nếu người nào “dạy đạơ” mà 
lại muốn thực hành sự kiểm soát toàn diện đời sống 
người tín đồ và dạy cho họ thực hành những phương 
thức “thiển” để duy trì và phát triển sự lệ thuộc đó, 
thì đó chính là tà phái. Họ có thể sử dụng các danh 
từ Phật giáo, nhưng thật ra họ chẳng dính dáng gì 
đến đạo Phật cả. Hậu quả nguy hại của những người 
thực hành “thiển” sai lầm là họ bị “tẩu hỏa nhập 
ma”, như có các ảo giác (hallucination), tưởng tượng 
mình bay đến nhiều chỗ, gặp Tiên, Phật, Thánh, Trời 
hay các loài ma quý. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, 


125 


đức Phật dạy phải tránh lối tu này, vì đó là cách thực 
hành sai lầm tạo ra những tai hại cho đời sống. 


Chúng ta nhận biết dễ dàng những người này vì họ 
mất đi khả năng phân biệt những gì vốn có thật, thực 
tại, và những gì là ảo giác, do tưởng tượng mà có. Có 
những người lại bị ràng buộc, lại bị nô lệ vào những 
hình ảnh không thật hay hình ảnh người hướng dẫn. 
Hậu quả trên là do sự thực hành thiền sa1 lầm, như 
thay vì buông xả họ lại chấp dính vào một hình ảnh, 
thay vì trực tiếp nhận biết mọi ý tưởng đến và đi họ 
lại cố đè nén những ý tưởng, những cảm giác, những 
tâm tư mà họ e ngại hay sợ hãi, hoặc là cố giải thích 
mọi điều theo sự tránh né ấy. Có người ngồi Thiền 
mà cứ bị hình ảnh của “thầy” mình ám ảnh, không 
khác gì tâm trạng của một em bé luôn muốn có cha 
hay mẹ ở kế bên. Để gia tăng sự lệ thuộc này, họ 
được khuyên là nên chấm dứt việc thờ Phật mà chỉ 
thờ hình ảnh người dạy họ. Một số người không hiểu 
dụng ý của họ, đã đem hình Phật xuống và để hình 
người dạy họ lên bàn thờ. Nhiều người Phật tử cùng 
tín đồ tôn giáo khác đã làm như trên. 

Điều ấy lại tạo ra những bất an nội tâm, những 
xung khắc trong gia đình vì nhiều người dùng sự 
“thiêng liêng” làm phương tiện để thách thức, chống 
đối, đàn áp hay trốn chạy những người khác trong 


126 


gia đình. Hình ảnh của “v¡ thầy” cùng những lời “dạy 
đạơ” được họ dùng làm vũ khí khích bác hay áp chế 
những người trong gia đình hay bà con thân thuộc. 
Hậu quả là các vấn đề khó khăn trong gia đình gia 
tăng và đưa đến sự đổ vỡ: nhẹ là xung đột, nặng là ly 
dị. Con cái của họ là những kẻ phải gánh nhiều hậu 
quả tai hại hơn ai hết. 

Sự kiện trên rất dễ nhận biết và nếu biết sớm thì 
rất hữu ích cho người bị mê mờ. Những hành vi họ 
biểu lộ như thế giúp cho những người khác trong gia 
đình hiểu được các triệu chứng của căn bệnh tâm trí ở 
trong vùng vô thức của vợ, chồng hay con cái của mình 
và tìm cách đưa họ đến các chuyên viên tâm thần để 
chữa trị. Nhiều bác sĩ tâm thần đã nghiên cứu cái gọi 
là cách “tẩy nãơ' và nhận thấy những nhóm tà phái 
ngày nay đã bắt chước cách ấy để tẩy não tín đồ theo 
họ. Đó là sự nguy hại mới trong xã hội hiện nay, vì khi 
thực hành những điều sai lầm đó thì người tín đồ đè 
nén những hiểu biết chân thật của họ dưới áp lực của 
nhóm. Người trong nhóm đề cao họ nhưng lại chê bai 
vợ con họ nếu những người này không tin theo, hoặc 
đe dọa sẽ trừng trị qua sự trù ếm nếu họ rút lui khỏi 
tổ chức, cùng nhiều cách thức khác. 

ự đè nén gia tăng, sự lệ thuộc gia tăng, sự tránh 
né giải quyết các vấn đề trong đời sống thực tế gia 


127 


tăng khi càng cố thực hành kiểu “thiền đè nén” hay 
“thiền nô lể' ấy. Sự thực hành “thiền” sal lạc nói trên 
đưa đến hậu quả là họ không còn phân biệt thực tế 
và ảo giác, những gì đang thực sự xảy ra và những 
gì họ tưởng tượng là đang xảy ra. Họ có thể có những 
quyết định phi lý hay sai lầm làm tổn thương bản 
thân hay gia đình. Những người chung quanh đều 
thấy rõ như thế, nhưng những nạn nhân của tà phái 
lại không nhận biết điều ấy, vì họ sử dụng, một cánh 
vô thức, cơ chế tự vệ: phủ nhận những gì đang thực 
sự xảy ra chung quanh. 


Trên thực tế, những ai thực hành như trên thì 
không phải “tu thiền” mà chỉ là thực hành sự chạy 
trốn vào những ảo ảnh. Hậu quả là đời sống gia đình 
càng lúc càng mất hạnh phúc, công việc làm càng 
giảm sút hiệu quả, việc làm ăn thua lỗ hay thất bại 
do những quyết định không dính dáng đến thực tế. 

Những điều nói về cách tu tập sai lầm và các ảo 
giác xuất hiện đã được đức Phật chỉ rõ trong Kinh 
Lăng Nghiêm. 


128 


V.NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA TÀ PHÁI 


đà" nhà xã hội học Woody Carlson thuộc 
Viện đại học South Carolina thì “các tà phái 
có một đặc điểm chung là một người lãnh đạo làm cho 
mọi người trong nhóm đó thấy y là câu trả lời cho mọi 
câu hỏi và sự chọn lựa”. Bà Marcia Rudin, Giâm đốc 
Chương trình giáo dục về tà phái ở New York nhấn 
mạnh đến những kẻ “vận dụng, hành hạ, và trục lợi 
những kẻ theo hợ”. 


Như thế, khi chúng ta nhìn vào thái độ của những 
người lãnh tụ tà phái thì dù họ có nhân danh các 
tôn giáo khác nhau nhưng vẫn có những điểm hay 
những nét bệnh lý tương tợ: 

1. Muốn kiểm soát toàn diện đời sống của tín đồ. 

2. Người lãnh đạo được xưng tụng là Đấng Cứu 
thế, là Chúa, là Thượng đế, là Phật hay Thánh 
và thường loan truyền là người có phép lạ. 

3. Khuyến khích hay bắt buộc tín đồ không được 
thờ hình ảnh của Chúa hay Phật mà chỉ thờ 
hình ảnh của người lãnh đạo, hoặc nghĩ tưởng 
đến hình ảnh người lãnh đạo để được cứu rỗi 
hay ban cho sức mạnh. 


129 


4. Tổ chức tà phái thường đe dọa trừng phạt tín 
đồ nếu không tiếp tục tham gia sinh hoạt. Sự 
đe dọa này có nhiều hình thức: Dùng áp lực của 
nhóm hay đe dọa rằng “giáo chử" sẽ trừng trị, 
làm cho bị tai nạn, bệnh tật, hay cả bằng cách 
bạo động khác. 

5. Dụ dỗ người tín đồ phải đóng góp tiền bạc, một 
phần lớn số lương, hoặc buôn bán kiếm tiền cho 
tổ chức hay bán nhà ở của gia đình mình v.v... 


6. Người lãnh đạo có thể vi phạm tất cả mọi điều 
cấm ky, nhưng tín đồ thì hoàn toàn phải tuân 
phục các luật lệ do nhóm ấn định. 


Như thế, trong phạm vi Phật giáo, những người 
Phật tử khi thực hành thiền nên hiểu rõ mình đang 
thực hành thiền loại nào. Những tông phái Thiền 
Phật giáo có truyền thống vững chắc như Thiền 
Nguyên thủy (Theravada), Thiền Lâm Tế (Rinza)), 
Thiền Tào Động (Soø¿o), Thiền Mật tông (do quý thầy 
Tây Tạng dạy) hay Thiền Tịnh-Mật phối hợp (thuộc 
truyền thống Việt Nam) giúp chúng ta khai mở cõi 
lòng, nhận biết tất cả những ước muốn, những giận 
hờn thương ghét nơi vùng ý thức cùng những sự biểu 
lộ của chúng từ chốn thâm sâu nhất của vùng vô 
thức để giải thoát chúng ta ra khỏi chốn ẩn mình đó. 


130 


Thực hành như thế trong đời sống hằng ngày thì 
chúng ta sống đời lành mạnh, an vui và thành công 
hơn vì năng lượng tốt đẹp cần thiết của chúng ta 
không bị tiêu hao trong những mối xung đột nội tâm 
do sự đè nén, sự trốn chạy, sự từ khước không muốn 
thấy biết sự thật đang xảy ra bên ngoài cũng như 
bên trong lòng mình. 


Điều quan trọng đối với Thiền Phật giáo - dù là 
thuộc tông phái Thiền, Tịnh hay Mật tông - là tất cả 
đều tụng kinh Phật, thờ hình ảnh đức Phật và tôn 
kính đức Phật. Không có một thiền sư Phật giáo nào 
tự xưng mình là Phật. Chỉ có người dân Tây Tạng 
xưng tụng ngài Ðạ£-lai Lạt-ma là “Phật Sống”. Tuy 
nhiên khi được hỏi về điều ấy, ngài khiêm tốn trả 
lời: “Tôi chỉ là một người tu sĩ bình thường”. Đó là sự 
khiêm tốn của bậc chân tu và là một sự lành mạnh 
tỉnh thần mà người Phật tử chúng ta cần phải học hỏi. 

Ỏ trong các giáo phái Tìn Lành tại Hoa Kỳ, người 
ta đang lo ngại rất nhiều về các hiện tượng có những 
kẻ tự xưng mình là Chúa .Jesus hay Đấng Cứu Thế, 
thường có những hành vi bạo động, như .j1me .Jones 
đã ra lệnh cho tín đồ sát hại và tự tử tập thể trên 900 
người. Thảm kịch này lại tái diễn vào ngày 19 tháng 


131 


4 năm 1993 làm cho trên 80 tín đồ thiệt mạng khi 
lãnh tụ nhóm tà phái David Koresh, kẻ tự xưng là 
Chúa .Jesus, đã ra lệnh cho tín đồ chế dầu xăng đốt 
toàn bộ khu chung cư khi cảnh sát hiên bang dự định 
vào bắt họ. 


Đạo Phật và đạo Chúa đều phủ nhận những kẻ 
tự xưng mình là Phật hay Chúa và nói rõ những kẻ 
mạo xưng đó phạm vào tội đại vọng ngữ. Các nhà 
nghiên cứu nhấn mạnh: Tà phái thường có ở mọi xã 
hội và mọi tôn giáo chứ không phải chỉ ở Hoa Kỳ hay 
trong một tôn giáo nào. Trong Phật giáo, để nhận 
biết mình tu tập đúng pháp hay không thường rất 
giản dị: khi người Phật tử tu tập đúng pháp môn thì 
niềm an vui hạnh phúc trong gia đình gia tăng, sự 
thành công trong việc học hành hay việc làm ở sở gia 
tăng, trí thông minh và sự hiểu biết chân thật gia 
tăng. Người Phật tử thực hành một pháp môn tu tập 
sai lầm sẽ đưa đến những xung đột trong gia đình 
làm tổn thương hạnh phúc vợ chồng và con cái học 
hành hay việc làm càng lúc càng sút giảm, trí thông 
minh và sự hiểu biết chân thật càng lúc càng mất 
dần. Họ bị nhiều nỗi bất an trong lòng nên phản ứng 
bất thường: hung dữ, chấp chặt vào ý kiến của mình, 
vul buồn thất thường và suy luận không còn phù hợp 


132 


với sự hiểu biết thông thường. Họ cũng có thể hoàn 
toàn mất khả năng suy luận và sống độc lập, họ hoàn 
toàn trở thành kẻ bị sai khiến. 


Tóm lại, tu một pháp môn chân chính thì thân thể 
khỏe mạnh, tinh thần an vui, làm việc phát triển và 
gia đình hạnh phúc. Tu một pháp môn tà phái thì 
đang khỏe thành bệnh, đang tỉnh thành mê, đang có 
hạnh phúc gia đình thì bị chia lìa, đổ võ, đang thông 
minh hoạt bát thì trở nên mờ tối và không còn tự chủ. 


VI. CÁI KHÔNG CHÍNH LÀ CÁI CÓ TRÀN ĐẨY 

li giáo nhấn mạnh đến cái tâm trong sáng, 

linh động, tỉnh thức, hay tâm Phật của mỗi 

chúng ta. Tu tập là sống với cái tâm chân thật đó chứ 

không phải bám víu vào các hình ảnh, âm thanh, màu 

sắc chợt đến chợt đi làm khơi đậy những vui buồn, 
thương ghét, sướng khổ trong đời sống hằng ngày. 


Để nhắc nhở người tu tập đừng bị dính mắc vào 
sự hiểu biết sai lầm, Thiển tông cũng như các tông 
phái Phật giáo khác đều tụng đọc thường xuyên bài 
Bát Nhã Tâm Kinh, nhấn mạnh đến tánh không của 
vạn pháp. Về phương diện nhận thức, tánh không 


133 


là tánh trong sáng tự nhiên của mỗi sự vật. Chúng 
không dính dáng gì đến những xấu tốt, hay dở mà 
ta gán cho sự vật. Vạn pháp là mọi hiện tượng vật 
lý cũng như tâm lý, mọi sự vật do nhiều yếu tố khác 
nhau nương tựa vào nhau hay kết hợp với nhau mà 
thành, mà có mặt. Khi thuận duyên, các điều kiện 
thích hợp có mặt thì chúng xuất hiện. Khi hết duyên, 
các điều kiện kết hợp không còn nữa thì chúng tan 
rã. Không có một thứ gì có tánh cách riêng biệt và 
mãi mãi như vậy (vô ngã). Do đó, về mặt đời thì ta 
làm mọi điều hợp với luân thường đạo lý, nhưng về 
mặt đạo thì ta không bám víu vào những thứ ấy mà 
đề cao mình hay chê bai người để giải quyết những 
khó khăn nội tâm của chính mình. Nhờ vậy nên lúc 
nào cũng thong dong tự tạ1. 


Về phương diện thực hành, tâm ta luôn luôn ở 
trong trạng thái bén nhạy, linh động và tỉnh thức 
trong đời sống hằng ngày. Thiền chú trọng đến sự 
tiếp xúc và nhận biết trực tiếp tất cả mọi thứ mà 
không bám víu vào bất cứ một ý tưởng, cảm giác, 
tâm tư, hình ảnh, mùi vị, âm thanh, xúc chạm nào, 
như ngài Tam tổ Tăng Xán đã nhắc nhỏ trong bài 
Tín Tâm Minh: 


134 


#iă &ät, 
"B22 ‹ 
#6 #18, 


3E] 4Ã HH] đI ‹ 


Chí đạo vô nan, 

Duy hiểm giản trạch. 
ãn mạc tăng ái, 
Đỗng tự minh bạch. 


Trúc Thiên dịch: 
Đạo lớn chẳng gì khó, 
Cốt đừng chọn lựa thôi. 
Nếu lòng không thương ghét, 
Thì tự nhiên sáng ngời. 

Sự sáng ngời đó là tâm an vui tỏa chiếu khi nó 
không còn bị che mờ bởi những thấy biết sai lầm do 
ta bám víu vào sự phân biệt đưa đến việc thích cái 
này, không ưa cái kia... Dĩ nhiên, sự phân biệt vốn 
rất cần thiết trong đời sống hằng ngày, vì nó giúp 
chúng ta nhận biết những điều tốt, xấu, hay, dở trong 
sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu chúng ta bám víu vào sự 
phân biệt đó, dính mắc vào sự phân biệt đó đến nỗi 
bị chúng ám ảnh không ngừng thì tâm ta sẽ mê mờ. 
Đạo Phật dạy rằng khi dứt bỏ cội gốc của vọng tâm 


135 


hay tâm mê mờ đó (s¡) thì những áp lực bên trong, 
những lo lắng, sợ hãi, buồn rầu, khổ đau (Juân hồi) 
sẽ tự rơi rụng. 


Như thế, về phương diện chữa trị tâm bệnh, chúng 
ta thấy thiền và ngành tâm lý trị liệu rất gần gũi 
nhau, đều nhắm đến nhận biết rõ ràng những xung 
động, những ham muốn, những động lực thực sự 
làm chúng ta lo lắng, sợ hãi, buồn rầu, bất an, phiền 
não... Hai bên đều tìm đến cội nguồn của khổ đau và 
giải quyết chúng tận gốc rễ. Khoa tâm lý trị liệu cố 
gắng làm cho cái tôi (ego) trỏ lại bình thường, trở nên 
lành mạnh để có thể sinh hoạt trong đời sống hằng 
ngày. Một cái tôi lành mạnh là một cái tôi mềm dẻo, 
dễ thích nghì với hoàn cảnh mới và có sức chịu đựng 
tốt. Đạo Phật nhấn mạnh đến cái tôi chân thật mà 
kinh Đại Niết-bàn gọi là chân ngã (cùng với ba yếu 
tố chân thường, chân lạc và chân tịnh) ö sau những ý 
tưởng, những cảm giác sướng khổ, những tâm tư vui 
buồn mà chúng ta thường đồng hóa với chính mình: 
tôi suy nghĩ, tôi sướng, tôi khổ v.v... Các ý tưởng, cảm 
giác, tâm tư ấy đến và đi như những đám mây bay 
qua bầu trời, nhưng bầu trời vẫn luôn trong sáng 
không hề bị vấn đục. Cái tôi chân thật ấy rất lành 
mạnh, dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh mới và luôn 
luôn tươi mát, hình động. 


136 


Khi sống với cái tôi chân thật thì chúng ta trực 
tiếp biết rõ cái mà chúng ta cho là cái tôi trước đây 
chỉ là sự nối tiếp liên tục của các ý tưởng, tâm tư, 
phản ứng từ những chuyển biến tâm sinh lý, làm cho 
ta có cảm tưởng có một cái tôi với các tính tình, thái 
độ, suy tư, phản ứng cố định, có mặt như thế hoài. 

Thiền là sống với tâm chân thật, hay cái tôi chân 
thật mà trong kinh Đại Niết-bàn gọi là chân ngã. 
Sống với tâm chân thật là sống tỉnh thức, là không 
bám víu vào những ý tưởng, những cảm giác, những 
tâm tư chợt đến chợt đi như trước đây, là luôn để tâm 
trong trạng thái linh động, trong sáng, rộng lớn bao 
la như bầu trời. 

Với tâm tỉnh thức và bén nhạy như thế thì những 
ý tưởng, những ham muốn, những vui buồn, thương 
ghét tự chúng sẽ thong dong tự tại như những đám 
mây đến và đi trên bầu trời mà không bị dính mắc, 
không bị cột chặt. Cái trung tâm mà ta gọi là cái tôi 
đó không còn là một vùng nhỏ bé mà ta phải bảo vệ 
qua cơ chế tự vệ (defensive mechanism) nữa. Từ đó, 
áp lực bên trong giảm dần khi ý tưởng cùng những 
tâm tư nối tiếp thưa dần và trở nên yên tĩnh. 


Lúc ấy, tâm của mỗi chúng ta chỉ là khoảng không 
gian bao la trong đó tình thương yêu trong sáng và 


137 


sự hiểu biết chân thật tràn đầy. Niềm an vui sâu 
thắm lúc đó tự nó biểu lộ, tự nó dâng tràn. Niềm an 
vui kỳ diệu ấy không nương tựa vào đâu cả, không 
phải lệ thuộc vào bất cứ một điều gì cả. 

Khi chúng ta kinh nghiệm trực tiếp điều ấy thì ta 
biết một cách chân thật rằng không phải bản năng 
sinh tồn chì phối mọi hoạt động của con người mà 
chính là Phật tánh, tình thương yêu trong sáng, sự 
hiểu biết chân thật và nguồn hạnh phúc tự nhiên 
tràn đầy thúc đẩy ta tiến lên trên con đường Bồ Tát 
đạo, thực hành đời sống an lành, hạnh phúc cho 
mình và cho người. Lúc ấy, chính tình thương bao la, 
tâm đại bi, là nguồn động lực mãnh liệt như nước võ 
bờ xóa tan mọi điều ích kỷ và tiêu cực để hoàn thành 
những điều tốt đẹp nhất cho đời sống con người. 

Ngày nay, có nhiều bác sĩ phân tâm hay tâm thần 
học thực hành thiền và áp dụng thiền trong tiến 
trình chữa trị cho bệnh nhân. Điều này làm chúng ta 
càng muốn hiểu rõ thêm về sự liên hệ giữa hai bên. 


138 


VII. CUỘC CHIẾN KHÔNG BAO GIỜ 
CHẤM DỨT 


1. Jreud, con người sinh ra với hai bản 
năng: bản năng sinh tồn gọi là eros và bản 
năng hủy diệt gọi là thanatos. Bản năng sinh tôn là 
động lực thúc đẩy con người hoạt động để sinh tồn 
như nhu cầu ăn uống, được ấm áp và nhất là tình 
dục. Còn bản năng hủy diệt không chỉ hướng đến các 
đối tượng bên ngoài mà còn ngay chính đời sống của 
mình nữa. Thói quen rượu chè, nghiện ngập, lao vào 
những trò chơi nguy hiểm... là những biểu lộ của bản 
năng hủy diệt. 

Trong mỗi người đều có một “tên man rợ ` muốn 
được ăn khi đói bụng hay thỏa mãn mọi nhu cầu khi 
chúng xuất hiện, bất kể hậu quả ra sao. Phần đó 
Ereud gọi là ïd, hay cái đó, là một thành phần nhân 
cách của chúng ta, có những hành động do bản năng 
sinh tồn thôi thúc để thỏa mãn các nhu cầu căn bản. 

Bản năng sinh tôn tác động theo nguyên tắc khoái 
lạc: Khi thực hành những gì bản năng đòi hỏi thì 
người ta cảm thấy khoái lạc. Điều ấy ta thường thấy 
nơi thái độ của các em bé khi chúng đòi hỏi phải cho 
chúng những bình sữa hay kẹo bánh v.v... Trẻ em bị 


IK>, 


bản năng sinh tồn thúc đẩy rất mạnh và theo Freud 
thì khi được 6 tháng, các em bé bắt đầu biết cách 
kiểm soát bản năng đó vì hoàn cảnh thực tế em đang 
sống. Bm bé có thể đòi hỏi nhiều thứ nhưng cha mẹ 
em chỉ đáp ứng một số cần thiết cho em. Nếu em 
muốn nhiều hơn thì họ sẽ từ chối hay phạt em để 
cho em biết giới hạn nào cha mẹ có thể chấp nhận 





Trụ đá thời vua A-dục 
(A$oka) tại Ấn Độ vào thế 
kỷ 3 trước Công nguyên, 
hiện đã tìm thấy còn 
nguyên vẹn, trên đó có khắc 
lời dạy nhân dân thực hành 
các điều lành. 





140 


được. Em bé được dạy cho những điều gì phải làm và 
những điều gì không được làm. Nếu em làm theo ý 
người lớn thì em được thưởng, nếu không làm thì em 
sẽ khổ vì bị la rầy, chê bai và nhiều khi có cả đòn roi. 
Đó là hoàn cảnh thực tế. 

Theo EYeud, chính từ sự hiểu biết do hoàn cảnh 
thực tế đó mà cái tôi (ego) dần dần thành hình để 
dung hòa những đòi hỏi của bản năng và những cấm 
đoán của xã hội bên ngoài. Cái tôi này điều hành 
theo nguyên tắc thực tế. Như một người đói bụng 
thấy ổ bánh mì trong tiệm bánh muốn lấy ăn ngay, 
nhưng cái tôi suy nghĩ và biết rằng làm như thế sẽ 
bị phạt, nên anh ta phải ra trước quầy, sắp hàng và 
đợi trả tiền xong rồi mới lấy bánh ăn. Như thế, cái 
tôi giúp thỏa mãn những đòi hỏi, những nhu cầu của 
bản năng một cách an toàn nhất. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có sự đáp ứng 
đầy đủ cho nhu cầu như thế cả, vì nhiều lúc bản năng 
sinh tồn đòi hỏi vượt quá khả năng thực tế. Như một 
người thèm những thứ mà mình không có tiền mua, 
anh ta có thể lấy bót tiền tiêu dùng cho gia đình để 
mua các thứ mình ưa muốn. Tuy nhiên, làm như thế 
thì cảm giác tội lỗi xuất hiện. Cảm giác tội lỗi này 
khích động ý muốn trừng trị chính anh ta bằng cách 


141 


gây tổn thương hay hủy diệt đời sống anh ta. Điều 
này rất nguy hiểm cho mạng sống của mình nên anh 
ta dùng một “cơ chế tự vể (defensive mechanism) để 
tự bảo vệ đời sống tinh thần và thể chất của mình. 
Theo cơ chế này, anh ta sẽ tự bào chữa rằng mình 
làm như thế là đúng, vì mình là chủ gia đình, có đủ 
quyền hạn. Sự tự bào chữa như vậy giúp cho anh ta 
bớt đi những bất an bên trong. 


Đó là cuộc chiến tranh giữa thiện và ác. Cuộc 
chiến này không ngừng xảy ra bên trong ta cùng hậu 
quả tâm lý của nó với cơ chế tự vệ giúp chúng ta sinh 
tồn. Nhiều lúc chúng ta thấy cuộc xung đột nội tâm 
của con người được diễn tả trong văn chương, kịch 
nghệ, phim ảnh hay tôn giáo. Qua những truyện xưa 
phổ biến trong dân gian hay qua nhiều câu chuyện 
tôn giáo, chúng ta thấy có nhiều nền văn hóa thuộc 
nhiều dân tộc cùng nhiều tôn giáo đã nhân cách hóa 
hay thiêng liêng hóa cuộc xung đột nội tâm này: gọi 
lòng ham muốn, sự thúc giục của bản năng là ma 
quỷ và lương tâm hay chân ngã là thiên thần. Ma 
quỷ quyến rũ người ta làm bậy và thiên thần chống 
lại sự quyến rũ xấu xa đó. 

Khi chuyển qua cho ma quỷ và thiên thần những 
dục vọng của chính ta cùng những chống trả, ngăn 


142 


cấm của lương tâm ta hay chân ngã, chúng ta đã tạo 
nên một cuộc chiến tranh bất tận trong lòng mình. 
Sự tranh chấp bên trong đó còn phản ảnh ra ngoài 
bằng những cuộc chiến tranh giữa thiện và ác, giữa 
kẻ anh hùng và người tội lỗi. 

Trên thực tế, đã có biết bao nhiêu cuộc chém giết 
tàn bạo xảy ra trong lịch sử loài người nhân danh đạo 
đức, nhân danh công lý, nhân danh tôn giáo, nhân 
danh chân lý hay nhân danh đủ điều tốt đẹp. Phe ta 
dĩ nhiên là tốt và phe đối thủ dĩ nhiên là xấu. Đó là 
trò chơi của cái tôi mà đạo Phật gọi là ngã chấp. 

Thiền chỉ bày một cách trực tiếp và giản dị: Hãy 
biết rõ mọi ý tưởng trong ta ngay khi chúng xuất 
hiện, không đè nén hay lẫn tránh, dù đó là điều ta ưa 
thích hay ghét bỏ hoặc sợ hãi. Tâm ta như bầu trời 
trong sáng, không gì có thể làm vấn đục nó cả. Khi 
sống tỉnh thức thì các ý tưởng ưa ghét, cùng những 
tâm tư buồn phiền, sợ hãi, tức tối, hận thù tự chúng 
tan biến đi như bầu trời xanh cao không một gợn 
mây che mờ. 





143 


VII. CƠ CHẾ TỰ VỆ 


Nệm tâm lý học giải thích sâu hơn về những 
động lực bên trong. Họ cho rằng những gì 
mà cha mẹ dạy dỗ về đúng và sai cùng những điều 
luân lý và đạo đức trong xã hội kết hợp lại thành 
lương tâm của chúng ta hay là siêu ngã (superego). 
Bản năng hay cái đó (¡d) thúc giục phải thỏa mãn 
ngay những điều nó muốn, ngã (ego) tìm cách thỏa 
mãn những nhu cầu đó mà không tạo ra sự rắc rối, 
còn siêu ngã hay lương tâm thì đặt vấn đề: cái điều ta 
muốn ấy có đúng không, có hợp luân lý không? 

Một người nghiện rượu thèm uống rượu, anh ta đi 
mua rượu ở tiệm về uống và tránh uống dọc đường để 
khỏi bị người khác nhìn thấy. Dù anh ta làm như vậy 
để có thể uống rượu một cách an toàn, nhưng nếu mẹ 
anh trước đây thường dạy anh uống rượu là tội lỗi thì 
lòng anh vẫn không yên. Sự kết án như thế không 
phải từ bên ngoài, mà do chính lương tâm hay siêu 
ngã làm cho anh thấy áy náy không yên với mặc cảm 
tội lỗi. Sau đó anh ta có thể thực hành sự trừng phạt 
chính mình do mặc cảm tội lỗi nói trên bằng cách “vô 
tình” tạo ra những ta1 nạn cho mình. 


Sự trừng phạt ấy có thể làm nguy hại cho đời sống 
của anh ta nên cơ chế tự vệ giúp anh giải trừ bớt 


144 


những căng thẳng do sự xung đột giữa thiện và ác, 
bản năng (1d) và lương tâm hay siêu ngã (superego). 
Nghĩa là anh ta có thể vẫn tiếp tục uống rượu nhưng 
không bị xao xuyến bất an nhiều như trước đây, bằng 
cách tự bào chữa: “Nam vô tửu như kỳ vô phong” 
(Trai mà không uống rượu thì như cờ không có g1ó), 
hay là: “uống rượu là một cách làm cho thân thể khỏe 
mạnh”... Chúng ta thấy có nhiều người uống “rượu 
thuốc”, cũng là một cách sử dụng cơ chế tự vệ tỉnh vi, 
dù họ có biết hay không biết điều ấy. 


Những cơ chế tự vệ chính gồm có: 


Phóng chiếu 


Nghĩa là thấy những cái xấu của mình nơi người 
khác, hay nói khác đi là không nhận mình có những 
điều xấu mà chiếu chúng lên người khác và thấy họ 
có những tật xấu của chính mình. Như người háo 
danh lại hay chỉ trích bạn mình là háo danh, người 
hay nói lời chia rẽ thì phê bình người khác không 
chịu đoàn kết, kẻ hèn nhát thì chê bai những người 
khác là hèn nhát v.v... 


Khi có sự phóng chiếu như thế thì bản thân người 
ấy cảm thấy an ổn vì không thấy lỗi mình, chỉ thấy 
người khác có lỗi. Và dù biết mình có lỗi thì họ nghĩ 


145 


“mình cũng như người khác thôi”. Tại sao họ làm 
như thế? Vì họ muốn giữ sự quân bình bên trong. 
Nếu nhận mình làm bậy thì mặc cảm tội lỗi sẽ làm 
cho họ bất an. 


Hợp lý hóa 


Nghĩa là đưa ra lập luận cho hợp lý về hành vi của 
mình, như là: “xã hội ngày nay ai cũng uống rượu, 
mình uống rượu có sao đâu”, hoặc là “uống rượu có 
chừng mực thì rất tốt cho sức khỏe”... 


Dốn nén hay tránh né 


Nghĩa là không muốn biết đến, hay ngăn chặn 
không cho mình nhận biết những điều tạo ra lo âu, 
xao xuyến cho mình, như trường hợp nhiều người 
hút thuốc lá không bao giờ đọc hay nhìn thấy dòng 
chữ “hút thuốc có hại cho sức khỏe”, trong khi những 
người không hút thuốc đọc thấy dòng chữ này rất rõ. 


Hoán vị 


Nghĩa là chuyển những cảm xúc của mình đến 
một đối tượng khác. Như trường hợp một người bị 
chủ la rầy ở sở nên bực tức ông chủ. Tuy nhiên, anh 
không thể bày tỏ điều ấy vì sợ mất việc. Khi về nhà, 


146 


anh ta hướng sự bực tức đến vợ con, la rầy vợ con để 
xả bớt áp lực bên trong. 


Thăng hoa 


Nghĩa là chuyển sự tiêu cực thành tích cực. Chẳng 
hạn, một người buồn rầu vì có con bị một người lái xe 
say rượu đụng chết. Bà dồn hết nỗ lực vào việc gầy 
dựng phong trào cứu trợ người nghèo. Thăng hoa tuy 
là tốt nhưng cũng liệt vào cơ chế tự vệ vì không đối 
diện với cảm xúc và giải quyết tận gốc cảm xúc ấy, 
mà chỉ là một cách tránh né để không phải đối diện 
với cảm xúc. 


Phản ứng ngược 


Nghĩa là làm ngược lại với những gì mình muốn. 
Một người có khuynh hướng đồng tình luyến ái lại 
cực lực lên án điều này. Một người thích uống rượu 
có thể chống đối kịch liệt việc uống rượu. Họ làm 
như thế để che đậy hay trấn áp những cảm xúc thật 
sự của họ, để tránh không phải đối điện với điều họ 
muốn, vì những điều mong muốn ấy bị xem là ngược 
với luân lý, đạo đức nên gây ra sự bất an trong lòng 
họ. Tuy nhiên, rất khó nhận biết được hành vi nào là 
phản ứng ngược. 


147 


Phủ nhận 


Nghĩa là không chấp nhận sự thật đang xảy ra. 
Một người có thân nhân bị chết trận nhất quyết 
không chấp nhận tin trên là đúng. Họ cho rằng người 
thân của họ vẫn còn sống ở đâu đó. Một người nghiện 
rượu phủ nhận rằng mình không bị nghiện, chỉ uống 
cho vu1 mà thôi. 

Những hành vi thuộc cơ chế tự vệ như trên xảy 
ra một cách vô ý thức. Chúng ta không nhận biết (ý 
thức) về những hành động có tính cách “bao che” đó. 
Những hành vi của cơ chế tự vệ giúp ta không nhìn 
thấy những thiếu sót, những yếu kém, những điều 
mà mình không muốn chấp nhận là sự thật. Vì nếu 
thừa nhận như thế thì chúng ta sẽ bị nhiều nỗi bất 
an như lo lắng hay sợ hãi vì mình đã làm ngược với 
những gì mà lương tâm mình chấp nhận. Cái ngã 
của ta thích ứng với những nỗi bất an bằng cách bóp 
méo thực tại qua những phương cách nói trên. 


Một cách tổng quát thì cơ chế tự vệ giúp cho chúng 
tránh chạm trán với sự thật đưa đến những nỗi bất 
an như lo lắng, sợ hãi hay u uất. Tuy nhiên, đó cũng 
là con dao hai lưỡi. Nếu sống lâu dài với cơ chế tự 
vệ như thế thì tâm chúng ta sê luôn luôn là một bãi 
chiến trường giữa một bên là sự chân thật, một bên là 


148 


cố gắng che đậy không chịu nhìn vào sự thật để giải 
quyết tận cội nguồn. Cái tôi khi ấy giống như đang ở 
trên miệng một núi lửa im lặng nhưng đang gia tăng 
áp lực bên trong và dễ dàng đi đến tình trạng phun 
trào. Sống như thế thật rất thiếu hạnh phúc và có 
thể bị chứng tâm loạn (neuroses). 


Ngành tâm lý trị liệu giúp cho bệnh nhân thích 
nghi với những biến chuyển, những đổi thay của đời 
sống. Những đổi thay đó tạo ra những xáo trộn tâm 
sinh lý nơi họ. Các nhà tâm lý trị liệu giúp cho bệnh 
nhân biết được điều ấy và chữa trị cho họ được lành 
mạnh bằng cách nói chuyện cởi mở hay dùng thuốc 
men. 


Đạo Phật chọn cách nói rõ với “bệnh nhân” rằng 
thế giới luôn biến chuyển (vô thường), nếu họ không 
chấp nhận, không thích nghỉ với tính cách đổi thay 
đó, họ sẽ đau khổ. 


Thiền là kỹ thuật hay phương pháp cụ thể giúp 
ta có được sự hiểu biết trực tiếp bằng cách tiếp xúc 
thắng với những ý tưởng đến đi, cảm giác sướng khổ, 
tâm tư vui buồn, những hiện tượng nội tâm hay ngoại 
cảnh mà không chút che đậy hay bóp méo thực tại. 
Đó là cách “phẳẩn văn văn tự tánh”, (xoay cái nghe 
lại mà nghe tánh của mình) hay cũng là pháp thiền 


149 


Tứ niệm xứ, trực tiếp nhận biết về thân thể, về cảm 
giác, về tâm tư và về những đối tượng của các giác 
quan cùng ý thức (thân, thọ, tâm, pháp). 


Khi có cùng chủ trương phải thấy biết rõ ràng 
những dòng sinh hoạt tâm lý bên trong thì chúng 
ta thấy là nơi đây ngành tâm lý trị liệu và thiền 
gặp nhau: nhận biết rõ sự thật và giải quyết chúng. 
Nhưng một bên chữa trị dựa vào bên ngoài: bác sĩ 
phân tâm, bác sĩ tâm thần hay nhà tâm lý chuyên 
môn, còn một bên dựa vào chính nội kiến của mình, 
chính sự tự tri, chính sự tiếp xúc trực tiếp với những ý 
tưởng, những tâm tư, nhưng ước muốn đến đi không 
ngừng trong tâm. Những vị thầy dạy đạo dĩ nhiên là 
rất cần thiết, nhưng cuối cùng thì người học trò vẫn 
phải đứng vững trên đôi chân của chính mình. 


IX. CHÍNH QUA CÁI NGÃ LÀNH MẠNH MÀ 
TA BIẾT ĐƯỢC VÔ NGÃ HAY CHÂN NGÃ 


(“ ngã, cái tôi lành mạnh thấy biết rõ ràng 
mọi thứ, không cần phải dùng những sự 
biện minh để hợp lý hóa những ý nghĩ hay việc làm 
của mình. Một người có tâm trí lành mạnh luôn luôn 
có sự hiểu biết đúng, biết rõ mình muốn gì và những 


150 


gì mình có thể làm được, những gì không làm được. 
Người ấy biết quan sát, suy xét và quyết định hợp 
lý để không làm tổn thương đời sống của mình cũng 
như người khác. Ngược lại, một người bệnh tâm thần 
thường không có cái tôi lành mạnh như thế, như 
trong trường hợp người bị bệnh tâm thần phân liệt 
(sechizophrenia) không còn khả năng biết được sự thật 
những gì đang xảy ra, có kẻ nhẹ hơn thì cơ chế tự 
vệ luôn hoạt động để bảo vệ họ khỏi bị những lo âu 
xao xuyến nhất thời, tạo nên sự nhận biết sai lạc về 
những gì đang xảy ra bên trong tâm mình cũng như 
bên ngoài cuộc đời. 


Tâm lý trị liệu như thế có mục đích làm cho cái ngã 
được lành mạnh. Cái ngã xuất hiện là do sự xung đột 
giữa bản năng và siêu ngã để làm cho đời sống chúng 
ta được quân bình. Do đó, một cái ngã lành mạnh là 
một cái ngã uyển chuyển, biết thích nghi với những 
đổi thay trong cuộc sống để giải trừ các mối bất an. 


Nếu tìm hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta thấy khái 
niệm về ngã trong khoa tâm lý trị liệu và đạo Phật 
có sự khác nhau. Trong đạo Phật, khi nói về ngã thì 
chúng ta nói về tính chấp chặt, bám víu vào những ý 
tưởng, những cảm giác, những ham muốn, những tâm 


151 


tư vui buồn thương ghét, những hình ảnh, âm thanh, 
màu sắc, hương thơm, mùi vị, xúc chạm để tìm niềm 
vui trong cuộc sống. Như thế, chữ ngã (trong trạng 
thái mê mờ) trong đạo Phật bao gồm cả ba phần: xung 
động bản năng (¡id), ngã (ego) và siêu ngã (superego) 
hay là lương tâm trong ngành tâm lý trị liệu. 


Khi đạo Phật nhấn mạnh đến cái vô ngã hay là 
chân ngã, tánh rỗng lặng, rộng lớn, tinh sạch, không 





Bồ-đề Đạt-ma, người khai sáng Thiền Trung Hoa. 
Ngài có một nhân cách rất mạnh mẽ và sự thấy biết 
thấu suốt tánh chân thật của vạn pháp. 


chút dính mắc, uyển chuyển, linh động vô cùng, thì 
đó chính là cái ngã ở trong trạng thái lành mạnh 
nhất mà ngành tâm lý trị liệu đã nói đến một cái ngã 
lý tưởng. Chân ngã cũng còn được gọi là chân tâm 
hay tâm giác ngộ. 

Như thế, vô ngã hay chân ngã là sự hiện hữu tròn 
đầy và trong sáng nhất của mỗi chúng ta trong cuộc 





Lục Tổ Huệ Năng có một tâm thức trong sáng, bén nhạy và 
rất lành mạnh ngay từ khi còn đi đốn củi nuôi mẹ. 


153 


sống hằng ngày. Sống vô ngã không phải là một lối 
biện minh cho những kẻ muốn trốn chạy sự thật. 
Nhiều người có thể đã dùng ý niệm không và vô ngã 
như một lối bào chữa cho những hành vì sai lầm của 
họ. Đạo Phật không phải là một kiểu cơ chế tự vệ 
giúp ta trốn tránh sự thật, giúp ta biện minh cho 
những hành vi sai lầm. Đạo Phật giúp chúng ta thấy 
rõ sai lầm là sai lầm, đúng đắn là đúng đắn, hay nói 
cách khác là nhận biết mọi sự vật hoàn toàn đúng 
thật như bản chất của chúng. 


Thiền là cách thực hành rốt ráo sự thấy biết chân 
thật nói trên từ giây phút này qua giây phút khác. 
Do đó, người tu thiền thường được khuyến khích thọ 
Tam quy y (nương tựa vào Phật, Pháp và Tăng) và 
Ngũ giới (nguyện không giết người, không trộm cắp, 
không làm điều tà dâm, không nói dối, và không sử 
dụng các chất độc hại). Nếu thực hành đúng đắn 
những điều trên thì chúng ta sẽ dần dần nhận biết rõ 
ràng mọi sự việc, cái ngã sẽ trở nên lành mạnh hơn. 
Trước đây chúng ta có quá nhiều ham muốn và dùng 
đủ cách để che đậy hay biện minh cho những cái xấu. 
Giờ đây ta biết mình rõ hơn, không còn che đậy mình 
như trước kia nữa. Ngay cả những sự khôn lanh mà 
ta tự hào có nhiều hơn người khác, giờ đây tự chúng 
cũng tan biến dần đi. 


154 


Như thế, một người muốn tu thiền trước hết phải 
có một nếp sống lành mạnh. Nếu không, họ có thể 
dùng thiền như một cách trốn chạy đời sống. Nhiều 
tà phái hiện nay ở Hoa Kỳ đang khai thác những 
điều này và biến những người muốn trốn chạy khổ 
đau thành những kẻ nô lệ tinh thần cho tổ chức tôn 
giáo trá hình hay cá nhân họ. 


Nếu phân tích đời sống của ngài Huệ Năng, vị tổ 
thứ sáu của Thiền tông Trung Hoa, chúng ta sẽ thấy 
trước khi tìm thầy học đạo, ngài đã có một cái ngã 
rất lành mạnh: thương mẹ già, sống chân thật, chất 
phát, làm việc (đốn củ) có hiệu quả, đối xử với người 
rất lễ độ và thành thật nên dễ tạo sự cảm mến nơi 
người khác. 


Các vị thiền sư danh tiếng ở Việt Nam như vua 
Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng 6ï, thiền sư 
Hương Hải v.v... cũng đều có cái ngã lành mạnh đó. 
Trần Nhân Tông là vị vua học rộng hiểu nhiều, đầy 
lòng nhân từ nhưng cũng rất dũng cảm. Tuệ Trung 
Thượng Sĩ là một người thuộc hoàng tộc nhà Trần 
cũng đầy thao lược và võ dũng. Thiền sư Hương Hải 
vốn đạo hạnh và học rộng biết nhiều. Khi có được 
cái ngã lành mạnh, nói theo cách thông thường một 
người có hiểu biết, có nhân nghĩa, biết phải trái, có 


155 


đạo đức, thì sự tu tập để biết được tánh không của 
ngã hay vô ngã tương đối dễ dàng. 


Một người có cái ngã bệnh hoạn như tham lam 
quá độ về danh vọng, tiền tài, tình dục, ăn uống, hay 
rượu chè... thì thật khó cho họ biết rõ thật sự điều gọi 
là vô ngã. Họ sẽ dùng thiền, dùng đạo Phật hay bất 
cứ một đạo gì họ đang thực hành để biện minh cho 
lòng ham muốn của mình. Thảm kịch của đời họ sẽ 
biến thành thảm kịch của tôn giáo và xã hội họ nếu 
họ nắm được quyền uy. Thay vì thể hiện sự vô ngã, 
họ thổi phông cái ngã mình lên cực độ và đồng hóa nó 
với chân lý tôn giáo. Đó là thảm kịch của nhiều tôn 
giáo trong lịch sử. 

Khi ngài Triệu Châu dạy: “Tâm bình thường là 
đạơ” thì điều ấy mang một ý nghĩa sâu xa về cả hai 
mặt đời và đạo. Về mặt đời thì tâm bình thường là sự 
hiểu biết những cái đúng, sai, hay, dở, tốt xấu trong 
cuộc sống để luôn hành động cho phù hợp với lẽ phải, 
với luân lý đạo đức. Về mặt đạo thì thấy rõ, biết rõ 
làm đúng nhưng lòng thong dong tự tại một cách tự 
nhiên, vì tâm giác ngộ tự nó là trong sạch, tự nó là 
an vul, tự nó là tình thương yêu trong sáng, tự nó là 
niềm hạnh phúc và là sự thanh thản bao la. 


156 


X. TÌM HIỂU THÊM VỀ NGÃ VÀ VÔ NGÃ 


SIemund Freud khì chữa trị cho một bệnh nhân 
tâm thần đã nói: “Điều mà tôi có thể làm nhiều nhất 
cho anh là thay thế khổ đau bệnh tật bằng sự khổ 
đau thông thường của kiếp người.” Như thế, khoa 
phân tâm và tâm bệnh học có mục đích chữa trị cái 
ngã (ego) bất bình thường, không lành mạnh trở 
thành bình thường, lành mạnh. Nhưng Freud cho 
rằng cái ngã ấy vẫn là “cội nguồn của sự lo âư” vì các 
sức mạnh của bản năng nơi chốn vô thức luôn vùng 
dậy, luôn khích động, đòi hỏi làm cho cái ngã mất sự 
kiểm soát, mất sự quân bình. Điều ấy tạo ra sự lo 
lắng, sự sợ hãi ngấm ngầm nơi mỗi chúng ta. 


Nhiều người có cuộc sống đạo đức, tốt lành và 
vững vàng, nhưng có thể có những giấc mộng thấy 
mình bị rượt bắt, thấy mình không bận áo quần mà 
đi ngoài đường phố, thấy mình bị lạc đến những nơi 
hoang vắng mịt mờ v.v... Đó là sự biểu lộ của những 
xung đột ngấm ngầm từ chốn vô thức. Những người 
nói trên cần phải học đạo để khai mở cõi lòng, để tiếp 
xúc trực tiếp, để hiểu rõ những thương ghét sâu xa 
trong lòng mình, để giải phóng cho những mối lo âu, 
sợ hãi phát sinh từ những ý nghĩ và cảm xúc thầm 


157 


kín đó. Nói khác đi, họ không cần phải sử dụng sự 
đè nén hay tránh né qua một bề ngoài cứng cỏi. Một 
người có lối sống như thế có thể rất tốt đẹp cho xã 
hội hoặc rất tai hại cho xã hội vì tác động của siêu 
ngã (superego) trong đời sống của họ. Siêu ngã là sự 
chuyển vào bên trong lòng mình (nội hóa) những gì 
chúng ta được dạy dỗ là được làm và những gì chúng 
ta bị cấm đoán không được làm mà chúng ta gọi là 
lương tâm. Một siêu ngã quá mạnh cũng tạo sự mất 
quân bình vì ta dễ dàng trở thành độc đoán: luôn 
luôn muốn người khác phải làm điều này hay cấm 
đoán không được làm điều kia. 


Dù là tốt đẹp hay tai hại cho xã hội, về phương 
diện cá nhân, người ấy cũng không biết hạnh phúc 
chân thật là gì, vì họ phải sử dụng quá nhiều năng 
lượng bên trong để đè nén những ý tưởng và những 
cảm xúc của mình. Họ sống rất mệt mỏi trong danh 
thơm tiếng tốt và trong nỗi lo sợ triển miên, những 
bất an ngấm ngầm của ngọn núi lửa lúc nào cũng gia 
tăng áp lực bên trong. 


Phật giáo biết rõ cái gọi là “cái ngã bình thường” 
ấy vẫn chưa thật sự lành mạnh, vẫn chưa thật sự 
bình thường, vì sức mạnh của những ham muốn và 


158 


những giận dữ bắt nguồn từ sự mê mờ, sự không 
hiểu biết chân thật vốn luôn tác động trong đời sống 
hằng ngày. Chính động lực đó chi phối cách chúng ta 
suy nghĩ và hành động trong đời sống. Chúng ta “bị 
sống” bởi các thôi thúc đó mà không nhận biết. 

Chúng ta thường nói về sự cần thiết của dưỡng 
khí, của lá phổi, của sự hít thở không khí, nhưng 
chúng ta không cảm nhận được sự sống đang xảy 
ra từng giây, từng phút qua mỗi nhịp thở ra và thở 
vào nơi chính hai buồng phổi của mình. Chúng ta ăn 
nhưng không nhận biết rõ ràng về thực phẩm ngon 
ngọt mình đang nhai nuốt, mà thường bị cuốn hút 
theo những khích động hay những ý tưởng chợt đến 
chợt đi. Chúng ta thường nghĩ về cái ăn hơn là ăn, 
thường nghĩ về những cái mình thấy hơn là thấy, 
thường nghĩ về những cái mình nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm, hoạt động hơn là đang nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm và hoạt động. 


Như thế, khi sống một cuộc đời dù cho là đạo đức 
thì có thể chúng ta vẫn đang nghĩ về sống cuộc đời 
đạo đức chứ không thực sống cuộc đời của ta như 
thế ấy. Theo Erĩích Fromm, chúng ta đánh mất mình 
(vong thân), chỉ chấp chặt vào những chiếc bóng mà 
cho đó là sự chân thật. 


159 


Trên bình diện tâm lý, vô ngã là trạng thái tâm tự 
nó cởi bỏ trò chơi bám víu vào ký hiệu, vào ngôn từ, 
vào những kinh nghiệm quá khứ để nhận biết hiện 
tại, cái đang hiện hữu. Tâm trực tiếp kinh nghiệm 
về mọi thứ xuất hiện bên trong cũng như bên ngoài. 
Lúc đó, chúng ta sống thực sự chứ không còn chỉ nghĩ 
về cuộc sống và nhất là không đè nén hay tránh né 
những gì xuất hiện nơi tâm. Chúng ta không phân 
đôi tâm mình thành cõi ý thức và vô thức để rồi sống 
bất an với những sự giả dối mình cho là sự thật vì 
cuối cùng mình cũng không thể chạy trốn sự thật. 


Sự tu tập giúp ta tự tin, tự biết chính mình một 
cách rõ ràng và chuyển hóa tất cả những sự dồn nén 
bên trong thành suối nguồn của tình thương yêu, sự 
hiểu biết chân thật và hạnh phúc bao la trong đời 
sống hằng ngày. Sống với sự hiểu biết chân thật như 
thế là sống thật, là sống hạnh phúc vô cùng, một 
thứ hạnh phúc chân thật tự nhiên, không do gì mà 
có, không lệ thuộc vào điều gì cả, không có bắt đầu 
và không có tận cùng. Đó là ý nghĩa thật sự câu trả 
lời của ngài Triệu Châu, một vị thiền sư đạo hạnh 
đời nhà Đường. Khi có người hỏi đạo hay chân lý là 
gì, ngài đáp: “Tâm bình thường là đạo.” Hạnh phúc 
chân thật là cái bình thường nhất trong đời. 


160 


Vấn đề còn lại của chúng ta là nếu bị bệnh tâm 
thần như lo âu, sợ hãi, bất an, kéo dài một cách bất 
thường thì nên tìm đến bác sĩ tâm thần. Nếu mong 
muốn sống đời an vui hạnh phúc thì nên tìm thầy 
học đạo. Một vị bác sĩ tâm thần tốt và giỏi thường 
giúp người bệnh biết rõ nguồn gốc của căn bệnh mà 
không dùng sự tương quan chữa trị đó để lạm dụng 
bệnh nhân. Một vị thầy tốt và giỏi giúp cho người học 
đạo thấy rõ nguồn gốc của mọi khổ đau do sự bám 
víu vào những thứ bên ngoài. Chỉ cần xả trừ được sự 
bám víu, kể cả bám víu vào hình ảnh vị thầy, là đạt 
đến chốn tự do và hạnh phúc bao la. Một người bệnh 
mà càng ngày càng lệ thuộc vào bác sĩ, một người học 
trò mà càng lúc càng lệ thuộc vào vị thầy, thì đã đến 
lúc phải tự mình xét lại để đi đến một quyết định 
thích hợp hơn. 


161 


BÀY TỎ LÒNG THƯƠNG TIẾC 
NHU CẦU CẦN THIẾT CỦA CON NGƯỜI 


} thống Kennedy qua đời đã lâu nhưng lòng 
thương tiếc của người dân Hoa Kỳ đối với 
ông vẫn còn nhiều. Ông đã để lại nhiều hình ảnh đẹp 
cho hậu thế, và có lẽ hình ảnh trang trọng cuối cùng 
chúng ta thấy về vị Tổng thống này là vào hôm cử 
hành lễ quốc táng của ông: bà quả phụ Kennedy, hai 
người con, các anh chị em cùng bà con quyến thuộc 
hai bên, các vị nguyên thủ hay những vị đại diện của 
nhiều quốc gia, tất cả đều lặng lẽ trang nghiêm tiễn 
đưa linh cửu người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng. 


Các tang lễ của người Hoa Kỳ phần lớn đều được 
cử hành trang nghiêm như thế cả. Mọi người trong 
gia đình cố gắng kiểm chế cảm xúc, ngẩng mặt lên và 
giữ im lặng. Tang lễ diễn ra trong trật tự, trong sự tự 
chế, trong sự bày tỏ lòng can đảm và sức mạnh ý chí 
của những người còn sống, còn tiếp tục tiến bước trên 
đường đời, dù người thân của mình đã ra đi. 


162 


Theo giáo sư Alan Wolfelt thuộc trường Đại học Ÿ 
khoa Colorado và là Giám đốc chương trình Mất mát 
(chết) và đời sống chuyển tiếp - một chương trình 
nghiên cứu và điều trị tâm lý cho những người gặp 
khó khăn sau khi thân nhân qua đời - thì những cố 
gắng đè nén, không bày tỏ đúng mức lòng thương 
tiếc người thân của mình khi họ mất đi là một sự sai 
lầm tai hại. 


I. HÃY THƯƠNG KHÓC NGƯỜI QUA ĐỜI 


Sigmund Freud cho rằng sự thương tiếc người quá 
cố làm cho người ta đau đớn, nhưng đó là một sự kiện 
bình thường. Tỏ bày sự thương tiếc giúp cho người sống 
quên dần, bớt dần sự ràng buộc tâm tình với người đã 
ra đi. Dĩ nhiên, điều ấy không xảy ra dễ dàng, vì không 
ai muốn chấp nhận là đã mất đi người mình yêu quý. 
Tuy nhiên, nếu chúng ta thương tiếc quá lâu hay tránh 
né, kìm nén sự bày tỏ lòng thương tiếc thì cả hai đều 
gây ra những kết quả tai hại như nhau. 


Vào năm 1989, tại 165 buổi hội thảo ở nhiều nơi 
trên nước Mỹ, ông Wolfelt đã trình bày với các vị giáo 
sĩ rằng cách hay nhất để giúp thân nhân người quá 
cố là để cho họ trực tiếp đối diện với niềm đau đó và 


163 


bày tỏ sự thương tiếc của họ theo cảm xúc một cách 
tự nhiên: “Chỉ qua sự bày tỏ lòng thương tiếc theo 
niềm tin tôn giáo của họ mà họ sẽ hoàn toàn trở lại 
bình thường.” 


I. THỜI GIAN BÀY TỎ LÒNG THƯƠNG TIẾC 


Thương tiếc là niềm thương nhớ, nuối tiếc trong 
lòng; thương khóc là sự bày tỏ công khai niềm thương 
tiếc đó. Sự bày tỏ công khai niềm thương tiếc đối 
với người chết là điều cần thiết cho những người còn 
sống. Khi thực hành được điều ấy một cách tự nhiên 
nhất theo mỗi người, như khóc lóc, than thở, nói 
những lời bày tỏ tình thương yêu người qua đời... thì 
những áp lực bên trong sẽ giảm đi nhiều. Ngoài ra, 
nghi lễ tôn giáo của người còn sống giúp họ hiểu biết 
được lẽ sống chết, xoa dịu những đớn đau qua niềm 
tin và hy vọng thân nhân của mình sẽ về chốn Niết- 
bàn, chốn Tĩnh độ hay chốn thiên đàng sau khi chấm 
dứt đời sống trên thế gian này. 

Tùy theo mối liên hệ thân thuộc mà sự thương 
tiếc có thể kéo dài từ vài tháng cho đến vài năm. 
Trung bình, lòng thương tiếc kéo dài trong sáu tháng 


đầu với tất cả sức mạnh của nó rồi lắng dịu dần. Sau 


164 


sáu tháng, những sự buồn rầu, giận dữ hay mặc cảm 
tội lỗi do cái chết của thân nhân tạo ra sẽ lắng xuống 
dần. Kể từ đó, họ vượt qua được giai đoạn nguy hiểm 
của cơn khủng hoảng tỉnh thần. 


Theo các nhà nghiên cứu Bowilby và Parke thì có 
3 giai đoạn thương tiếc mà chúng ta có thể quan sát 
thấy nơi hầu hết mọi người, không phân biệt nam 
nữ, chủng tộc, người lớn hay trẻ nhỏ, kể cả các em bé 
chỉ vừa được 6 tháng tuổi. Ba giai đoạn này gồm có: 


1. Giai đoạn thứ nhất, trong tháng đầu tiên, sự 
khổ đau là vô cùng. Nhiều người phụ nữ biểu 
lộ bằng sự than khóc, sầu não, hoảng hốt, buồn 
đau hay giận dữ. Người đàn ông có thể ít biểu 
lộ hơn nhưng không phải vì thế mà không có 
sự đau đón bên trong. Lòng họ bị tê liệt trong 
sự khổ đau đó. Trong giai đoạn này người ta 
thường không tin, không chấp nhận là cái chết 
đã xảy ra cho người thân của mình. 


2. Giai đoạn thứ nhì, lòng người sống luôn nhớ đến 
kẻ qua đời, nhớ đến những kỷ niệm bên nhau, và 
thường phản ứng thuận theo lòng mong ước là 
kẻ qua đời vẫn còn quanh quấn đâu đây, mà cực 


165 


độ là có thể “nhìn thấy” người đã chết. Giai đoạn 
này gồm hai yếu tố độc lập với nhau là thương 
nhớ người qua đời và chống đối sự việc xảy ra. 
Cực điểm của trạng thái này là vào khoảng tuần 
lễ thứ hai đến tuần lễ thứ tư của tháng thứ haI. 


3. Gia1 đoạn thứ ba, cảm thấy chán chường, không 
định hướng và không thiết tha nhiều với tương 
lai. Giai đoạn này xảy ra khoảng một năm sau 
khi thân nhân qua đời. 


Những nhà tâm lý, dù thuộc trường phái nào, 
cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc bày tỏ 
lòng thương tiếc, đừng đè nén, đừng để chậm lại một 
thời gian sau, vì càng để lâu thì càng có những biến 
chứng khó khăn. Như thế, không nên biến tang lễ 
thành một lễ nghi trang nghiêm công cộng mà nên 
cử hành như một nghi lễ thương tiếc chân thật của 
những người trong gia đình. Một nghi lễ có thể rất 
đẹp, trang trọng nhưng không giúp ích gì cho thân 
nhân người qua đời. Một nghi lễ khác tuy nhỏ bé 
“bình dân”, thân mật, không nặng về hình thức vì để 
cho người thân bày tỏ dễ dàng cảm xúc của họ. Nghĩ 
lễ thứ nhì có hiệu quả tốt hơn nghi lễ thứ nhất rất 
nhiều lần, dù nghi lễ thứ nhất diễn ra rất đẹp, rất 
trật tự và hoàn toàn đúng theo sự dự trù. 


166 


Ö Hoa Kỳ, sự khóc lóc thường bị gán cho là yếu đuối 
nên người ta phải đè nén, không biểu lộ ra ngoài. Về 
phương diện tâm lý, đó là một sự sai lầm nguy hại, 
nhất là khi thân nhân chúng ta qua đời. Hãy bày tỏ 
cảm xúc một cách tự nhiên và chân thành nhất trong 
các tang lễ, đó là lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. 


HI. TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN TIỆN TỎ 
BẢY LÒNG THƯƠNG TIẾC 


Ở Việt Nam, cũng như nhiều nước Đông phương 
khác, người ta khuyến khích sự bày tỏ lòng thương 
tiếc người quá cố. Phật giáo quy định rất rõ ràng các 
chi tiết tang lễ để giúp người sống tỏ bày lòng thương 
tiếc người quá vãng qua các lễ nhập quan (liệm xác), 
thành phục (phát tang), cầu siêu (cầu nguyện chư 
Phật tiếp độ hương linh người qua đời về Cực lạc), 
cúng linh (cầu nguyện và cúng thức ăn cho hương 
linh người qua đờ)) tại nhà quàng cũng như tại chùa. 

Ở Việt Nam, tang lễ được quy định rất chỉ tiết khi 
ở nhà, lúc đi quan (chuyển quan tài đi chôn hay hỏa 
táng), khi đến nghĩa trang, lúc hạ huyệt v.v... Ngoài 


ra, những người thân trong gia đình sẽ mặc tang phục 


167 





— 
c® ` ¬ ` 


Đọc kinh là nhắc lại cho hương linh biết rõ Phật tánh 
nơi họ vốn vĩnh viễn có mặt, bất sinh bất diệt. 


theo sự liên hệ với người qua đời. Những điều ấy rất tốt 
về phương diện tâm lý vì nó nuôi dưỡng tình thương, 
bảo vệ mối liên hệ tinh thần của người sống đối với 
kẻ qua đời, khi tình thương và mối liên hệ đang gặp 
khủng hoảng vì đối tượng thương yêu bị mất đi. 


Những ngh thức này một mặt giúp cho gia đình 
nhận rõ sự thật là người thân của mình đã qua đời, 
mặt khác vẫn duy trì được tình thương yêu của người 
sống đối với kẻ ra đi, hay nói một cách khác, giúp 


168 


cho người sống nhận ra rằng đối tượng họ thương 
yêu vẫn còn có mặt trong lòng mình và hướng tình 
thương yêu của họ đến người ấy. 


Trước khi cử hành lễ cầu siêu, quý vị tăng ni 
thường dặn người Phật tử đừng than khóc quá nhiều, 
đừng gây ra sự huyên náo, nên tạo một không khí 
yên tĩnh để mọi người có thể tụng kinh, trì chú, đem 
lòng thành mà cầu nguyện cho hương linh, nhờ đó 
mà người trong gia đình có thể chuyển những niềm 
thương tiếc buồn rầu thành năng lượng của tình 
thương yêu tích cực. Chính trong bầu không khí linh 
thiêng đó mà họ cảm nhận được giáo lý mầu nhiệm 
của đạo Phật và giúp tâm họ khai mỏ. 


Trong những buổi cầu siêu và tiến cúng hương 
linh người quá vãng tại nhà, nơi nhà quàn và sau 
đó tại chùa, các vị tăng n1 thường tụng kinh A-di-đà 
nói lên cảnh giới an vui trong sạch của chốn Tịnh 
độ, làm lễ quy y Phật, Pháp và Tăng cho hương linh, 
nhắc nhở hương linh quay về thế giới của an lành và 
giải thoát vốn là quê hương chân thật ngàn đời của 
mình. Ngoài ra, quý vị tăng n1 còn dâng sớ (đọc trước 
bàn Phật) và điệp (đọc trước bàn thờ hương linh quá 
vãng). Trong sớ và điệp nêu tên họ của người thân 
cùng những lời nguyện cầu chân thành và tốt lành 


169 


cho người mới ra đi, cùng tụng các bài thần chú có 
âm thanh nhiệm mầu. 

Thân nhân lễ Phật, đem lòng thành tham dự vào 
lễ cầu nguyện. Tiếng tụng kinh trầm bổng thiết tha, 
lời nguyện cầu, tâm thành, tiếng mõ đều nhịp, tiếng 
chuông thanh thoát, ánh sáng đèn lung linh và mùi 
thơm của nhang trầm giúp cho thân nhân người qua 
đời cảm thấy gần gũi hơn với kẻ đã ra đi. Một cách 
chính thức, họ chấp nhận người thân của mình đã 
giã từ cuộc đời này. Mặt khác, về phương diện tâm 
linh, người thân của họ không bị tiêu mất theo cách 
nói thông thường “chết là hết”, và họ cảm nhận được 
sự có mặt của người thân vẫn còn gần gũi họ trong 
những buổi lễ cầu nguyện như trên. 





Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, 
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn... 


170 


Chính qua nghi lễ cầu nguyện đó mà những sự 
tiếc thương, buồn bã, giận hờn, nuối tiếc, khổ đau 
được chuyển thành tình thương yêu bao la hướng 
đến người qua đời. Đó là sự chuyển hóa năng lượng 
từ tiêu cực thành tích cực. 


IV. PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO 

Thiện xảo là lành và khéo. Đạo Phật chú trọng 
đến những phương pháp lành và khéo để giúp cho 
con người thoát khỏi những sự khổ đau. Mỗi người 
có thể tùy theo căn cơ và mức độ tiến bộ về tâm linh 
của mình mà chọn lấy những phương thức thích hợp 
để sống an vui hạnh phúc nơi cõi đời này cũng như 
mãi mãi về sau. Các ngh thức tang lễ được áp dụng 
chung cho đa số Phật tử để giúp họ thích nghi dần 
với sự mất mát người thân yêu. 


Nghi thức cầu siêu có thể được thay đổi đôi chút 
về thời gian cũng như cách thức cho phù hợp với sinh 
hoạt ngày nay. Trong vòng 49 ngày sau khi thân nhân 
qua đời, những người trong gia đình đến chùa vào 
ngày Chủ nhật hay ngày thường mỗi tuần một lần để 
làm lễ cầu siêu và tiến cúng người qua đời. Trước đây, 
những ngày lễ cúng được tính kể từ ngày người thân 
qua đời, cứ 7 ngày một lần, gọi là tuần thất. 


171 


Qua bảy lần cầu siêu chính thức ở chùa và thêm 
nhiều lần khác tự tổ chức ở nhà, những người trong 
gia đình đã có nhiều dịp để bày tỏ lòng thương yêu 
nhớ tiếc một cách công khai. Họ cũng cầu nguyện cho 
người quá vãng trở về thế giới an lành và hạnh phúc 
miên viễn nơi Tịnh độ. Qua những lần cầu nguyện 
ấy, nỗi khổ đau trong lòng họ vơi dần, giúp họ vượt 
qua giai đoạn khủng hoảng nguy hiểm ban đầu và 
tiến dần đến sự hồi phục đời sống bình thường. 


Sau 49 ngày, gia đình không đến chùa làm lễ cầu 
siêu nhưng có thể để băng kinh cầu siêu phát ra lời 
tụng đọc của lễ cầu siêu trước đây và tiếp tục cầu 
nguyện cho thân nhân. Sau một trăm ngày kể từ 
ngày thân nhân qua đời, gia đình đến chùa xin quý 
thầy làm lễ cầu siêu cho người thân đã qua đời. 

Sau đó, mỗi năm đến ngày giỗ của người quá cố, 
gia đình lại làm lễ cầu siêu và cúng linh. Những dịp 
đó, mọi người lại có dịp bày tỏ lòng thương tiếc cùng 
nâng đỡ tinh thần nhau. Theo đạo Phật, tổ chức 
những buổi cầu siêu như thế cũng rất tốt cho người 
qua đời. Dù đã đầu thai và có đời sống khác, họ cũng 
nhận được năng lượng tốt lành của những lời cầu 
nguyện chân thành đó. 

Phương tiện lành và khéo của cầu siêu và cúng 
hương linh người qua đời đã được thực hành từ hơn 


172 


ngàn năm nay tại những nước theo đạo Phật. Giờ 
đây, giá trị tinh thần của những nghi lễ đó đã được 
khoa tâm lý học hiện đại xác nhận. 


Nhiều người theo Tây học cho rằng cầu siêu và 
cúng linh như thế là mê tín, vì họ chưa hiểu được 
ý nghĩa sâu xa của tính cách chữa trị tâm lý cùng 
nâng đỡ tinh thần người sống trong giai đoạn khủng 
hoảng sau cái chết đột ngột của người thân. 


Giáo sư Wolfelt của trường Đại học Y khoa 
Colorado nhấn mạnh, chính sự thiếu hiểu biết về sự 
cần thiết của việc bày tỏ lòng thương tiếc đã tạo ra 
rất nhiều nguy hiểm tinh thần cho những người còn 
sống. Sự thật là, nếu bỏ đi các nghi thức tế lễ, cúng 
kính trong tang lễ, người ta sẽ dễ có cảm giác sai 
lầm là làm đám tang cho chóng rồi quên đi. Giáo sư 
Wolfelt nói về thái độ này: “Khi có thân nhân qua 
đời, những người ấy nghĩ rằng cách hay nhất là làm 
đám tang cho xong và quên hắn kẻ qua đời đi.” Đó là 
một sai lầm tai hại, một sự tin tưởng mù quáng (một 
kiểu mê tín) về sự lãng quên có thể xảy ra dễ dàng 
cũng như khả năng xóa bỏ dễ dàng hình ảnh người 
thân của mình vừa mất trong tâm thức để khỏi khổ 
đau. Họ không biết rằng làm như thế là tạo ra những 
điều nguy hại cho đời sống tinh thần của mình cùng 
gia đình mình trong thời gian lâu dài. 


173 


V.XÓA ĐI SỰ CÁCH BIỆT SỐNG CHẾT 


Ì | ột điểm tích cực khác trong đạo Phật là 

quan niệm “duy tâm sở hiện” mà ta thường 
nói một cách giản dị hơn là “mọi thứ đều do tâm mình 
mà ra cẩ”. Các nhà tâm lý học có đề cập đến sự nội hóa, 
nghĩa là chuyển hình ảnh của những người hay vật 
mình yêu thích vào trong tâm. Sự kiện ấy xảy ra khi 
có người thân yêu của chúng ta qua đời. Do đó, dù họ 
không còn nữa nhưng ta luôn luôn cảm thấy gần gũi 
họ trong lòng mình. Nói một cách giản dị hơn, họ luôn 
luôn có mặt trong lòng ta khi ta thương nhớ họ. 


Khi bày tỏ công khai lòng thương nhớ đó qua các 
lễ cầu siêu và cúng thức ăn cho người qua đời, chúng 
ta thấy mình gần gũi với họ theo như ước vọng tốt 
đẹp tự nhiên nơi mỗi chúng ta. Nói khác đi, lằn ranh 
giữa đôi bờ sinh tử bị xóa mờ. Do đó, sự tiến cúng 
hương linh bằng những nghi thức lễ lạy, cầu nguyện 
và cúng hương hoa, quả phẩm cùng thức ăn vào 
những ngày đầu và ngày giỗ sau đó rất có ích lợi cho 
người sống. Và dĩ nhiên mọi việc chỉ tốt đẹp khi được 
thực hành trong sự chừng mực, trong giới hạn cần 
thiết, không quá nhiều và không quá ít, qua việc bỏ 
bớt những điều không còn hợp thời. 


174 


Trong ý nghĩa tốt lành đó mà sau bảy lễ cầu siêu 
và cúng linh ở chùa, gia đình người quá cố có thể 
xin gửi người thân của mình tại chùa (ký linh), bằng 
cách mang bài vị gồm có hình và tên tuổi người qua 
đời đến xin thờ tại chùa với niềm tin là hương linh 
nhờ đó mà được thường ngày nghe kinh kệ, trút bỏ 
mọi điều dính mắc, quay về với Phật tánh, và nhờ 
đó mà trỏ về với thế giới an lành giải thoát của chư 
Phật. Trong lòng những người thân quyến nhờ đó mà 
được an ổn rất nhiều. 


Trước đây ở Việt Nam, con cái thường để tang cha 
ba năm và tang mẹ hai năm. Trong thời gian chịu 
tang cha, mẹ, ông, bà... con cháu bày tỏ lòng hiếu 
thảo bằng cách tránh tham dự những cuộc vui chơi, 
những lễ cưới hỏi. Khi làm lễ họ mặc quần áo trắng 
và bịt khăn trắng, ngày thường thì họ đeo một miếng 
vải đen nơi áo. Ngày nay, đời sống trở nên bận rộn 
hơn, con cháu thường làm lễ xả tang sau một hay hai 
năm, hoặc sớm hơn nữa, để dễ dàng tham dự vào các 
sinh hoạt xã hội cũng như tổ chức cưới hỏi cho con 
cháu. 


Trên thực tế, việc hạn chế những cuộc vui chơi, giải 
trí không cần thiết rất ích lợi cho những người đang 
chịu tang. Họ có thể tự nhắc nhở mình hay khước từ 


175 


những sự mời mọc vì lý do tang chế (chế có nghĩa là 
hạn chế, hạn chế những cuộc vui chơi khi đang có 
tang) để không tham dự vào các cuộc vui chơi, tiệc 
tùng, ăn uống hay tiêu pha không cần thiết làm hao 
tốn của cải và sức khỏe. Nhờ đó họ có thêm thì giờ 
nghỉ ngơi, tu tập và sống đời lành mạnh như ý muốn. 


Như thế, ngoài mục đích chính là bày tỏ lòng 
thương yêu kẻ qua đời, tất cả những nghi lễ trên còn 
giúp cho người sống được bình an, lành mạnh về thể 
chất lẫn tỉnh thần và giúp họ tiếp tục tiến bước vững 
chãi trên đường đời. 

Người Phật tử do đó phải biết quý trọng những 
nghi lễ ấy và cố gắng thực hành cho mình và gia đình 
mình được lợi lạc. Người Phật tử là người sống với 
tình thương yêu và sự hiểu biết chân thật. Do đó, khi 
một người qua đời, chúng ta cần nâng đỡ tinh thần 
bà con của họ, giúp họ liên lạc với quý vị tăng n1 cùng 
Ban hộ niệm để tổ chức tang lễ cho được tốt đẹp. Nếu 
họ thuộc tôn giáo khác thì ta nhắc nhở họ liên hệ với 
các vị giáo sĩ, linh mục hay mục sư để xin các ngài 
hướng dẫn những gì phải làm. Trường hợp người qua 


đời là một Phật tử mà trong vùng không có một vị 


176 


tăng ni nào, những người Phật tử trong vùng có thể 
họp thành một Ban hộ niệm để tụng kinh, niệm Phật 
và cầu nguyện cho hương linh tại nhà quàng, nghĩa 
trang và tư gia vào các thời gian trước, trong và sau 
khi chôn cất. 


Trong hoàn cảnh đau thương của gia đình có thân 
nhân vừa qua đời, chúng ta nên tránh nói những 
điều tiêu cực nhằm gây thêm những sự lo lắng sợ 
hãi, như nói về sự trừng phạt ở địa ngục, nói về thần 
trùng, nói về những giấc mơ kinh hãi, nói về những 
điềm xấu, về những nợ nần không trả được v.v... Nếu 
họ là những người khác tôn giáo thì chúng ta tránh 
nói về tôn giáo mình, đề cao tôn giáo mình và nhất 
là đừng ép buộc qua cách thuyết phục họ phải theo 
nghi lễ của đạo mình khi họ không muốn vì họ không 
biết và không quen thuộc. 


Như thế, để thể hiện đạo làm người (nhân đạo), 
một người Phật tử nếu gặp hoàn cảnh một người 
bạn hay một kẻ không quen biết theo Công giáo, Tin 
lành, Hồi giáo v.v... bệnh nặng sắp lìa đời mà không 
có thân nhân, thì nên thông báo cho các vị linh mục, 
mục sư hay giáo sĩ thuộc tôn giáo của họ. Nếu vì 
xa xôi cách trở không ai đến được thì nên lấy kinh 


177 


sách của tôn giáo họ mà đọc cho họ nghe. Lúc đó họ 
cần được nghe những lời dạy trong tôn giáo của họ 
hơn bao giờ cả. Hình ảnh các đấng giáo chủ thân 
thiết cùng những lời dạy trong tôn giáo họ đem lại 
rất nhiều lợi ích trong giờ họ lâm chung. Tuyệt đối 
tránh việc khuyên bảo họ theo tôn giáo mình lúc họ 
đang đau ốm hay sắp lâm chung, đang đối diện với 
nỗi khó khăn cuối cùng của đời người. Làm như thế 
sẽ tạo thêm cho họ sự rối loạn và đau khổ chứ chẳng 
giúp ích gì cho họ. 


Việc thúc ép một người hay một gia đình cử hành 
nghi thức tang lễ theo một tôn giáo mà họ không 
biết đến, chưa có sự cảm thông nào là một tội ác tỉnh 
thần mà chúng ta tuyệt đối không nên làm, vì không 
giúp ích được gì cho họ trong lúc họ đang đau khổ. 
Ngoài ra, chúng ta cũng tránh không gây xáo trộn 
cho gia đình có thân nhân qua đời bằng cách đề cao 
tôn giáo mình và chê bai tôn giáo của người khác. 

Chúng ta nên theo sự công bằng của đạo làm 
người, tuyệt đối không làm và cũng không chấp nhận 
kẻ khác làm cho mình hay cho người khác, vì làm 
như thế không những không lịch sự mà còn biểu lộ 


178 


lòng ác độc chỉ biết nghĩ đến mình, nhất là trong lúc 
gia đình họ đang gặp cảnh tang gia bối rối. 


Đạo Phật đặt nền tảng trên tình thương yêu và 
sự hiểu biết chân thật. Người Phật tử càng phải lưu 
ý điều ấy. Đức Khổng Tử từng nói rằng: “Điều mình 
không muốn thì đừng làm cho người khác.” (Kỷ sở 
bất dục vật thi ư nhân.) Lời dạy này vẫn còn là một 
khuôn vàng thước ngọc cho sự giao tiếp lành mạnh 
và tốt đẹp giữa các cá nhân, tổ chức, cộng đồng... 
Trong trường hợp chính bản thân ta không may gặp 
phải hoàn cảnh nói trên, thì tốt hơn hết chúng ta 
nên lịch sự và thẳng thắn trả lời với những người 
muốn ta thực hành tang lễ theo nghi thức tôn giáo 
khác với những gì ta đang tin tưởng là ta không thể 
làm như thế được; vì làm như thế là nguy hại cho đời 
sống tinh thần của mình cùng những người trong gia 
đình. 

Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Thường biết lỗi mình, 
không xét lỗi người” Do đó, trong giao tiếp khi nói 
năng, làm sao duy trì được sự hài hòa và cảm thông 
giữa đôi bên là tốt đẹp hơn cả. Đó là cách áp dụng tôn 
giáo vào đời sống hằng ngày, giữ được sự bình thản 


179 


an vui trong mọi hoàn cảnh khó khăn, như lời đức 
Phật dạy: “Chiến thắng một vạn quân, không bằng 
tự thắng mình.” Tự thắng mình là biết sống an vui 
thoải mái trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong nghịch 
cảnh. 


VI. ÍCH LỢI CHO KẺ QUA ĐỜI 


Nne điều trình bày trên làm chúng ta có 
cảm tưởng các lễ cầu siêu và cúng linh chỉ 
có mục đích giúp đỡ những người trong gia đình kẻ 
qua đời chấp nhận sự thật là người mình thương yêu 
không còn nữa, cùng nâng đỡ tinh thần để họ chóng 
phục hồi. Trên thực tế, những nghi lễ trên đem lại 
lợi lạc cho người sống cũng như kẻ quá cố rất nhiều. 
Chính qua lễ cầu siêu mà hương linh của người quá 
cố hiểu rõ được sự chuyển tiếp từ giai đoạn sống qua 
giai đoạn chết. Theo đạo Phật, không có sự chết mà 
chỉ là sự tiếp diễn liên tục của đời sống qua nhiều 
trạng thái khác nhau trong những hình thái khác 
nhau. Trong trạng thái ta gọi là chết ấy, họ được 
khuyến khích hãy buông xả mọi sự bám víu, mọi sự 
dính mắc để quay về với chân tâm, Phật tánh, với 


180 


nguồn năng lượng trong lành của tình thương yêu và 
sự hiểu biết chân thật, để thực hành sự giải phóng 
mình ra khỏi mọi khổ đau và đạt đến sự giải thoát 


an vui vĩnh cửu. 


Những lời tụng kinh, những câu thần chú, những 
điều cầu nguyện chân thành tác động đến cả người 
sống lẫn người qua đời và cùng mang đến lợi lạc cho 
hai bên. Riêng đối với những người trong gia đình có 
thân nhân qua đời, tiến trình thích nghi với đời sống 
thiếu vắng người thân của mình nhờ đó được diễn ra 
nhanh chóng và tốt đẹp. 


Đó là sự mầu nhiệm của đạo Phật vậy. 





181 


CẦU AN 


NIỆM PHẬT, TRÌ CHÚ, CẦU NGUYỆN CHỮA TRỊ 
CÁC BỆNH TẬT LÀ HỢP VỚI KHOA HỌC 


1)“ Đạt-lai Lạt-ma thứ XIV, TenzIin Œyatso, 
vị Phật sống Tây Tạng, đã nhiều lần đến 
thuyết giảng tại các trung tâm Thiền, các trường Đại 
học Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới. Ngài 
thật xứng đáng với danh hiệu tôn quý là đức Phật 
sống, vì ngài luôn biểu lộ lòng từ bi và sự thông minh 
tươi mát, sự tỉnh thức bén nhạy và lòng thoải mái 
vul tươi với bất cứ a1 và trong bất cứ hoàn cảnh nào. 
Từ suối nguồn từ bi đó mà ngài lãnh đạo nhân dân 
Tây Tạng, dạy dỗ các Phật tử trên khắp thế giới tu 
tập để sống đời an vui hạnh phúc. 


Nhân dịp viếng thăm Trung tâm Phật giáo tại 
New Jersey, ngài đã thuyết giảng ngắn gọn về ý 
nghĩa câu thần chú đầy oal lực của Phật giáo: “OM 
MANI PADMRBE HUM”. Trong nghi thức tụng niệm 
của người Việt Nam gọi là Lục tự đại minh chân 
ngôn và được phát âm thành “Án ma-ni bát-di hồng”. 
Thần chú này được trì tụng để vượt qua mọi tai ương 
khổ nạn trong đời sống hằng ngày cùng cầu nguyện 
cho mọi điều an lành và tốt đẹp. 


182 


I. SỨC MẠNH CỦA NIÊM TIN 


Đức Đạt-lai Lạt-ma thường đến nhiều nước châu 
Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á để hướng dẫn cho 
nhiều người tu tập. Cũng như các vị thiền sư Trung 
Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên và những vị 
thuộc truyền thống Nam tông, ngài luôn nhấn mạnh 
đến khả năng giác ngộ, khả năng sống an vui hạnh 
phúc bao la ngay trong cõi đời này, nếu chúng ta thực 
hành đạo Phật trong đời sống hằng ngày. Khi thực 
hành đời sống an vui hạnh phúc, thế giới chúng ta và 
thế giới chư Phật thật gần gũi. 


Phật giáo Tây Tạng, ngoài việc tu tập siêng năng 
để đạt được sự hiểu biết chân thật và niềm an vui 
rộng lớn, còn thực hành những pháp môn kỳ diệu 
dựa vào niềm tin mãnh liệt về sự mầu nhiệm của 
Phật pháp. Người dân Tây Tạng cũng như nhiều 
người Phật tử khác hướng về đức Phật và chư vị Bồ 
Tát với một niềm tin mạnh mẽ. Tất cả các tông phái 
Phật giáo, kể cả Thiền tông, đều có phần cầu nguyện 
trong các buổi tụng kinh ở chùa. Trong các buổi lễ ở 
chùa hay ở nhà, người Phật tử cầu nguyện cho bản 
thân và gia đình được nhiều điều an lành và tốt đẹp. 
Cầu nguyện khi lòng chúng ta thanh tịnh hay tâm 
chúng ta chí thành thì có sự cảm ứng nhiệm mầu. 


183 


Có cầu thì có ứng. Niềm tin càng gia tăng thì sự cảm 
ứng càng nhiệm mầu. 

Ánh hào quang thanh tịnh 

Chiếu xuyên màn u tối 

Tiêu diệt lửa tai ương 

Chẳng nơi nào không hiện. 

Người Phật tử thường đến chùa cầu nguyện cho 
tật bệnh chóng lành, cho những sự tiêu cực chóng 
hết, cho gia đạo an vui, được sinh con mạnh khỏe, 
được chóng lành bệnh tật v.v... Ở nơi thôn quê xa 
cách thị thành, thuốc men không có, khi bị bệnh tật 





Hướng về đức Quán Thế Âm mà câu nguyện thì có sự cảm ứng. 


184 


có nhiều Phật tử lên chùa cầu nguyện và được cho 
một lá bùa về đốt uống và lành bệnh. Khoa học nói 
thế nào về các sự kiện này, về niềm tin chữa trị các 
bệnh tật? 


Nói đến khoa học là nói đến sự thật có bằng cớ, nói 
đến sự nghiên cứu khách quan có thể quan sát được 
để căn cứ vào đó mà đưa ra những lời giải thích hợp 
lý và cụ thể. 


Hai nhà nghiên cứu David Sobel và Robert 
Ornstein, trong quyển The Healing Brain (Bộ óc chữa 
lành bệnh) cho rằng chính niềm tin của bệnh nhân 
đối với thuốc men và bác sĩ đã vận dụng các năng lực 
trong cơ thể họ để chữa trị các bệnh tật. Trong những 
cuộc thí nghiệm, các bác sĩ cho bệnh nhân uống các 
viên thuốc giả (giả dược)! và thấy những viên thuốc 
giả này có khả năng trị bệnh. 

Các bác sĩ nhận thấy do nơi hình dáng, màu sắc, 
loại thuốc uống, cho dù thực sự không có dược tính, 
nhưng khi làm cho bệnh nhân tin đó là thuốc thật thì 
cũng có thể giúp họ thuyên giảm bệnh. Ảnh hưởng 
của các thứ giả dược này có mức độ khác nhau: viên 
1 Giả dược(placebo): viên thuốc giả, không có tác dụng điều trị vì hoàn 


toàn không chứa dược liệu, được dùng trong các thử nghiệm so sánh để 
thấy rõ công năng của một loại thuốc mới. 


185 


thuốc con nhộng (capsule) có hiệu quả chữa trị cao 
hơn các viên thuốc thường. Tuy nhiên, giả dược ở dạng 
tiêm có hiệu quả chữa trị cao hơn các dạng khác. Tên 
thuốc, màu sắc, hình dáng của những thứ giả dược 
này cũng ảnh hưởng đến sự chữa trị cho bệnh nhân. 

Báo Washington Post năm 1988 có nói đến hai 
nhà nghiên cứu người Nhật đã thực hiện một cuộc 
nghiên cứu về sự liên quan giữa bệnh tật và niềm 
tin như sau: 

Mười ba em học sinh trai được chọn từ những em 
bị chứng dị ứng (allergy) khi chạm vào các loại cây 
độc (như porson 1vy hay polson oak). Các lá cây độc 
này tiết ra một chất hóa học, khi dính vào da thì da 
sẽ bị ngứa, sưng đỏ, và đau nhức. Họ chia các em làm 
hai nhóm. Một nhóm được thôi miên để dẫn dụ các 
em vào trạng thái mơ màng và buồn ngủ. Một nhóm 
được hướng dẫn để đưa đến trạng thái thoải mái và 
yên nghỉ. Mắt các em nhắm lại để khỏi nhìn thấy 
những gì đang xảy ra chung quanh. 

Các nhà nghiên cứu chạm vào cánh tay các em 
một thứ lá cây và nói rằng đó là loại lá cây độc. Thật 
ra, họ chỉ dùng những lá cây vô hại chạm vào tay các 
em. Cả mười ba em đều bị phản ứng như chạm phải 
lá độc: da ngứa ngáy, sưng đỏ, rất khó chịu. 


186 


Đau đó, cuộc thí nghiệm được làm ngược lại. Họ 
lấy lá độc thật sự chạm vào tay các em nhưng nói 
rằng đó là lá thường, không độc. Có mười trong số 
mười ba em không bị ngứa, sưng da và cảm giác khó 
chịu khi thực sự bị chạm phải lá độc. Các em đó tin 
rằng lá độc thì bị ngứa, tin rằng lá không độc thì 
không bị ngứa. 


Nhà tâm lý Stanislav EKasl cùng nhiều nhà tâm 
lý và các bác sĩ khác đã nghiên cứu hệ thống miễn 
nhiễm (mmune system) trong cơ thể chúng ta. Hệ 
thống chống lại các bệnh tật này có liên hệ mật thiết 
đến tình trạng tinh thần. Sự an vui tỉnh thần, thành 
thơi thể chất, niềm tin vào cách chữa trị làm gia tăng 
sức mạnh của cơ thể chống lại bệnh cũng như chữa 
lành bệnh tật. 


II. KHOA HỌC XÁC NHẬN SỨC MẠNH 
CỦA NIÊM TIN TRONG VIỆC CHỮA 
TRỊ CÁC BỆNH TẬT 


NV Đông phương chú trọng đến sức khỏe 
toàn diện của con người, gồm cả phần thể 
chất lẫn tỉnh thần, và chú trọng đến sự chữa trị toàn 
diện phần tâm linh lẫn phần cơ thể. 


187 


Cầu nguyện để chữa trị các bệnh tật là điều rất 
thông thường trong Phật giáo, nhất là Phật giáo Tây 
Tạng. Các vị tăng sĩ Mật tông phụ trách chữa trị 
bệnh tật thường hướng dẫn người bệnh tụng chú, đọc 
kinh và cầu nguyện chư Phật gia hộ cho chóng lành 
mạnh sau khi chẩn đoán bệnh tật và cho bệnh nhân 
uống thuốc. 

Có điều đặc biệt ở đây là, y khoa hiện đại của Tây 
phương đã bắt đầu chú trọng đến hiệu quả tốt đẹp 
của sự cầu nguyện trong việc chữa trị các chứng bệnh 
về tinh thần lẫn thể chất. Nhiều trung tâm chữa trị 
bệnh tật đã phối hợp lối chữa trị qua thuốc men và 
các dụng cụ y khoa hiện đại với Thiền quán cùng với 
cách tạo cho bệnh nhân một nếp sống thoải mái mà 
họ có thể cảm nhận được tình thương yêu của các bác 
sĩ cũng như các y tá chăm sóc họ. 


Bác sĩ Herbert Benson thuộc trường Đại học ŸY 
khoa Havard thuộc tiểu bang Massachusetts còn 
tiến xa hơn trong vấn đề này, đã đề nghị] áp dụng sự 
cầu nguyện trong việc chữa trị nhiều loại bệnh tật, 
làm cho cuộc sống trở nên vu tươi hơn khi thực hành 
các chương trình làm gia tăng sức khỏe cũng như 
cách làm thay đổi thái độ để chúng ta trở nên vui 
tươi, lành mạnh, tích cực và thành công hơn trong 
đời sống hằng ngày. 


188 


Bác sĩ Benson đã nhiều lần cử các toán chuyên 
viên nghiên cứu đến vùng núi Hy-mã-lạp sơn, nơi tu 
tập của các vị thầy Mật tông Tây Tạng để nghiên cứu 
các phép thần thông do các vị Mật sư thực hành và 
dạy dỗ cho các môn đệ. 


Năm 1985, dưới sự điều hành của bác sĩ Benson, 
Viện Đại học ŸY khoa Havard đã cử một toán chuyên 
viên đến Hy-mã-lạp sơn để quay phim cùng tìm hiểu 
về pháp môn Tam-muội hỏa (Tummo), một trong sáu 
phép thần thông đã được diễn tả trong tác phẩm The 
Six Yogas of Naropa (Sáu phép thần thông của ngài 
Naropa) do các vị Mật sư Tây Tạng truyền dạy cho 
các đệ tử ở các vùng núi tuyết. 

Trên đỉnh núi cao hơn 5.000 mét, vào ngày 2ð 
tháng 2 năm 1985, 10 vị thầy Tây Tạng với những 
tấm áo tu sĩ mỏng manh trên người đã ngồi thành 
vòng tròn và thực hành pháp môn làm gia tăng nhiệt 
độ cơ thể trong cái lạnh cắt da âm 18°C. Họ ngồi yên 
lặng và bất động trong 8 giờ đồng hồ. Bác sĩ Benson 
cho biết rằng, nếu chúng ta ngồi ngoài trời lạnh, 
trong điều kiện khí hậu như thế, thì chỉ trong một 
thời gian rất ngắn sẽ phải run lên bần bật và sau đó 
chắc chắn cái chết sẽ đến. Dữ kiện đặc biệt nói trên - 
khả năng ngồi ngoài trời băng giá không cần áo quần 


189 


giữ ấm - khi thực hành pháp môn tu tập đặc biệt 
của quý vị tăng sĩ Lạt-ma Tây Tạng theo pháp môn 
Tam-muội hỏa là một trong các chứng cứ hỗ trợ cho 
lý thuyết của ông về việc chữa trị bệnh tật bằng sự 
phối hợp giữa niềm tin tôn giáo và các phương pháp 
trị liệu hiện đại. 

Các vị y sĩ thuộc Mật tông Tây Tạng đã nhận thấy 
có sự tương quan giữa phương pháp trì chú, niệm 
Phật và cầu nguyện rất linh nghiệm và huyền diệu 





Trì chú và quán tưởng hình ảnh chư Phật, Bồ Tát để 
khơi dậy sức mạnh tự tâm. 


190 


của Mật tông Tây Tạng với các khám phá mới mẻ nói 
trên của y khoa hiện đại, có thể giúp chúng ta chữa 
trị các bệnh tật, chuyển hóa mọi sự khổ đau thành an 
vui hạnh phúc và sống cuộc đời lành mạnh vui tươi. 


Các phần sau đây sẽ lần lượt trình bày cách thức 
phối hợp thực hành tu tập và cầu nguyện trong Phật 
giáo, rất giản dị nhưng nếu kết hợp tốt phương pháp 
của các vị thầy Tây Tạng cũng như phương pháp được 
một số các bác sĩ y khoa hiện đại khuyến khích thực 
hành có thể giúp ta chữa trị các bệnh như huyết áp, 
đau tim, đau ngực, đau đầu; các chứng bệnh thần 
kinh như sợ hãi, bất an, mất ngủ; cũng như các khổ 
đau khác trong đời sống. Chỉ cần chúng ta thành tâm 
thực hành đúng cách, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả. 


II. TRÌ NIỆM THÂN CHÚ VÀ CẤU 
NGUYÊN ĐỂ CHỮA TRỊ BỆNH TẬT 


Pe tiện y khoa hiện đại ngày càng tối 
tân, nhưng không có nghĩa là mọi bệnh tật 
đều có thể được chữa trị nhanh chóng và thành công. 
Bên cạnh thuốc men và sự chăm sóc của bác sĩ, các 
bệnh nhân sẽ phục hồi nhanh chóng hơn nếu kết hợp 
thực hành trì chú, ngồi thiền và cầu nguyện với tất 
cả lòng thành và niềm tin mạnh mẽ. 


191 


Câu thần chú được nhiều người xem là linh 
nghiệm nhất của Phật giáo là “Om mani padme 
hum. Người Việt gọi đây là “Lục tự đại minh chân 
ngôn” (vì gồm có 6 chữ, hay 6 âm) và phát âm là “Án 
ma-ni bát-di hồng”. Trước hết chúng ta hãy thử tìm 
hiểu ý nghĩa và sự mầu nhiệm của cầu thần chú vô 
cùng linh thiêng này. 

Ngài Đạ£-lai Lạt-ma trong một bài thuyết giảng 
ngắn gọn đã nhấn mạnh đến phước đức lớn lao của 
người có duyên may trì câu thần chú Om mani padme 
hum cùng hiểu rõ ý nghĩa của câu thần chú vĩ đại 
bao la và vô cùng linh thiêng này. 


Om (án) 

Âm của ba chữ Phạn là A, U, M nói về thân, khẩu 
và ý của chúng sinh trong trạng thái bất tịnh và 
thân, khẩu, ý thanh tịnh của chư Phật. Khi thực 
hành sự tu tập, chúng ta chuyển hóa thân, khẩu, 
ý bất tịnh của chúng ta thành thân, khẩu, ý thanh 
tịnh của chư Phật. 


MManli (ma-nï) 


Là viên ngọc quý của phương tiện tối thắng, của 
sự khai mở lòng từ bi và hướng đến tất cả mọi chúng 
sinh để đem lại an vui hạnh phúc cho họ. 


192 


Padme (bát-di) 


Là đóa hoa sen trong sạch, là trí tuệ hiển bày khi 
chúng ta thực hành sự tu tập để lòng từ bi tỏa chiếu. 
Trí tuệ là sự hiểu biết chân thật, thấy biết rõ ràng, 
tỉnh tường mọi thứ, nhưng không bị dính mắc vào 
các ý tưởng phân biệt cùng với các cảm xúc dấy khởi 
từ sự phân biệt đó. Nói khác đi là ta trực nhận tính 
cách rỗng lặng của mọi hiện tượng tâm lý cũng như 
vật thể. Do đó mà tâm chúng ta trong sạch như đóa 
hoa sen tỉnh khiết tỏa hương thơm ngất trong ao 
đầm bùn lây. 


Hum (hồng) 


Là sự siêu vượt mọi đối nghịch, mọi giới hạn, là 
sự bất khả phân ly, là sự hòa hợp tròn đầy giữa tình 
thương yêu trong sáng bao la và sự hiểu biết chân thật. 
Đó chính là thực chất của nguồn hạnh phúc bao la. 


Như thế, khi chúng ta nhất tâm trì niệm câu thần 
chú nhiệm mầu Om mani padme hum và thực hành 
thiển quán thì chúng ta chuyển hóa thân, khẩu, ý 
từ trạng thái bất tịnh thành trạng thái thanh tịnh, 
chuyển hóa tất cả nguồn năng lượng ô nhiễm bởi 
giận hờn, lo lắng, sợ hãi, khổ đau, phiền muộn thành 
an vul, thoải mái, tha thứ, thương yêu, thông minh 
và hạnh phúc. 


193 


Y khoa hiện đại ngày nay đã nhìn nhận có sự 
tương quan mật thiết giữa thân và tâm trong vấn đề 
phát sinh bệnh tật, cũng như trong vấn đề chữa trị 
bệnh tật. Do đó, thực hành tu tập không những giúp 
ta có được đời sống tinh thần an vui hạnh phúc, mà 
còn giúp ta chữa trị các bệnh tật hiểm nghèo. 


Trong các khóa tu thuộc Tịnh độ tông, Thiền tông 
và Mật tông, người ta áp dụng những phương pháp 
linh diệu chuyển hóa mọi năng lực tiêu cực thành 
tích cực. Các hành giả lễ Phật, tụng kinh, niệm Phật, 
trì chú, ngồi thiền, thiền hành. Khi thực hành với 
lòng thành thì họ kinh nghiệm một trạng thái cực kỳ 
an vui, hoàn toàn buông xả. Trong trạng thái thân 
tâm như thế, mọi sự cầu nguyện đều có tác dụng 
tích cực và nhanh chóng. Hành giả còn có thể chuyển 
những năng lực tích cực đến cho toàn thể đời sống 
thể chất và tâm linh của mình qua sự quán tưởng 
thân mình trong sạch và lành mạnh, tiếp xúc trực 
tiếp với những cảm giác thoải mái và an vui chân 
thật từ sự quán tưởng nói trên, kinh nghiệm rõ ràng 
sự thường hằng, sự có mặt vĩnh cửu của Phật tánh 
nơi mình, luôn luôn trong sáng và rộng lớn vô biên, 
cùng an hưởng một niềm hạnh phúc vi diệu, tràn 
dâng không bờ bến. 


194 


IV. THÂN VÀ TÂM LIÊN HỆ MẬT THIẾT 


B“ sĩ Dean Ornish là Giám đốc của Viện Y 
khoa Nghiên cứu phòng bệnh tại Cahfornia, 
Hoa Kỳ. Hiện nay ông rất nổi tiếng nhờ có một phương 
pháp chữa trị bệnh tim rất đặc biệt. Các bệnh nhân 
đau tim nặng được hướng dẫn thực hành thiền, đi 
bộ, ăn chay, và được các bác sĩ, y tá chăm sóc với 
tình thương yêu. Các bệnh nhân cũng được khuyến 
khích bày tỏ tình thương yêu nhau. Bác sĩ Órnish 
tin tưởng mãnh liệt rằng bệnh đau tim có nguồn gốc 
sâu xa từ các cảm xúc cùng sự nhận thức về chính 
mình trong đời sống hằng ngày. Ông ta không dùng 
bất cứ phương pháp phẫu thuật nào, điều đó đưa đến 
sự giàu có nhanh chóng cho ông. Ông nói rất rõ về 
phương pháp trỊ liệu đặc biệt này như sau: 


“Nếu tôi giải phẫu cho bạn, tôi có thể lấy 10.000 
đến 20.000 đô-la. Nhưng nếu tôi chỉ cho bạn toa 
thuốc làm giảm cholesterol trong máu thì tôi mất 
rất ít thì giờ, nghĩa là bạn sẽ trả rất ít tiền. Còn nếu 
bạn không bị bệnh tim và tôi chỉ tư vấn cho bạn cách 
phòng ngừa bệnh tật thì bạn chẳng tốn kém gì cả. 


“[ôi có dịp chữa trị cho một nhóm bệnh nhân nhỏ 
trong một thời gian rất lâu, do đó tôi biết họ khá 
tường tận và thấy rằng dù họ khác nhau theo phương 


195 


cách phân loại thông thường, nhưng thực ra thì họ 
đều giống nhau. Hầu như tất cả đều có cảm giác cách 
biệt - cách biệt với chính các cảm xúc của mình, một 
phần của chính đời sống của họ, cách biệt với những 
người khác và cách biệt với đời sống tâm linh. Họ có 
cảm giác xa rời, cách biệt với mọi thứ thay vì thấy 
mình là một phần có liên hệ trong đó. Và với cảm 
tưởng như thế thì thái độ của họ phát sinh ra một 
chuỗi phản ứng tự hủy diệt.” 


Ký giả Frank Smith của tờ The Hartford Courant 
đã tường thuật rõ ràng phương pháp chữa trị rất 
thành công cửa bác sĩ Ornish. Ông Hank Ginsberg, 
chủ nhân của một ngân hàng đầu tư, cho biết thân 
phụ của ông ta cùng bốn người chú đều chết vì bệnh 
tim vào khoảng 50 tuổi. Còn chính bản thân ông đã 
bị chứng đau ngực từ 20 năm trước đây. Lúc 58 tuổi, 
ông phải mổ tim ghép vào sáu đường động mạch, và 
giờ đây năm đường đã bị nghẽn lại như trước. Các 
bác sĩ chữa trị cho ông ta trước đây khuyên ông nên 
về nhà lo chuyện bảo hiểm và đừng mơ tưởng là mình 
được sống lâu. Nhưng giờ đây ông đã 64 tuổi và vẫn 
sống khỏe mạnh. 


Ông Werner Hebenstreit, 75 tuổi, hầu như không 
còn bước đi được khi đến xin chữa trị với bác sĩ Ornish. 


196 


Giờ đây ông ta có thể leo núi. Còn ông jJoe Cecena đã 
xin hưu trí vì bệnh hoạn nằm suốt ngày trên ghế dài, 
nay đã tự mình sơn hết căn nhà từ trong ra ngoài và 
rất an vu. 


Một người khác là Dwayne Butler trước đây 
chuyên đi gây gỗ và đánh đập người khác để tìm 
niềm vui cho mình, đã hoàn toàn thay đổi thái độ 
khi biết mình bị bệnh tim và đến xin được chữa trị 
với bác sĩ OrnIsh. 

Bác sĩ S(ephen Weiss thuộc Viện Quốc gia Sức 
khỏe Hoa Kỳ (National Institute of Health) đã cấp 
cho chương trình của bác sĩ Ornish 1.600.000 đô- 
la để tiếp tục chương trình chữa trị nói trên trong 
những năm từ 1991 đến 1994. 





“Trầm hương xông ngát điện...” 


197 


Đối với người Phật tử, nhất là những người thực 
hành tu tập các pháp môn Tịnh độ, Thiền hay Mật 
tông, những điều nói trên không có gì xa lạ cả, vì 
chính họ đã có những kinh nghiệm tâm linh quý 
báu trong đời sống hằng ngày. Họ sống với một kinh 
nghiệm chân thật quý báu của thân và tâm là một 
khối trong sáng, bén nhạy, linh động và tràn đầy một 
nguồn an vui kỳ diệu. Chúng ta thấy các yếu tố tích 
cực trong chương trình chữa trị bệnh tật nói trên của 
bác sĩ Ornish rất rõ ràng: Sự khai mở cõi lòng, tu tập 
thiền quán, ăn chay, sống với lòng buông xả, tình 
thương yêu đón nhận từ các bác sĩ, y tá và các người 
đồng bệnh, cùng sự đáp ứng tích cực của họ đã là 
các yếu tố rất quan trọng trong sự chữa trị các bệnh 





“.. sen nở Phật hiện thân.” 


198 


tật hiểm nghèo. Đó là một khám phá hữu ích và mới 
mẻ hiện nay của y học, nhưng vốn đã rất quen thuộc 
trong giáo lý và sự hành trì của Phật giáo. 


Thực hành đạo Phật trong đời sống hằng ngày là 
để lòng ta tràn đầy tình thương yêu trong sáng bao 
la, trí thuần sự hiểu biết chân thật, thân và tâm tỏa 
đầy niềm an vui, hạnh phúc nồng ấm vô cùng. 


V. NIỆM PHẬT, TRÌ CHÚ, TỤNG KINH 
VÀ CÂU NGUYÊN ĐỀ ĐƯỢC CHÓNG 
LÀNH BỆNH TẬT 


B" cạnh thuốc men, việc trì niệm thần chú, 
ngồi thiền, tụng đọc kinh điển của tôn giáo 
mình tin tưởng và cầu nguyện làm bệnh tật giảm rất 
nhanh và phục hồi mau lẹ, đó là lời khẳng định của 
bác sĩ Hernert Benson sau khi nghiên cứu rất nhiều 
trường hợp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng. Đó 
cũng là điều Mật tông Phật giáo thường thực hành 
trong lúc chữa trị bệnh tật, và đó cũng là phương 
pháp rất hiệu quả của những người thực hành đạo 
Phật nói chung. Niệm Phật, trì chú, ngồi Thiền, tụng 
kinh và cầu nguyện để giải trừ các nghiệp chướng, 
những thói quen xấu, làm cho đời sống an vui, chữa 
lành các bệnh tật, sống lành mạnh và hạnh phúc. Nỗ 


199 


lực của cá nhân (£ự lực) và sức gia hộ, trợ lực và giúp 
đỡ của chư Phật (£ha lực) hòa hợp hoàn toàn nơi đây. 


Những khám phá của bác sĩ Benson về cách phối 
hợp chữa trị bệnh tật như bệnh huyết áp cao, bệnh 
tức ngực, bệnh đau đầu v.v... qua sự chăm sóc của 
bác sĩ và thực hành thiền quán cùng cầu nguyện 
rất quan trọng. Do đó, khi chúng ta phối hợp những 
khám phá hữu ích và tốt đẹp của y khoa ngày nay với 





Trì chú và quán tưởng để thấy hình ảnh tỏa chiếu hào 
quang của chư Phật và ánh sáng tràn đầy thân mình. 


200 


việc thực hành hằng ngày những cách hành trì mầu 
nhiệm của đạo Phật thì một số bệnh có thể được chữa 
trị mau chóng. 


Bệnh huyết áp cao (high blood pressure) 


Niệm Phật, trì thần chú Lục tự đại minh chân 
ngôn và chú Chuẩn Đề, ngồi thiển và cầu nguyện làm 
bệnh giảm bớt. Mỗi lần uống thuốc đều cầu nguyện 
chư Phật gia hộ cho được mạnh khỏe. 


Bệnh tức ngực do đau tìm (Angrna Pectoris) 


Niệm Phật, trì thần chú nói trên, ngồi Thiền, cầu 
nguyện làm cho giảm sự đau đón rất nhiều. Khi bệnh 
nhân phối hợp sự săn sóc của bác sĩ, ăn uống kiêng 
cử và thực hành sự tu tập thì cuộc đời bệnh nhân sẽ 
hoàn toàn thay đối, họ sẽ sống đời an vui lành mạnh 
và hạnh phúc hơn trước rất nhiều. 


Bệnh đau đầu 

Niệm Phật, trì chú, tụng kinh và cầu nguyện cơn 
đau sẽ dịu đi và chứng bệnh sẽ từ từ bót. Khi uống 
thuốc cũng cầu nguyện như trên. Ngoài ra, nếu thiền 
hành trong tỉnh thức sẽ làm cơn đau đầu dịu xuống 
và tan biến. 


201 


Đối với các chứng bệnh khác như đau lưng, đau 
nhức thân thể do áp lực trong đời sống hằng ngày tạo 
ra v.v... thì niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, tụng kinh, 
cầu nguyện sẽ làm cho chóng khỏe mạnh. 


Nói tóm lại, thực hành những điều trên đem đến 
cho chúng ta nhiều sức khỏe và nhiều điều an vui 
trong cuộc sống. 


Khoa học đã đem đến cho chúng ta nhiều điều 
lợi ích, trong đó có sự chăm sóc của bác sĩ và những 
thuốc men điều trị bệnh tật. Bên cạnh đó, niềm tin 
và sự thực hành tôn giáo cũng đóng một vai trò quan 
trọng không kém. Như thế, với sự hiểu biết chân 
thật mà đức Phật luôn luôn đề cao, chúng ta biết rõ 
khi bị bệnh thì phải đi khám bệnh nơi bác sĩ và nhận 
sự chữa trị, nhưng bên cạnh đó thì việc kết hợp niềm 
tin và sự thực hành tôn giáo giúp bệnh chóng lành và 
nhất là giúp ta sống an vui. Điều này vốn quan trọng 
không kém và rất cần thiết cho mỗi người chúng ta. 


Các chứng bệnh tâm thần 


Theo các tài liệu thống kê thì có khoảng một phần 
ba người Mỹ bị các chứng bệnh về tâm thần. Các 
chứng bệnh như sợ hãi, bất an, mất ngủ, buồn rầu, 


202 


lo âu, nóng giận v.v... được xem là các chứng bệnh 
phổ biến tại quốc gia giàu có này. Thực hành sự tu 
tập hằng ngày như trì chú, ngồi thiền, ăn chay, niệm 
Phật, sống đời thoải mái giúp ta được nhiều an vui, 
lành mạnh và sự dũng mãnh trong đời sống. Nhờ đó 
mà các chứng bệnh tâm thần có thể được giảm nhẹ 
nhanh chóng. 


Bệnh sợ hãi (phobias) 


Lo lắng sợ hãi mọi thứ, như sợ ma quỷ, sợ đi máy 
bay, sợ nước, sợ chỗ đông người, sợ thấy người khác 
phái, sợ cầu thang máy, sợ đứng trên chỗ cao v.v... 
Tóm lại, tất cả mọi thứ sợ hãi trong lúc thức hay khi 
ngủ. Khi thành tâm trì niệm thần chú Lục tự đại 
minh chân ngôn, niệm danh hiệu đức Bồ Tát Quán 
Thế Âm hay danh hiệu vị Phật mình thường niệm 
lâu nay thì dứt trừ mọi điều sợ hãi, thấy trong lòng 
mình mạnh mẽ và sống đời an vui, hạnh phúc. 


Bệnh bất an (anxiety) 


Thời đại chúng ta đang sống tạo ra đủ thứ bất an 
trong lòng như lo lắng về xe cộ, giờ giấc, công ăn việc 
làm, nạn trộm cắp cùng các loại tội ác khác, sự chèn 
ép lẫn nhau nơi sở làm hay ở nhà, giá cả lên xuống 


203 


bất thường, chiến tranh lớn có thể gây nhiều tổn thất 
v.v... Khi chúng ta niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, 
cầu nguyện thì các sự bất an sẽ tan biến, lòng ta trở 
thành mạnh mẽ, đầy tự tin, đầy sự dũng cảm và đầy 
niềm an vui hạnh phúc. 


Các loại khổ đau khác 


Mãi chúng ta đều có nhiều kỷ niệm khổ đau trong 
cuộc sống như thân nhân qua đời, vợ chồng ly tán, 
cảnh chết chóc tù đày, làm ăn thất bại, sản nghiệp 
thất thoát v.v... Khi nhất tâm niệm Phật, trì Lục tự 
đại minh chân ngôn thì tất cả mọi sự khổ đau ấy 
sẽ chuyển thành niềm an vui trong sáng, năng lực 
trong người chúng ta sẽ gia tăng rất nhiều và ta có 
đủ sức mạnh tinh thần để tạo dựng cuộc đời an vui 
thành đạt. 


Các loại tâm bệnh nói chung 


Khi người bị tâm bệnh, bên cạnh thuốc men và 
sự chăm sóc của bác sĩ, việc thực hành đạo Phật như 
nhất tâm trì chú và cầu nguyện thì thần lực của câu 
chú sẽ làm cho bệnh tật thuyên giảm nhanh chóng. 
Thực hành sự quán tưởng giúp cho những ý tưởng 
khơi dậy, những tức tối, giận dữ, thù hận được êm dịu 
dần. Nhờ đó mà những khổ đau sẽ bớt được rất nhiều. 


204 


Sự tụng đọc danh hiệu chư Phật, Bồ Tát cùng việc 
tụng kinh và trì chú tạo nên sự giao cảm mầu nhiệm 
làm cho tội chướng tiêu trừ, chuyển hóa mọi điều bất 
tịnh thành thanh tịnh, mọi điều phiền não thành an 
vui hạnh phúc và khi qua đời chắc chắc sẽ được sinh 
về Tây phương Cực Lạc. 





Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. 


205 


CAU SIEU 
CẦU NGUYỆN CHO THÂN NHÂN VỀ CỰC LẠC 


S au khi chết chúng ta sẽ ra sao? Đó là câu hỏi 
vẫn luôn ám ảnh nhân loại từ bao nhiêu thế 
kỷ. Bác sĩ Raymond Moody đã cố gắng tìm hiểu vấn 
đề này bằng các cuộc nghiên cứu hàng trăm trường 
hợp người đã chết đi rồi sống lại. Ông đã trình bày 
rất tường tận các trường hợp này trong tác phẩm Le 
after life (Cuộc sống sau đời sống). Các trường hợp 
nhân chứng được phỏng vấn này được gọi chung là 
những người có kinh nghiệm về cận tử (near dead 
experiences). Theo định nghĩa, chết nghĩa là không 
bao giờ sống lại. Nhưng họ là kẻ đã sống lại và kể 
chuyện sau khi được các bác sĩ xác nhận là đã chết 
nên chỉ gọi là những kẻ kề cận cái chết và có kinh 
nghiệm về những gì xảy ra trong thời gian đó. 

Chúng ta hãy theo dõi một trường hợp điển hình 
trong quyển sách nói về đời sống sau khi chết của 
bác sĩ Ritchie, quyển Return from tomorrow (Trở về 
từ ngày ma)). Trong đó, bác sĩ Ritchie kể lại chính 
kinh nghiệm của ông về những gì nghe thấy khi ông 
đi dần vào cõi chết. 


206 


I.GEORGE RITCHIE, NGƯỜI TRỞ VỀ TỪ 
CÕI CHẾT 


Fitch1e được bác sĩ khám nghiệm xác nhận là đã 
chết vì tim ngưng đập, phổi hết thở trong một thời 
gian dài, nhiệt độ cơ thể không còn, áp suất máu 
cũng không có, đồng tử trong mắt nở lớn ra. Tóm lại, 
anh ta không còn một dấu hiệu gì để có hy vọng là 
còn sống. Lúc đó anh ichie ra sao? Chúng ta hãy 
nghe anh ấy kể câu chuyện về thời gian khi anh chết 
rồi sau đó sống lại như sau: 


Ritchie bị bệnh phổi nặng, nhiệt độ cơ thể lên quá 
cao nhưng anh ta vẫn muốn đi chuyến xe lửa chót 
ngày 20 tháng 12 năm 1943 đến Richmond thuộc 
tiểu bang Virginia để dự kỳ thi tuyển nhân viên y tế 
chuyên môn cho quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến 
thứ hai. Khi bác sĩ tuyên bố anh đã chết thì Ritchie 
lại thấy khác hẳn. Anh ta thấy mình ngồi dậy trên 
ølường và mong muốn ởi ra nhà ga xe lửa cho kịp 
giờ. Anh nhảy xuống giường tìm quần áo để mặc vào. 
Bỗng nhiên anh ta tê cứng, sững sờ khi thấy có người 
nào đó đang nằm trên chiếc giường anh vừa nhảy 
xuống. Nhưng rồi anh ta phải đi tìm quần áo gấp để 
đi cho kỊp. 


207 


Anh ta chạy ra hành lang và thấy có người y tá đi 
về phía mình. Anh ta lên tiếng hỏi nhưng người y tá 
hình như không nghe gì cả và tiếp tục đi về hướng 
anh. ltchie la lên “Coi chừng đụng”, nhưng người y 
tá vẫn tiếp tục bước đến làm anh ta phải nhảy tránh 
qua một bên. Anh thấy lạ lùng quá nhưng không có 
thì giờ để tìm hiểu, vì anh vẫn bị thôi thúc bởi một 
điều duy nhất là làm sao đến được Richmond cho kịp 
kỳ thi. Rồi thì anh thấy mình bay bổng ra khỏi nhà 
thương, băng qua những vùng đen tối, băng qua sa 
mạc giá buốt với tốc độ nhanh gấp trăm lần xe lửa. 


Anh ta bay như thế qua sa mạc, qua các cánh rừng 
tuyết phủ cùng các làng mạc. Anh ta bay chậm lại và 
hạ xuống trên một đường phố gần một cửa tiệm bán 
cà-phê. Anh ta tiến đến một người đàn ông trung 
niên và hỏi: “Xin ông vui lòng cho biết đây là thành 
phố gì?” Người kia không trả lời, anh phải hét to câu 
hỏi với giọng năn nỉ khẩn trương, nhưng người ấy rõ 
ràng chẳng nghe được lời anh nói. Anh ta cố nắm vai 
người ấy nhưng chỉ bám vào khoảng không như nắm 
bắt ảo ảnh. 

Những điều xảy ra từ khi anh rời khỏi bệnh viện 
cho đến bây giờ thật quá lạ lùng. Anh bay trở về 
Texas, đến bệnh viện, nơi anh đã giã từ. Anh thấy rõ 
mình nằm chết trên giường và tự hỏi tại sao mình đã 
chết nhưng vẫn còn tỉnh táo như thế này. 


208 


Bỗng nhiên căn phòng tràn đầy ánh sáng chói lọi 
của một Người Ánh sáng Siêu việt, tỏa chiếu ánh 
sáng chói lọi nhưng thật êm dịu và từ ái. Rồi một màn 
ảnh lớn ba chiều xuất hiện, trong đó anh thấy cuộc 
đời của anh diễn lại một cách nhanh chóng nhưng 
đầy đủ mọi chi tiết. Sau đó Người ánh sáng đưa anh 
đến một thành phố như mọi thành phố Hoa Kỳ. Nơi 
ấy, anh thấy những người bằng xương bằng thịt cũng 
như những con người không có thể xác, những hình 
ảnh rõ rệt nhưng không phải người thật đang đi đầy 
đường phố. Những hình ảnh đó tức là linh hồn người 
đã chết, họ cố gắng tìm mọi cách để nói với người còn 
sống, nhưng những người sống không hay biết gì cả. 
Người thì cứ nài nỉ xin bia uống, kẻ thì xin thuốc hút. 
Có người lại tiếp tục làm những công việc như khi 
còn sống, kẻ thì chạy theo con cái mình mà la mắng, 
dù người kia chẳng biết gì cả. Ritchie cho đây là địa 
ngục, nơi mà các người chết thèm khát mong muốn 
các thứ mà họ không bao giờ thỏa mãn được. 

Bỗng Ritchie và Người Ánh sáng bay vào chốn 
trống vắng bao la, đến một nơi mà hình như mọi 
người và mọi vật đều là ánh sáng mà anh cho đó là 
chốn thiên đàng, nơi những người bằng ánh sáng ấy 
đã kết hợp Người Ánh sáng cùng tình yêu của ông ấy 
thành đời sống của chính họ. 


209 


Chỉ thoáng chốc, Jich¡e lại quay về nơi nhà xác, 
thấy thân thể mình phủ một tấm khăn trắng. Người 
Ánh sáng giải thích là anh phải trở lại vào xác mình. 
Ritchie năn nỉ xin được ở lại với ông ta, nhưng rồi anh 
thấy đầu óc mình mờ đi. Rồi thì anh thấy cổ họng và 
ngực đau. Anh muốn cử động cánh tay nhưng chỉ có 
bàn tay anh là nhúc nhích. Người con trai nhìn thấy 
cử động của anh, vội chạy đi gọi vị bác sĩ đã xác nhận 
là Ritchie đã chết mười phút trước đây. Bác sĩ Franey 
đến khám nghiệm lại và vẫn tuyên bố là Ritchie đã 
chết. Nhưng người con trai này không đồng ý và năn 
nÏi xin bác sĩ chích cho Ritchie một mũi adrenaline 
vào ngay nơi bắp thịt tim. Bác sĩ thực hành điều ấy 
và Ritchie sống lại. Sau đó, ông đi học và trở thành 
bác sĩ phân tâm học. Ông rất tử tế, dễ dàng cảm 
thông và có lòng thương yêu đối với cuộc đời. 


II NHIỀU NGƯỜI CŨNG THẤY NHƯ THẾ 


Sau khi tác phẩm nói về đời sống sau khi chết xuất 
hiện thì càng ngày người ta càng thấy có nhiều người 
chết đi rồi sống lại, cho biết những kinh nghiệm thực 
sự trong “cõi chết”. Theo Viện nghiên cứu Gallup thì 
tám triệu người Hoa Kỳ có kinh nghiệm về trạng 
thái đặc biệt như trên sau khi họ đối diện với cái 
chết. Họ diễn tả lại những điều nghe và thấy sau 


210 


khi họ qua đời rồi sống lại. Tuy có khác nhau, nhưng 


theo các nhà nghiên cứu thì hầu hết đều giống nhau 


“ ° z 
ở các điểm sau: 


th 


Họ nghe bác sĩ xác nhận họ đã chết. 


2. Những đau đớn lo âu tan biến và họ cảm thấy 


thoải mái nhẹ nhàng ngay sau đó. 


. Họ nghe tiếng nhạc êm dịu thích thú. 


. Họ bị cuốn hút vào một đường hầm đen tối rồi 


thấy mình ở trên cao, nhìn thấy mọi người chung 
quanh và cả thân xác của mình đang nằm chết. 


. Họ thấy khối ánh sáng mà họ gọi là Người Ánh 


sáng, dù nhiều người không gọi đó là con thượng 
đế như ]itchie đã gọi, nhưng đồng ý là họ cảm 
nhận tình yêu tràn đầy từ khối ánh sáng chói 
lòa đó. Những người theo đạo khác có thể gọi đó 
là Phật hay Allah. 


. Người Ánh sáng đã cho họ thấy toàn diện cuộc 


đời của họ trên một màn ảnh lớn. 


. Họ muốn ở lại luôn, không muốn trở lại trần 


thế. Khi sống lại, họ trở thành những người rất 
tốt, thương yêu và giúp đỡ cho nhiều người. 


. Họ tin chắc những gì họ thấy là sự thật, dù họ 


ít muốn nói đến trạng thái sau khi chết. Sau đó, 
họ không còn sợ chết nữa. 


9. Có những người thấy các hình ảnh làm họ kinh 
khiếp chứ không phải ai cũng thấy người tràn 
đầy ánh sáng tình thương yêu. 

10. Những kinh nghiệm nói trên không thể diễn 
tả bằng lời nói vì dù nói thế nào thì cũng không 
diễn tả hết được những gì họ đã kinh nghiệm. 


HI. ĐẠO PHẬT NÓI GÌ VỀ CẢNH GIỚI SAU 
KHI CHẾT? 


`” tôn giáo thường nói về thiên đàng hay địa 
ngục sau khi chết. Phật giáo đã mô tả rất rõ 
những hình ảnh và cảm xúc người qua đời sẽ trải qua 
vào các ngày đầu tiên. Chúng ta thử tìm hiểu những 
điều đạo Phật nói trong các kinh điển có liên hệ gì với 
các khám phá mới mẻ của thế kỷ 20 này hay không. 


Trong các bộ kinh như kinh Đại Bảo Tích, kinh 
A-di-đà, nhất là các kinh văn bí mật của Phật giáo 
Tây Tạng, có nói rất rõ ràng về các hình ảnh mà 
người chết sẽ thấy khi họ vừa qua đời và liên tiếp 
qua những ngày sau đó, cũng như sự an vui cực kỳ 
hạnh phúc của thế giới chư Phật. 

Hàng triệu người chết đi rồi sống lại đã thấy những 
hình ảnh của ánh sáng rực rỡ hay những hình ảnh 


212 


làm cho họ khiếp sợ, chỉ là một phần rất nhỏ bé của 
thế giới bên kia. Cũng như bác sĩ Rifchie, họ chỉ chết 
độ năm hay mười phút, còn trạng thái thân trung ấm 
(tức là thân của chúng sinh sau khi chết và trước khi 
thọ sinh vào một đời sống mới) kéo dài đến 49 ngày 
đêm. Trong thời gian ấy thân trung ấm còn nghe rất 
nhiều âm thanh, nhìn thấy rất nhiều loại ánh sáng và 
hình ảnh có thể làm cho họ sung sướng vô cùng hay 
khiếp hãi dữ dội, tùy theo nghiệp lực của họ. 


Những kinh sách trên nói rõ các luồng ánh sáng 
trắng, vàng, đỏ, xanh, rực rỡ hay êm đềm, sâu đậm, 
xuất hiện mỗi ngày cùng hình ảnh các vị Phật trong 
hào quang thanh tịnh chiếu sáng bao la khi các ngài 
xuất hiện để cứu độ các ¿hân trung ấm. 


Các sách vở cùng những cuộc nghiên cứu về kinh 
nghiệm cận tử (near death experience, gọi tắt là 
N.D.E) vốn còn rất sơ lược, rất ít ôi khi so với những 
điều đạo Phật nói về sự chết. Điều ấy cũng dễ hiểu, vì 
những người có kinh nghiệm chết rồi sống lại đó chỉ 
trải qua trạng thái chết một thời gian rất ngắn nên 
họ chỉ thấy biết một phần rất ít so với những gì mà 
đạo Phật nói về thế giới bên kia. Đó là sự mầu nhiệm 
và hiểu biết đặc biệt làm cho các nhà nghiên cứu phải 
ngạc nhiên thích thú khi tìm hiểu về đạo Phật. 


213 


Một cách tổng quát, đạo Phật xác nhận đời sống 
vẫn tiếp diễn sau khi chúng ta qua đời, nhưng dưới 
một hình thức khác. Mạng sống con người gồm hai 
phần: thể chất và tâm linh. Khi tim ngưng đập phối 
ngưng thở, óc không còn hoạt động thì đó là cái chết 
của thể xác. Phần tâm thức là cái vẫn còn thấy biết 
dù không còn thể xác, vẫn còn tôn tại. Phật giáo 
không dùng chữ linh hồn vì muốn diễn tả rõ ràng 
hơn trạng thái người qua đời qua các gia1 đoạn khác 
nhau. Một trong cái gia1 đoạn ấy là khoảng thời gian 
ở giữa lúc vừa chết và trước khi thọ sinh để trở thành 
một sinh mạng mới. Đạo Phật gọi cái thân không có 
thể xác ấy là thân trung ấm. Thân này khác với thân 
thể của chúng ta. Những người đã có kinh nghiệm 
về cái chết trong những tác phẩm cận tử cũng nói rõ 
là thân lúc họ ra khỏi xác không giống thân lúc còn 
sống, nhưng không thể mô tả rõ ràng được. 


Như thế, thân trung ấm có mặt ở giữa hai giai 
đoạn thân có thể xác này chết đi (tử hữu) và một 
thân khác được sinh ra (sinh hữu) và có mặt trong 
thời gian chuyển tiếp là 49 ngày. Do đó, lễ cầu siêu 
trong Phật giáo kéo dài bảy tuần lễ, cộng chung là 
49 ngày. Đạo Phật không những nói rõ thân trung 
ấm trải qua những trạng thái nào sau khi chết, mà 
còn nói rõ là thân ấy có thể thấy, nghe những bà 
con than khóc nhưng không thể làm gì được, đồng 


214 


thời cũng nhìn thấy các hình ảnh và ánh sáng khác 
nhau. Đạo Phật cũng chỉ dạy cách làm thế nào để 
giúp thân trung ấm giải thoát khỏi mọi sự đau đớn, 
sợ hãi, buồn giận, tiếc thương, hối tiếc, để có thể được 
sinh về thế giới chư Phật, cho dù trong lúc còn sống 
đã không có được nhiều thiện duyên với Phật pháp. 


IV.ĐỐI CHIẾU KINH ĐIỂN VÀ KINH NGHIỆM 


Chí ta hãy nghe đại úy Tbmmy Clark kể 
lại chuyện ông ta đã đi vào cõi chết khi bị 
thương trên chiến trường như sau: 


“Tôi bị hất tung lên rồi rơi xuống đất. Khi cố ngồi 
dậy, tôi biết đôi chân, cánh tay phải và vai phải của 
tôi bị mất. Tôi nằm xuống và nghĩ rằng mình sẽ chết. 
Sau đó tôi không còn thấy gì cả nhưng biết là nhóm 
quân y đang cố cứu mạng sống của tôi. Bỗng nhiên, 
tôi thấy mình thoát ra ngoài cơ thể, nhìn thấy những 
người trong toán quân y đang chăm sóc thân thể tôi 
và phủ lên người tôi tấm vải nhựa, dấu hiệu của sự 
chết. Rồi chúng tôi đến một bệnh viện dã chiến và tôi 
được đưa vào phòng mổ. 

Tôi thấy họ cắt bộ quân phục của tôi và ngay lúc đó 
tôi thấy một ánh sáng chói lòa tràn ngập căn phòng. 


215 


Ánh sáng ấy thật kỳ diệu, ấm áp, tốt lành, chói sáng 
như khi chúng ta nhìn mặt trời. Rồi trong một nháy 
mắt, tôi lại trở ra ngoài chiến trường. Quanh tôi là 
những chiến hữu đã chết. Họ đi xa ra và tiếp xúc 
với nhau nhưng không dùng ngôn ngữ. Họ không có 
thân thể như trước đây, nhưng tôi biết đây là các bạn 
Dallas, Ralph, Terry và họ cũng biết tôi. Họ muốn 
tôi đi với họ nhưng tôi không muốn. Sau đó, trong 
một nháy mắt, tôi quay về phòng mổ, nhìn thấy mọi 
người đang săn sóc thân tôi.” 


Trong quyển sách của aymond Moody có liệt kê 
nhiều trường hợp cận tử, những người chết rồi sống 
lại. Họ kể lại đã thấy những luồng ánh sáng sáng 
chói, hình ảnh của những chốn xa lạ, những thân 
nhân qua đời từ lâu hiện ra và đón họ ở thế giới bên 
kia sau khi họ trôi nổi bềnh bồng nơi chốn vô định. 
Đa số các trường hợp người ta thấy đều là an vui. 
Theo đạo Phật, đó chỉ là bước đầu sự hấp dẫn của các 
luồng ánh sáng hiện ra tùy theo nghiệp lực của mỗi 
người, càng về sau càng có những chuyển biến tùy 
theo tâm thức của mỗi người. 


Trong tác phẩm kế tiếp, The Light Beyond, xuất 
bản vào năm 1988, bác sĩ Mĩoody nêu ra các dữ kiện 
do nhân viên thống kê George Gallup, dJr. cho biết: 


216 


8.000.000 người Hoa Kỳ đã có kinh nghiệm cận tử 
nói trên. Khi đúc kết những mô tả kinh nghiệm của 
họ, người ta thống kê được những tỷ lệ như sau: 


- 26% thấy mình bay ra khỏi thân thể. 

- 23% nhìn thấy rõ ràng sự vật chung quanh. 

- 17% nghe biết được các âm thanh. 

- 23% cảm thấy bình an, không đau đón. 

- 14% nhìn thấy ánh sáng. 

- 32% thấy toàn diện đời sống đã qua. 

- 32% thấy mình đến thế giới khác. 

- 23% thấy mình gặp gõ những người khác. 

- 9% thấy bị cuốn vào đường hầm đen tối. 

V.V... 

Như vậy, có thể thấy là mỗi người có kinh nghiệm 
cận tử đã trải qua một số trong những kinh nghiệm 
khác nhau như trên. 


Đạo Phật nói nhiều đến trạng thái những người 
hiền gặp hay thấy sự tốt đẹp khi qua đời và những 
người ác thấy hay gặp điều lo lắng, sợ hãi trong giờ 
phút lâm chung. Chúng ta thấy cũng có phần tương 
tự như trên. Sách Liễu sinh thoát tử chép lại những 
phần chính trong kinh điển Phật giáo nói về những 
trạng thái sau khi chết. Trong đó mô tả rõ về các gia1 
đoạn của thân trung ấm như sau: 


“Khi nghiệp thức đã ở vào gia1 đoạn trung ấm, thì 
mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, phải cảm thọ những 
điều không yên ổn, không tự tại. Có một thứ gió 
nghiệp mãnh liệt thổi đưa nghiệp thức vào phương 
hướng vô định, tương tự như mảy lông bị gió cuốn: 
qua lại lên xuống đều tùy theo chiều gió. Cái thân ấy 
không do ý mình, phải phiêu lưu không nhất định. 
Rồi bỗng nhiên lại gặp một thứ ánh sáng vô cùng 
mãnh liệt, vùn vụt chớp lòe, tia sáng chói lòa... 


“Hoặc có những luồng ánh sáng yếu ớt hơn của lục 
đạo (sáu cõi: trời, a-tu-la, người, súc sinh, ngạ quỷ 
và địa ngục) bỗng biến hiện. Tùy nghiệp lực của thần 
thức cảm ứng với cõi nào mà luồng ánh sáng của cõi 
ấy sẽ rực rỡ hơn. Ánh sáng của cối trời hơi trắng, ánh 
sáng cõi người hơi vàng, ánh sáng cối A-£u-la hơi xanh 
lục, ánh sáng cõi địa ngục như khói đen, ánh sáng cõi 
ngạ quỷ hơi đỏ, ánh sáng cõi súc sinh hơi xanh. 


“Quan trọng hơn cả là các cõi Phật trong năm 
phương (Phật Đại Nhật ö trung tâm, Phật Bất Động 
ở phương đông, Phật A-di-đà ở phương tây, Phật Bảo 
Sinh ö phương nam và Phật Bất Không Thành Tựu 
ở phương bắc) đều phóng ra những đạo hào quang 
rực rõ, mạnh mẽ: hào quang sắc xanh chói lòa, hào 


218 


quang sắc trắng trong sạch, hào quang sắc vàng 
trong như ngọc, hào quang sắc đỏ mãnh liệt. Như 
vậy có rất nhiều sắc hào quang của chư Phật, tuy 
mãnh liệt song đó là hào quang siêu việt, ân huệ, 
giải thoát. Vì nghiệp lực không tương hợp nên người 
chết thường sợ hãi các hào quang mãnh liệt của chư 
Phật soi đến mà chỉ thích những thứ hào quang yếu 
ớt của lục đạo, tiếp xúc với hào quang của lục đạo để 
đầu thai về trong sáu cõi ấy...” 


Trước đây chỉ có một số ít các vị cao tăng đức độ 
thuộc các truyền thống Thiền, Tịnh và Mật tông 
cùng một số cư sĩ tu theo Tịnh độ nói lên những điều 
họ thấy trước khi qua đời, hoặc sau khi họ qua đời 
rồi sống lại, hay có những vị thực hành các pháp môn 
bí mật nói rõ những cảnh giới chúng ta trải qua sau 
khi chết. Những điều ấy chỉ nằm trong phạm vi Phật 
giáo và có tính cách thần bí tôn giáo hơn là khoa học. 
Ngày nay, với hàng triệu người có các kinh nghiệm 
tương tự, vấn đề này biến thành một đối tượng được 
các nhà khoa học nghiên cứu và thảo luận sôi nổi. 
Khi xác tín những điều này, họ đều vui mừng khi 
biết là lúc gần kề với sự chết, nhiều người thấy được 
các luồng ánh sáng tỏa chiếu tình thương và đem 
đến cho họ một niềm hạnh phúc bao la. 


219 


V. ĐỨC PHẬT CÓ ÁNH SÁNG VÔ LƯỢNG 


Nh” thế, những điều nói trong kinh đã được 
một số người mô tả lại một phần nào sau 
khi họ chết một thời gian ngắn. Vì khoảng thời gian 
chết chưa dài đủ để chứng kiến những biến chuyển 
kế tiếp và cũng vì họ chịu ảnh hưởng của nền văn hóa 
Tây phương thường cho những gì siêu việt là Thượng 
đế(God) nên gọi những luồng ánh sáng đó là Thượng 
đế hay con Thượng đế: Rất nhiều người không biết 
luồng ánh sáng tràn đầy tình thương yêu đó thật sự 
là gì và họ gọi bằng nhiều tên khác nhau, tùy theo 
niềm tin của mỗi người, vì họ chưa bao giờ có kinh 
nghiệm như thế khi còn sống. Nhiều người gọi đó là 
Siêu nhân Ánh sáng (Superbeing of ligh). 

Trong đạo Phật, người Phật tử thường đọc kinh 
A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ cùng những kinh sách 
nói về một vị Phật toàn thân chỉ là ánh sáng rực rõ 
tràn đầy tình thương yêu, tiếp đón chúng ta về chốn 
Cực Lạc, chốn niềm vui trong lành bao la sau khi 
chúng ta qua đời. Đó là đức Phật A-di-đà, vị Phật mà 
thân tỏa ánh sáng vô lượng vô biên. 

Ánh sáng từ thân đức Phật A-di-đà tràn đầy một 
sự trong lành, an ổn, tĩnh lặng vô biên (Thanh Tịnh 


220 


Quang Phật), thân Ngài tràn ngập ánh sáng vô cùng 
vô tận (Vô Lượng Quang Phật), và ánh sáng ấy là 
nguồn an vui sâu thắm kỳ diệu (Hoan Hỷ Quang 
Phậ0) chiếu sáng ra muôn phương thế giới mà không 
một loại ánh sáng nào có thể so sánh được (Vô Đối 
Quang Phật). 


Ngoài ra, một điểm đặc biệt khác trong đạo Phật 
là vấn đề nghiệp báo. Theo luật nhân quả thì những 
hậu quả tốt hay xấu xảy ra cho mỗi người là do chính 
những việc làm lành hay dữ của họ. Do đó, không 
nhất thiết có niềm tin là đủ. Dù là một người theo 
đạo Phật mà làm ác thì ác nghiệp vẫn lôi cuốn họ. 
Một người dù không có đạo hay tin theo đạo khác mà 
làm lành thì thiện nghiệp cũng lôi cuốn họ về với thế 
giới an vui hay chốn thiên đàng của tôn giáo họ. 


Đức Phật là một bậc thầy đầy hiểu biết, bao dung 
và đức độ. Ngài không nói rằng phải tin theo đạo 
Ngài mới được cứu vớt, rằng ai không theo Ngài thì 
đọa địa ngục. Ngài không dọa nạt như thế, vì Ngài 
mong muốn đem lại hạnh phúc chân thật cho mọi 
người bằng cách giải phóng họ khỏi mọi sự lo lắng, 
sợ hãi, khổ đau từ những hiểu biết sai lầm mà Ngài 
gọi là vô minh, những kẻ còn bị mê mờ vì không biết 


221 


sự thật. Thoát ra khỏi sự thấy biết sai lầm gọi là 
bậc giác ngộ: Người có sự hiểu biết chân thật. Do đó, 
người Phật tử xưng tụng Ngài là bậc Thầy không ai 
hơn: đấng Vô Thượng Sư. 


Đức Phật dạy rằng “Không làm các điều ác, hãy 
làm các điều lành.” (Chư ác mạc tác, chúng thiện 
phụng hành) là để gieo trồng thiện nghiệp. Khi thực 
hành những lời dạy cao quý của đức Phật thì thiện 
nghiệp gia tăng, mang lại cho ta nhiều điều an lành 
và hạnh phúc khi sống cũng như lúc qua đời. Trong 
kinh nói rõ việc chư Phật thuộc năm phương vũ trụ 
đều phóng ra những đạo hào quang rực rõ để tiếp độ 
cho những kẻ qua đời, dù họ thuộc bất cứ tôn giáo 
nào. Nếu ta tu tập theo đạo Phật thì có tình thương 
yêu trong sáng và sự hiểu biết chân thật nên sống 
đời an lành, hạnh phúc. Vì có sự hiểu biết chân thật 
về mọi hiện tượng tâm lý và vật lý nên chúng ta 
không sợ hãi khi đối diện với các cảnh biến hiện lúc 
lâm chung và dễ dàng hướng đến thế giới chư Phật 
để vãng sinh. 


Khi một người Phật tử qua đời, nếu những người 
thân trong gia đình như vợ, chồng, cha, mẹ, con cái, 
anh, chị, em, bạn bè, hoặc ngay cả những người chưa 


2 22, 


quen biết, vì họ mà thành tâm niệm Phật, tụng kinh, 
trì chú và cầu nguyện cho họ, thì thân trung ấm của 
họ sẽ cảm nhận được sự mầu nhiệm của đạo pháp, 
buông xả mọi lo âu, phiền não, mê mờ, quay về nương 
tựa Tam bảo: Phật, Pháp và Tăng, cùng phát nguyện 
cầu sự giải thoát và mong được chư Phật tiếp độ về 
Cực Lạc, thế giới an vui hạnh phúc của chư Phật. 
Khi lòng họ đã biết rõ lẽ sinh tử thì họ không còn sợ 
hãi khi thấy các luồng ánh sáng mãnh liệt của chư 
Phật, không bị những luồng ánh sáng dịu dàng của 
lục đạo hấp dẫn, do đó sẽ dễ dàng hơn trong việc 
vãng sinh về thế giới an lành của chư Phật. 


Có nhiều người bảo “Ông tu ông chứng, bà tu bà 
chứng”, nên việc cầu siêu cho hương linh được giác 
ngộ lẽ đạo khi họ qua đời là không cần thiết. Điều họ 
nói rất đúng khi chúng ta còn sống. Khi thực hành sự 
tu tập thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được, sống được 
với niềm an vui kỳ diệu. Tuy nhiên cuộc sống vẫn còn 
tiếp tục sau khi ta qua đời, dưới một hình thức khác, 
và sự giúp đỡ hương linh còn cần thiết hơn cả khi họ 
còn sống. Do đó, việc cầu siêu và tiến cúng hương 
linh rất ích lợi cho người đã qua đời cũng như cho cả 
người còn sống, như đã nói trong một phần trước. 


co 


Đạo Phật nói rất rõ giữa giai đoạn vừa mới qua 
đời và tái sinh, thân trung ấm còn có cơ hội chót để 
giải thoát khỏi mọi trói buộc tiêu cực, để khám phá 
Phật tánh rộng lồn trong sáng bao la của mình. Các 
vị Đạo sư Tây Tạng thường thực hành các phép tu 
Mật tông, trong đó có việc thiền quán về thân trung 
ấm, một trong sáu phép thần thông của ngài Naropa 
truyền dạy, để sau khi qua đời thì tự họ sẽ chọn nơi 
chốn tái sinh trong cuộc sống kế tiếp theo ý muốn 
tiếp tục phục vụ chúng sinh. 


Một cách tổng quát, mọi người đều có Phật tánh 
và có khả năng thành Phật như nhau. Một người 
có đại hùng, đại lực, đại từ bi thì có thể thành Phật 
ngay trong cõi đời này, như đức Phật Thích-ca. Phật 
giáo Mật tông gọi trường hợp này là tức thân thành 
Phật (thành Phật ngay thân này). Phật giáo Mật 
tông nhấn mạnh đến ba cơ hội mà chúng ta có thể đạt 
được quả giải thoát, tùy theo căn cơ của mỗi người: 


Bậc thượng căn 


“Tức thân thành Phật”, thành Phật ngay trong 
đời này khi nỗ lực tu hành tỉnh tấn dũng mãnh cùng 
phát đại nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, như trường 
hợp đức Phật Thích-ca. 


224 


Bậc trung căn 


Những bậc tu hành giác ngộ, có thể thực hành 
những pháp môn tu tập khác nhau như Thiền, Tịnh 
hay Mật tông, có thể là tăng sĩ hay cư sĩ. Sau khi các 
vị này qua đời, tùy theo nguyện lực mà thân trung ấm 
của họ sẽ tái sinh tùy ý trong thế gian để tiếp tục cứu 
độ chúng sinh hay vãng sinh về thế giới chư Phật. 


Bậc hạ căn 


Không thực hành sự tu tập đúng mức khi còn 
sống, do đó sau khi chết không nhận biết được ánh 
sáng rực rõ, không cảm nhận được từ tâm bao la của 
chư Phật nhằm cứu độ cho tất cả chúng sinh. Khi 
sự sợ hãi phát sinh thì họ thấy những hình ảnh yêu 
quái xuất hiện nên càng khốn đốn. 


VI. CẦU SIÊU GIÚP CHO HƯƠNG LINH 
GIẢI THOÁT 


'Ƒ“a tụng kinh, niệm Phật và trì chú rất cần 
thiết cho người chết trong thời gian mang 
thân trung ấm (49 ngày). Âm thanh niệm Phật sẽ 
giúp cho họ được yên tâm, cảm nhận được lòng thương 
yêu bao la của chư Phật, rũ sạch mọi sợ hãi. Khi sự sợ 


ao 


hãi không còn thì các hình ảnh quỷ quái ghê rợn gây 
khiếp đảm cũng không còn, từ đó họ sẽ cảm nhận được 
ánh sáng từ bi của chư Phật cùng chư vị Bồ Tát liên 
tiếp hiện ra để cứu độ họ trong 49 ngày. 


Những điều trên được nói rõ trong quyển Liễu 
sinh thoát tử và Thân trung ấm. Trong các buổi lễ 
cầu siêu, tiếng tụng kinh nhắc nhở người chết về giáo 
lý nhà Phật, khuyên họ khám phá Phật tánh vốn có 
đầy đủ nơi chính họ, hãy quay về nương tựa Phật, 
Pháp và Tăng bên ngoài cũng như chính bên trong 
mình để giải trừ mọi sự bám víu, mong muốn, lo sợ, 
thất vọng, giận hờn, khổ đau, hướng đến thế giới an 
lành và hạnh phúc vĩnh cửu của chư Phật, của Niết- 
bàn, Cực Lạc hay Tịnh độ. 

Khi thân trung ấm của người chết nghe và cảm 
nhận được lời kinh cùng lòng thành của chúng ta 
cầu nguyện cho họ, thì lòng họ bắt đầu lắng dịu và 
cảm ứng dần với nguyện lực của chư Phật, tức là 
nguồn năng lượng trong lành của chư Phật tràn đầy 
trong vũ trụ do đại nguyện cứu độ chúng sinh thoát 
khỏi mọi khổ đau. Sức mạnh phát ra từ chư Phật 
tỏa khắp mười phương vũ trụ để cứu độ chúng sinh, 
chúng ta gọi đó là Phật lực, và đối với chúng ta thì 
đó là một loại £ha lực (sức mạnh từ bên ngoài). Nếu 


226 


người chết hướng đến chư Phật trong bất cứ giai 
đoạn nào, trong lúc họ còn sống hay sau khi chết, 
lập tức họ có thể cảm nhận được sức mạnh bao la đó. 
Lời kinh tụng, tiếng niệm Phật, trì chú và lòng thiết 
tha nguyện cầu của chúng ta trong các buổi lễ cầu 
siêu làm cho hương linh cảm nhận được chân lý của 
đạo, buông bỏ tất cả mọi vướng mắc, rồi họ nương 
theo sức mạnh của niềm tin nơi chúng ta (tín lực), 
sức mạnh từ lời niệm Phật (niệm lực), sức mạnh từ 
lời trì chú (chú lực hay thần lực), sức mạnh của tâm 
trong sáng vững chắc mạnh mẽ (định lực) mà phát 
sinh ra lòng mong ước mãnh liệt hướng đến thế giới 
chư Phật. Đó gọi là £ự lực, sức mạnh từ bên trong 
mỗi chúng ta. 


KhI tự lực và tha lực hợp nhất thì lập tức thân 
trung ấm được giải thoát. Việc chúng ta tụng kinh 
cầu nguyện trong các buổi lễ cầu siêu gọi là hộ niệm, 
tức là hỗ trợ cho hương linh biểu lộ được lòng mong 
ước mãnh liệt hướng về thế giới chư Phật. Chính qua 
lòng thành, qua lời cầu nguyện, qua những tiếng 
tụng kinh, trì chú, qua sự nhất tâm kính lễ chư Phật 
và Bồ Tát mà chúng ta tạo ra một trợ duyên tốt đẹp 
để hương linh cảm nhận được sự nhiệm mầu của 
Phật đạo. 


Như thế, sau khi một người qua đời, họ vẫn còn có 
cơ hội cuối cùng để đạt được sự giải thoát an lành nhờ 
sức hộ niệm của những người còn sống. Do đó, để gia 
tăng sức mạnh và hiệu quả của sự hộ niệm quý báu 
này, trong các buổi lễ cầu siêu, chúng ta cần phải: 


Trai giới 

Không được giết hại các sinh mạng như heo, bò, 
gà, vịt... để cúng và đãi khách. Chỉ cúng chay và 
dọn thức ăn chay cho thanh tịnh. Còn sự thanh tịnh 
trong lòng là làm các điều lành, không làm điều ác, 
giữ lòng an vul, thoải mái và trong sạch. 


Thành tâm 


Một lòng hướng về chư Phật, đem lòng thương 
yêu trong lành mà cầu nguyện cho người đã qua đời 
qua việc tụng kinh, trì chú, niệm Phật và lạy Phật. 


Chọn chổ thanh tịnh 


Nếu có chùa thì đến xin làm lễ cầu siêu tại chùa. 
Nếu không có chùa thì làm lễ cầu siêu tại nhà. Trước 
đó lo quét dọn sạch sẽ, lập bàn thờ Phật cho trang 
nghiêm, lập bàn thờ hương linh, chưng bông hoa, quả 
phẩm, đốt đèn cho sáng sủa, cùng dâng hương cúng 
Phật cho lòng thanh tịnh và nơi chốn được thanh tịnh. 


228 


VII. CẦU SIÊU CŨNG LÀ CƠ HỘI ĐEM LẠI 
SỰ AN LÀNH CHO NGƯỜI SỐNG 


' các ngày cầu nguyện cho thân nhân qua 
đời, chúng ta nên tránh việc sát sinh, cố gắng 
ăn chay, niệm Phật, nói lời hòa nhã với mọi người để 
lòng được thanh tịnh làm gia tăng sức mạnh khi hộ 
niệm. Thực hành được điều ấy thì chính người sống 
cũng như kẻ qua đời đều hưởng được nhiều lợi lạc. 


Có người sẽ hỏi: “Như thế thì chúng ta chẳng cần 
tu hành lúc còn sống. Cứ đợi đến khi chết nhờ gia 
đình thỉnh quý thầy làm cho các lễ cầu siêu là được 
giải thoát.” Nói như thế thật sai lầm, vì thực hành 
đạo Phật lúc còn sống là hưởng được nhiều an lành 
hạnh phúc và khi qua đời chắc chắn sẽ vãng sinh về 
thế giới chư Phật. Cầu siêu là phương tiện cấp bách 
cuối cùng mà chúng ta thực hiện do lòng thương yêu 
người thân qua đời, và vì chúng ta không còn cách 
nào khác. 

Nếu chúng ta biết trước những khổ đau họ phải 
đối diện sau khi chết thì hẳn chúng ta đã cố gắng 
tạo ra những duyên lành cho họ thực hành đạo Phật 
trong khi họ còn sống để chắc chắn họ được vĩnh viễn 
an vui. Còn chủ trương lúc sống cứ làm mọi điều ác, 


cá 





Cực Lạc là nơi không có danh từ khổ... 


lúc chết chỉ cần làm vài lễ cầu siêu là họ được giải 
thoát là quan niệm sai lầm, vì những kẻ làm ác thì 
sức mạnh của nghiệp lực (sức mạnh do các hành vi 
họ làm) sẽ đẩy họ vào các cảnh giới khổ đau để nhận 
chịu quả báo. Chẳng khác gì cây to khi đã nghiêng 
quá nhiều thì những lời cầu nguyện của thân nhân 


230 


trong các lễ cầu siêu chỉ như những sợi dây nhỏ, 
không đủ sức kéo cho thẳng được và cây sẽ đổ ầm 
xuống đất. 


Đau khi một người thân qua đời thì chúng ta 
thương tiếc, cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất cho 
họ. Chúng ta đâu có phê phán họ là hiền hay dữ, 
chúng ta chỉ mong muốn họ được mọi điều an lành 
khi qua thế giới bên kia. Lòng thương yêu đó không 
những đối với thân nhân mà còn đối với cả những 
người quen biết hay không quen biết. Do đó, dù trong 
hoàn cảnh nào, khi một thân nhân qua đời, điều tốt 
hơn hết là chúng ta làm lễ cầu siêu cho họ. Lễ cầu 
siêu rất có ích lợi cho những người mới qua đời, là 
dịp cuối cùng cho họ đạt được sự giải thoát mà về với 
chư Phật. 


Tuy nhiên, đối với những người chủ trương làm các 
việc ác độc, gây khổ đau cho nhiều người khác, thì 
chính vì sự tham lam, sân hận và mê mờ của họ sẽ 
làm cho họ khó cảm nhận được ánh sáng từ bi tỏa 
chiếu của chư Phật hiện ra sau khi họ chết, họ sẽ sợ 
hãi trốn chạy những luồng ánh sáng trong lành và 
lao mình vào những luồng ánh sáng khác hấp dẫn họ 
hơn, tùy theo lòng ham muốn của họ để chuyển thành 


231 


những đời sống kế tiếp tương ứng với nghiệp báo. Đó 
là phần nghiệp báo của họ mà họ phải gánh chịu. 


Những điều nói trên được giải thích trong quyển 
Tử thư Tây Tạng (The Tibetan Book of the Death). 
Sách này nói rất rõ về trạng thái thân trung ấm.' Về 
phần chúng ta, hãy sống với tâm Phật, mong muốn 
đem lại hạnh phúc cho mọi chúng sinh, thực hành 
hạnh nguyện từ b1 và đem lòng thành mà nguyện 
cầu cho người đã chết được mọi điều tốt đẹp. 


VIII ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI TU TẬP KHI 
CÒN SÔNG 


Có người lại chủ trương: Chỉ cần làm những điều 
tốt lành như giúp đỡ bà con, bạn bè, những kẻ nghèo 
khổ, làm các việc thiện là đủ. Như thế là tu tại tâm, 
không cần phải tụng kinh, lễ Phật, trì chú, ngồi thiền 
hay tham dự các khóa tu tập. 

Dĩ nhiên, “làm điều lành, tránh điều dữ” là lời dạy 
của đức Phật. Làm được như vậy là rất tốt, và sẽ dễ 
dàng cảm ứng với các luồng ánh sáng chư Phật hơn 
1 Xem bản Việt dịch của sách này nhan để Người Tây Tạng nghĩ về cái 


chết (Người chết đi về đâu?), Nguyên Châu & Nguyễn Minh Tiến dịch 
và chú giải, NXB Văn hóa Thông tin. 


sh2 


là những kẻ làm ác. Tuy vậy, điều quan trọng nhất 
của đời người là ngay khi ta còn sống, nếu không học 
và thực hành đạo pháp thì làm sao chúng ta biết được, 
sống được với Phật tánh thanh tịnh nơi chính mình, 
để hưởng niềm an vui hạnh phúc bao la và tiến bước 
trên con đường giác ngộ đời này và đời kế tiếp. 


Nói khác đi là tự mình bỏ lỡ cơ hội quý báu khi 
mình được phúc đức làm người. 


Do đó, khi còn sống chúng ta thực hành Phật đạo 
để lòng được an vui, trí được trong sáng. Trong tình 
thương yêu bao la của tâm giác ngộ, chúng ta khuyến 
khích vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, bạn bè và 
mọi người tìm hiểu đạo Phật, thực hành những điều 
lành và tu tập để họ được mọi sự an lành hạnh phúc 
trong cuộc sống hiện tại. Khi qua đời, họ sẽ về với 
thế giới chư Phật hay tự chọn lấy con đường quay 
trở lại thế gian này, thực hành sự tu tập để sống đời 
giác ngộ rồi giúp đỡ những người đang bị khổ đau. 
Việc làm đó là cứu độ chúng sinh, con đường đó là 
con đường Bồ Tát đạo và hạnh nguyện đó là hạnh 
nguyện của những bậc Bồ Tát mãi mãi ở trong cuộc 
đời cứu độ chúng sinh, như tấm gương sáng của ngài 
Đạt-lai Lạt-ma. 


233 


IX. HÃY NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI 
CHẾT HAY SẮP CHẾT CÙNG GIA 
ĐÌNH CỦA HỌ 


Các nhà tâm lý học như Carl Jung cùng những 
người thuộc trường phái này nhấn mạnh đến sự quan 
trọng của những yếu tố văn hóa, trong đó có tôn giáo, 
đối với đời sống cá nhân. Qua những kinh nghiệm kể 
lại của những người trở về từ cõi chết, những hình 
ảnh liên quan đến tôn giáo của họ xuất hiện khi họ 
sắp qua đời. Điều ấy có thể giải thích theo hai khía 
cạnh khác nhau. Về phương tiện tôn giáo, những tín 
đồ tin tưởng mình đã thấy Phật A-di-đà, đức Quán 
Thế Âm, Thượng đế hay thiên thần đến rước họ đi. 
Về phương diện tâm lý, người ta cho rằng chính bộ 
não chúng ta đã tạo ra những hình ảnh đó bằng cách 
gia tăng sản xuất những chất hóa học làm cho giây 
phút cuối cùng đời ta được êm dịu. 


Dù chúng ta tin theo cách giải thích của tôn giáo 
hay của các nhà tâm lý thì cũng đều tốt cả, vì cả hai 
bên đều xác nhận tính cách tốt đẹp của giây phút 
cuối đời người liên quan đến niềm tin tôn giáo của 
mỗi cá nhân. Như thế, cách đối xử nhân đạo nhất đối 
với những người sắp từ giã cõi đời hay vừa mới qua 


234 


đời là tổ chức những nghi lễ tôn giáo theo niềm tin 
lâu nay của họ. Những hình ảnh, những âm thanh, 
những lời cầu nguyện tích cực mà họ đã nghe quen 
sẽ tác động vào tâm thức của họ, gợi lên những hình 
ảnh an lành và tốt đẹp mà họ mang sẵn từ khi còn 
nhỏ trong tôn giáo của mình, tạo cho họ những giây 
phút thoải mái và bình an vào những giây phút cuối. 


Có những người có thói quen tai hại là đi thuyết 
phục kẻ đang bị bệnh nặng hay đang hấp hối hoặc gia 
đình họ bỏ đạo cũ để theo đạo của mình. Họ không 
biết rằng như vậy là họ đang làm một điều ác, một 
điều trái với lòng nhân đạo, vì gây những xung đột 
nội tâm cho người đang đối diện cái chết cùng những 
khó khăn, rối rắm cho gia đình của người sắp qua 
đời. 

Hai chuyên gia tâm lý Holmes và Jahe nghiên 
cứu về những nguyên nhân gây căng thẳng đưa đến 
bệnh tật đã liệt kê sự thay đổi sinh hoạt tôn giáo là 
một trong những nguyên nhân. Những người khỏe 
mạnh mà còn bị căng thẳng tỉnh thần khi thay đổi 
sinh hoạt tôn giáo, huống gì là những kẻ bệnh tật 
hay đang hấp hối? Và bất hạnh nhất cho gia đình 
của người qua đời là không thể cầu nguyện và bày 


235 


tỏ tình thương yêu của mình theo nghi thức tôn giáo 
của gia đình. 


Khi thấu suốt những nguyên nhân và hậu quả tai 
hại nói trên, là người Phật tử tu hạnh từ bi, chúng ta 
tuyệt đối không nên thuyết phục những người khác 
bỏ đạo vào những lúc họ đang cận kề với cái chết rồi 
thuyết giảng cho họ nghe về đạo của mình mà họ 
trước đó chẳng có kinh nghiệm gì, hiểu biết gì, cũng 
chẳng có niềm tin gì. 

Dù đang theo đạo nào, chúng ta tuyệt đối tránh 
không nên tạo ra sự sợ hãi trong lòng người đang bị 
bệnh bằng cách hứa hẹn theo đạo mình thì sẽ lên 
Thiên đàng hay Cực Lạc, còn nếu không theo đạo 
mới thì sẽ bị đọa địa ngục, làm cho họ bị thêm nhiều 
áp lực bên cạnh những khổ đau vì bệnh tật họ đang 
phải chịu đựng. 


Hãy tôn trọng những giây phút cuối cùng của 
người bệnh. Nếu biết ai có thể cử hành các nghi lễ 
theo tôn giáo của họ thì mời đến lo giúp. Chỉ trên 
bình diện tâm lý mà thôi thì những nghi lễ thuộc 
tôn giáo của mỗi người thực hành lâu nay vốn có rất 
nhiều lợi ích giúp cho họ an tâm đối diện với những 
giây phút khó khăn cuối đời mình và đem đến cho họ 


236 


niềm an vui lần cuối. Làm được điều trên, chúng ta 
cũng đối xử nhân đạo với gia đình người chết vì họ 
có thể tham dự các lễ cầu nguyện cho thân nhân họ 
theo những nghi thức tôn giáo của họ, làm giảm đi 
rất nhiều sự đau đớn của tử biệt. 


Về phương diện tôn giáo, chính niềm tin vào tôn 
giáo cùng sự cầu nguyện và tụng đọc kinh sẽ giúp cho 
người giã từ cuộc đời này đối diện và biết rõ những 
gì xây ra cho họ nơi cõi bên kia, đó không phải là cõi 
chết như chúng ta lầm tưởng mà là sự tiếp nối của 





Khi một người Phật tử bị 
bệnh thì hình ảnh dức Phật 
rất cần cho họ. 


cõi sống. Điều này không những được ghi trong kinh 
điển mà còn do hàng ngàn người chết đi rồi sống lại 
tường thuật qua sách vở hay trong các cuộc khảo cứu. 


Khi họ nghe được những âm thanh, thấy được 
những hình ảnh cùng tiếp nhận những lời cầu nguyện 
tích cực từ thân nhân và những tu sĩ thuộc tôn giáo 
mà họ đã quen thuộc lâu nay thì họ sẽ tiếp nhận dễ 
dàng. Do đó, sự chuyển tiếp đến cuộc sống tương lai 
sẽ tốt đẹp cho họ theo chiều hướng tích cực. 


Những người còn sống, tức là thân nhân, bạn bè, 
những nhà tu hành cùng tín đồ, nên khuyến khích 
người sắp chết hướng về hình ảnh tốt đẹp thuộc niềm 
tin của họ mà cầu nguyện để họ có được sự bình an. 
Nếu họ là con chiên của Chúa thì hình ảnh đức Chúa 
là điều họ rất cần. Nếu họ là Phật tử, hình ảnh đức 
Phật hay đức Quán Thế Âm Bồ Tát nên treo phía 
trước hay đặt bên cạnh giường bệnh khi họ đến bệnh 
viện. Nếu bệnh viện không có thì xin các vị tu sĩ của 
các nhà thờ hay chùa. 

Đừng vì sự cố chấp của mình mà phạm vào tội ác 
đối với người sắp từ giã cuộc đời hay vừa mới qua đời 
cùng gia đình họ bằng cách cử hành những lễ nghi 
tôn giáo mà họ không tin, không có kinh nghiệm, 


238 


không hiểu biết ý nghĩa và gia đình họ không thể 
nào biểu lộ những cảm xúc cùng tình thương đối với 
người quá cố theo lễ nghi tôn giáo đó cả. 

Tôn giáo nào cũng dạy người tín đồ phải có lòng 
thương yêu đồng loại. Tình thương yêu thật sự không 
đòi hỏi kẻ khác phải tin theo mình mới thương. Khi 
sống với tình thương yêu trong lành thì ta có sự hiểu 
biết chân thật, thương mến kẻ sống cũng như những 
người đã qua đời, biết rõ những giá trị của các nền 
văn hóa khác biệt trong đó có các lễ nghi tôn giáo liên 
hệ mật thiết với đời sống cá nhân lúc sống cũng như 
khi qua đời, và làm những gì tốt đẹp nhất cho họ để 
họ được thật sự hạnh phúc. 





239 


XUÂN TƯƠI THẮM 


Ì | ði năm, người dân Việt dù theo tôn giáo 

nào cũng đều ăn mừng Tết Nguyên đán. 
Nguyên là bắt đầu, đán là buổi sớm mai. Tết Nguyên 
đán là lễ chào mừng một năm mới, một nguồn hy 
vọng mới với tất cả sự mới mẻ trong lòng chúng ta 
cũng như cảnh vật thiên nhiên bên ngoài. Việc cử 
hành các lễ lạt mừng xuân mang rất nhiều ý nghĩa 
trong lòng người dân Việt, qua nhiều giai đoạn lịch 
sử thăng trầm của dân tộc. Lúc thanh bình là lúc 
cảm tạ Phật trời đã giúp cho người dân sống đời an 
lạc, vua chúa cai trị anh minh; thời loạn lạc chiến 
tranh thì tỏ lòng mong ước sớm có hòa bình thịnh trị; 
lúc xa xứ thì tỏ lòng cầu chúc quê nhà sớm được an 
vul, người xa nhau chóng được đoàn tụ. 


Dù bận bịu chuyện gì, vào những ngày gần Tết, 
người dân Việt đều lo trang hoàng lại nhà cửa, đánh 
bóng lại các lư hương, chân đèn bằng đồng, cùng 
chưng dọn lại bàn thờ cho đẹp đẽ. Hoa quả được bày 
biện trang hoàng, các câu đối cũ, nếu có thể, được 
thay bằng câu đối mới. Mỗi nhà đều cố gắng sắm sửa 
bánh tét, bánh chưng, dưa hành, mứt, hạt dưa, bông 
hoa quả phẩm. Trong tộc họ, những người thuộc 
dòng thứ còn gửi Tết (phẩm vật để cúng) tới nhà tộc 


240 


trưởng, tức là người có trách nhiệm đại diện con cháu 
để cúng tổ tiên trong dịp Tết. 


I. LÊ GIA TIÊN HAY CÚNG ÔNG BÀ 

_- ba mươi Tết, sau khi giải quyết những 

việc cần thiết cũng như trang hoàng, bày 
biện bàn thờ, các gia đình người Việt sửa soạn lễ 
cúng gia tiên. 

Nhang đèn trên bàn thờ được thắp sáng và tỏa 
mùi thơm thanh khiết, hoa quả phẩm vật được bày 
biện trang nghiêm, đẹp mắt. Có người dùng nhang 
vòng để khói hương nghi ngút trên bàn thờ trong 
suốt ngày lễ cúng gia tiên vào chiều 30 Tết, lễ cúng 
rước ông bà hay cha mẹ đã quá cố về ăn Tết cùng con 
cháu, vì nhang vòng có thể cháy liên tục suốt ngày 

đêm. Trên bàn thờ ông bà luôn 
_ luôn có hương khói trong ba ngày 
Tết. Người gia trưởng đại diện cho 
mọi người khấn tên vị quá vãng 
và mời họ về chứng giám cùng 
chung vul ba ngày xuân. Sau đó, 
theo thứ bực mỗi người tuần tự 
đến bàn thờ lễ lạy. 


Để tỏ lòng thành kính, sáng 
mồng một Tết có lễ cúng gia tiên 





241 


bằng cỗ chay hay mặn. Những người Phật tử thường 
cúng chay. Có những vị khi còn sống tu hành tinh 
tấn, trước khi qua đời dặn dò con cháu khi đến ngày 
ky giỗ chỉ được cúng chay nên họ thực hành điều đó. 
Vì thế ngày Tết có nhiều gia đình nấu cơm chay và 
chuẩn bị các thứ bánh chay để dâng cúng và cũng để 
đãi đằng những người Phật tử khác đến viếng thăm 
vào ngày Tết. 


II. Ý NGHĨA VIỆC CỨNG ÔNG BÀ TRONG 
NGÀY TẾT 

Chúng ta đang ở vào thời đại khoa học hiện đại. 
Mọi người đều biết rằng vũ trụ này rộng lớn mênh 
mông. Quả đất to lớn của chúng ta chỉ là một thành 
phần nhỏ bé của thái dương hệ, gồm mặt trời và các 
hành tỉnh khác. Dải Ngân hà có đến hàng tỉ tỉ mặt 
trời, nên thái dương hệ cũng chỉ là một thành phần 
rất nhỏ của dải Ngân hà, ví như một hạt bụi trong 
tòa lâu đài to lớn. Nhưng dải Ngân hà cũng chỉ là 
một thế giới nhỏ bé so với hàng tỉ tỉ thế giới khác 
trong vũ trụ rộng lớn mênh mông. 

Các nhà khoa học hiện đại đã biết đến trên 200 
ngàn tỉ dải thiên hà trong vũ trụ, mà dải Ngân hà 
của chúng ta chỉ là một trong số đó. Người ta suy 
đoán rằng, vũ trụ to lớn hiện nay bắt đầu xuất hiện 


242 


sau một vụ nổ lớn (big bang) vào khoảng mười lăm 
tỉ (15.000.000.000) năm trước đây. Vụ nổ vĩ đại đó 
đã tung ra khắp vũ trụ những đám mây năng lượng, 
từ đó các ngôi sao thành hình. Quanh các ngôi sao 
này có các khối lửa nóng, nguội dần đi và trở thành 
các khối tinh cầu tự xoay tròn quanh chúng, và đồng 
thời cũng xoay quanh mặt trời. Các nhóm hành tĩnh 
(như trái đất), vệ tĩnh (như mặt trăng) và định tính 
(như mặt trời) có hằng hà sa số trong vũ trụ bao la 
này. Kinh điển Phật giáo gọi vũ trụ mênh mông rộng 
lớn đó là Tam thiên đại thiên thế giới. Ngay trong dải 
Ngân hà (Milky way) này, thái dương hệ mà trái đất 
chúng ta là một thành phần cũng được ví như hạt 
bụi nhỏ trong một căn phòng vĩ đại và dải Ngân hà 
cũng chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ vô cùng vô tận. 

Khi cúng ky ông bà, người Phật tử trên quả đất 
này khấn nguyện tên người quá vãng, hay lúc chúng 
ta làm lễ gia tiên, cúng rước ông bà về cùng hưởng 
xuân với con cháu, thì họ từ đâu trong cõi vũ trụ 
mênh mông ấy trỏ về với chúng ta. 

Đức Phật luôn luôn nhắc nhở người Phật tử không 
nên mê tín dị đoan. Tất cả mọi niềm tin phải xuất phát 
từ kinh nghiệm tự thân, phải dựa trên sự hiểu biết 
chân thật, chính xác. Việc thờ cúng của người Phật tử ở 
nhà hay ở chùa cũng đều phản ảnh lời dạy đó. 


243 


Khi ta thành tâm đốt nén nhang cùng để lòng 
thanh tịnh mà khấn nguyện các vị quá vãng, một 
sự nhiệm mầu hưng khởi trong tâm ta. Lúc đó lòng 
thành bao trùm tất cả, không có một ý tưởng tạp 
nhạp (tạp niệm) nào xen vào. Tất cả, bên trong cũng 
như bên ngoài trở nên trong sạch và vắng lặng. Tâm 
ta trở nên rộng lớn mênh mông như vũ trụ; đèn, 
nhang, bông hoa quả phẩm ngời sáng lung linh. Sự 
an lạc và tĩnh lặng tràn đầy khắp chốn. Với tâm rộng 
lớn, ngời sáng, rỗng lặng và an vui đó, con cháu nghĩ 
tưởng đến ông bà cha mẹ quá cố thì ông bà cha mẹ 
hiện ra tràn đầy, an vul, tươi sáng trong tâm con 
cháu và cùng vul hưởng ba ngày xuân. 

Từ sự thành tâm đó mà niềm an vui thật sự dâng 
lên trong lòng chúng ta. Mỗi người trong gia đình 
từ giờ phút đó ý thức nhiều hơn đến việc đem lòng 
thương mến mà đối xử, nói năng với nhau, trẻ con 
người lớn đều hớn hở vui tươi, chuẩn bị cho buổi cúng 
giao thừa với sự hiện diện của ông bà, cha mẹ quá 
cố tràn đầy nơi tâm chúng ta: Lòng thương yêu hiếu 
kính của con cháu đã xóa tan sự cách biệt về không 
gian lẫn thời gian, giữa người sống và người quá cố. 
Cả ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai cùng hai cõi 
sống chết đã hợp thành một chốn trong sáng, an vui, 
rộng lớn, bây giờ và nơi đây. 


244 


II. LÊ GIAO THỪA 

Giao là giao lại cái cũ, và thừa là tiếp nhận cái 
mới. Người Á đông trước đây tin rằng hàng năm có 
một vị thần Hành khiển coi việc nhân gian. Hết năm 
thì có vị Hành khiển mới đến thay vị Hành khiển cũ. 
Lễ giao thừa là cúng tế tiễn đưa vị cũ và chào mừng 
vị mới. Ngày nay, lễ giao thừa mang nặng ý nghĩa 
“tống cựu nghĩnh tân”, tiễn đưa cái cũ và đón chào 
tất cả sự mới mẻ tốt đẹp của năm sắp đến. Lễ này 
cũng được gọi là lễ trừ tịch. Trừ tịch là giờ phút cuối 
cùng của năm cũ sắp bước qua năm mới. 


Vào chiều ngày cuối cùng của tháng Chạp âm 
lịch, các chùa thường cử hành lễ tiến cúng chư hương 
linh, hiệp ky (giỗ chung) các vị Tổ sư khai sơn cũng 
như các vị tăng sĩ đã viên tịch. Sau đó là cúng linh 
vị các Phật tử quá vãng ký linh tại chùa. Lễ giao 
thừa được cử hành long trọng tại các tư gia, đình, 
miếu. Bàn thờ giao thừa được bày ở ngoài sân (lộ 
thiên). Trên bàn thờ có trầm 
hương bốc khói, hương trầm 
nhẹ thơm, hai cây nến thắp 


TT =—— 


sáng hai bên, bông hoa quả — 
phẩm được chưng bày gọn 


chẽ. Người gia trưởng đại 





245 


diện mọi người dâng hương, khấn nguyện, sau đó 
cắm nhang vào lư hương. Lễ giao thừa xong, người 
Phật tử mặc áo tràng lên chùa lễ Phật, nghe giảng 
pháp và hái lộc đầu xuân. Cũng có nhiều Phật tử 
đón giao thừa tại chùa rồi sau đó mới cúng ở nhà, vì 
lễ giao thừa ở chùa trang nghiêm và có nhiều đạo vị. 


NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT DI-LẶC 


Ngày vía tức là ngày đản sinh của các vị Phật hay 
Bồ Tát. Phật giáo có nhiều ngày đản sinh của các vị 
Phật khác nhau, như ngày vía đức Phật Thích-ca 
đản sinh vào ngày rằm (1ð) tháng tư âm lịch, ngày 
vía đức Phật A-di-đà vào ngày 17 tháng 11, ngày vía 
đức Quán Thế Ẩm vào ngày 19 tháng 6, và ngày vía 
đức Phật D¡-lặc vào ngày mùng một Tết 


Chúng ta thường nghe nói nhiều đến ngày lễ đức 
Phật đản sinh vào ngày rằm tháng 4 nhưng có thể ít 
nghe nhắc đến ngày vía đức Phật Di-lặc. Có lẽ vì sự 
trùng hợp với ngày Tết nên nhiều người nghĩ rằng 
việc ngày xuân đi chùa lễ Phật chỉ là để thăm viếng 
các vị tăng n1, gặp gõ các vị đồng đạo, cùng tụng kinh 
niệm Phật và hái lộc đầu năm ở chùa. Chúng ta hãy 
tìm hiểu xem ngoài việc đi chùa như thế, ngày đầu 
xuân có ý nghĩa gì đối với người Phật tử tại gia và 
xuất gia. 


246 


Khi gần đến giờ giao thừa, các Phật tử ngồi theo 
thứ lớp ở chánh điện, phái nam ngồi bên trái, phái 
nữ ngồi bên phải (nam tả, nữ hữu). Ba hồi chuông 
báo chúng nhắc nhở các vị tăng, ni chuẩn bị y hậu 
tề chỉnh. Ba hồi bản tiếp theo báo giờ hành lễ sắp 
bắt đầu. Ba hồi chuông trống bát-nhã vang lên theo 
bước chân các vị tăng vân tập chánh điện (điện thờ 
Phật) rồi an vị. Giờ giao thừa vừa điểm thì vị Hòa 
thượng trụ trì, Tăng chúng và toàn thể Phật tử bắt 
đầu cử hành lễ giao thừa với các nghi thức sau: 
- Dâng hương cúng Phật, đảnh lễ chư Phật và Bồ 
Tát. 

- Làm lễ cầu an cho tất cả Phật tử và gia quyến. 
Cầu cho quốc gia được thái bình, chúng sinh an 
lạc. 


- Tụng kinh Phổ Môn, Tâm kinh Bát-nhã và kết 
thúc băng Tam quy y. 


Sau đó, vị giảng sư của chùa giảng về ý nghĩa ngày 
vía đức Phật Di-lặc, liên quan đến lòng cầu mong 
giác ngộ của Phật tử. Tiếp đến là chư tăng đảnh lễ 
chúc mừng Hòa thượng trụ trì và vị này chúc lại chư 
tăng. Phật tử chúc mừng và cám ơn chư Tăng đã 
dìu dắt họ tu học và sống cuộc đời thanh đạm, tinh 
tấn tu hành để làm gương sáng cho mọi người. Hòa 


247 


thượng trụ trì đại diện chư tăng mừng tuổi quý vị 
Phật tử, chúc họ được mọi sự an lành và vững tiến 
trên con đường học đạo. 





CHÚC MỪNG NĂM MỚI 


Cán: mồng một Tết, các chùa cử hành lễ thù 
ân để tỏ lòng kính trọng và nhớ ơn chư Phật, 
chư Bồ Tát đã thị hiện trên cõi đời này khai thị Phật 
pháp, cùng các bậc Tổ sư, tôn túc đã dẫn dắt Phật tử 
trên con đường tu học an vuI. 


Ở các thiền viện, tên các vị Phật được xướng lên 
là sáu vị Cổ Phật, rồi đến đức Phật Thích-ca, sau đó 
là hai mươi tám vị Tổ sư Tây Trúc (Ấn Độ) rồi đến 
các vị Tổ sư Trung Hoa và các vị kế tiếp. Thiền nhấn 
mạnh đến tâm ấn truyền thừa như một sợi dây dài 
không đứt đoạn từ xưa cho đến nay. Việc niệm danh 
hiệu các ngài là xác nhận việc truyền thừa tâm ấn và 
tỏ lòng kính ngưỡng các bậc tiền bối đó. 


248 


IV. NỘI DUNG NGÀY LẺ 


Chúng ta có thể tự hỏi, hình thức lễ lạt như vậy 
chỉ là tập quán một cuộc tụ họp vui vẻ hay còn có 
một ý nghĩa nào khác? Tại sao người Phật tử xem lễ 
vía đức Phật Di-lặc vào ngày mồng một Tết là quan 
trọng trong đời sống tu tập? Muốn hiểu điều này, 
chúng ta phải đi sâu hơn vào sự mầu nhiệm của tâm 
uyên nguyên nơi mỗi chúng ta. 


Phật giáo đề cập đến ba thân Phật: Pháp thân, 
Báo thân và Hóa thân. 


Pháp thân Phật là thân tròn đầy và bao trùm khắp 
vũ trụ. Trong tự tánh giác ngộ, Phật và chúng sinh 
không có gì khác nhau. Phật tánh luôn luôn hiện 
hữu nơi chúng ta, chiếu sáng tràn đầy, nhưng chúng 
ta bị các ham muốn, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền che 
mờ nên không nhận biết được Phật tánh ấy. 

Báo thân Phật]là hình tướng tốt đẹp, trang nghiêm 
của những vị Phật đã thành Chánh giác. Báo thân 
ấy cũng hiển lộ nơi mỗi chúng sinh thành thân tâm 
tràn đầy niềm an lạc, hạnh phúc bao la khi họ thực 
hành sự tu tập. 

Hóa thân Phật (cũng gọi là Ứng thân hay Ứng 
hóa thân) là thân của các ngài thị hiện trong thế 


249 


gian để cứu giúp kẻ khổ đau cùng hướng dẫn chúng 
sinh trên con đường an vui và hạnh phúc. 

Ba thân Phật này luôn luôn hiện hữu mà không 
ngăn ngại nhau. Chúng sinh vì mê tánh giác (không 
biết được Phật tánh nơi chính mình) nên sống trầm 
luân trong khổ đau, còn đức Phật là người thấy rõ tất 
cả các hiện tượng vật chất và tâm lý đều nương tựa vào 
nhau mà có, mà hiện hữu (vạn pháp do duyên khởi), có 
tính cách vô thường và vô ngã, nên tuy sống trong thế 
giới đảo điên nhưng vẫn luôn an nhiên tự tại. 


Sự tỉnh tấn thực hành đạo Phật giúp ta kinh 
nghiệm được niềm an vui kỳ diệu vốn rộng lớn bao 
la và mãi mãi có mặt, trong sáng, tinh sạch. Đó là 
tính cách chân thường, chân ngã, chân lạc và chân 
tịnh của con người chân thật, của chân tâm hay Phật 
tánh của mỗi chúng sinh. Do đó, khi đi chùa vào dịp 
đầu năm, nhiều người muốn cầu phúc, cầu lộc, nhưng 
những người Phật tử hiểu được lời Phật dạy thì luôn 
bày tỏ lòng mong ước tu hành tỉnh tấn và hướng về 
sự giải thoát an vui vô cùng. 

Phật giáo chú trọng đến sự trong sạch của tâm, 
tức là buông xả tất cả các vọng niệm (những ý tưởng 


250 


phân biệt, so đo, hiểm khích, khen chê, hay đỏ v.v...) 
Khi tâm buông xả tất cả mọi tạp niệm gây ra phiền 
não thì tự nó sẽ trở nên trong sạch, chiếu sáng rỗng 
lặng. Tánh tự nhiên của ta, con người chân thật của 
ta, cái bản lai diện mục (mặt mũi từ xưa nay) tự 
nó hiển lộ, tự nó tỏa sáng. Lúc đó, tâm ta đi vào cõi 
bình an rộng lớn. Chúng ta được uống ngụm nước 
đầu nguồn của dòng suối hạnh phúc uyên nguyên 
trong chính mình. 


Khi tâm đã an bình như thế thì chúng ta tức khắc 
hiểu được thực tại một cách trực tiếp, không qua 
các lời nói hay chữ viết, nói theo ngôn ngữ của kinh 
Lăng-già, sự mầu nhiệm đó có thể diễn tả qua bài kệ 
ca ngợi tâm giác ngộ của Bồ Tát Đại Huệ như sau: 


Thế gian lìa sinh diệt, 
Ví như hoa hư không. 
Trí chẳng thấy có không, 
Mà khởi tâm đại bi. 


Các pháp đều như huyễn, 
Xa ha nơi tâm thức. 

Trí chẳng thấy có không, 
Mà khởi tâm đại bỉ. 


Xa ha chấp đoạn thường, 
Thế gian hằng như mộng. 
Trí chẳng thấy có không, 
Mà khởi tâm đại bỉ. 


Biết nhân pháp vô ngã, 

Phiền não và sở tri, 

Thường thanh tịnh không tướng, 
Mà khởi tâm đại bị. 


Nói khác đi, khi buông xả tất cả các ý tưởng phân 
biệt, mâu thuẫn tương tranh, thì tâm ta đi vào chốn 
yên lặng sâu thắm tự nhiên của nó. Từ chốn yên 
lặng sâu thắm tự nhiên ấy mà lòng thương yêu rộng 
lớn (từ bj và sự hiểu biết chân thật (trí tuệ) bừng 
dậy, đưa ta vào thế giới ban sơ, thế giới của tình yêu 
thương bao la ngời sáng không chủ thể, không đối 
tượng, tràn đầy yên vui. Đó chính là tâm chân thật, 
tâm Phật, hay còn gọi là tâm giải thoát. Và đó chính 
thật là mùa xuân ÙI-lặc. 


V. NGÀI LÀ AI? 

Đầu năm, chúng ta thường niệm Nam-mô Di-lặc 
Tôn Phật. Ngài tượng trưng cho nguồn an vui uyên 
nguyên, linh động, chiếu sáng, cho nên tượng của 


Ngài được tạc theo hình ảnh một ông Phật to lớn, 


252 


mập mạp, ngồi rất tự tại, áo phanh ngực, bụng phình 
ra, và miệng cười rạng rỡ. Trên người vị Phật đó đôi 
lúc còn có sáu đứa bé tình nghịch, đứa móc tal, đứa 
sờ mũiI, đứa kéo miệng v.v... 


Tên D¡-lặc là phiên âm từ tiếng Phạn (Sanskri0) 
là Maitreya, có nghĩa là Từ Thị (th¡ nghĩa là họ, £ừ 
là từ bỊ), vì Ngài tu Từ Tam-muội, tâm luôn luôn tỏa 
chiếu ánh sáng của tình thương yêu trong lành và 
rộng lớn, phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh. Khi 
lòng thương yêu tràn đầy thì sự hiểu biết chân thật 
chiếu sáng cho nên tâm luôn luôn an vui trước mọi 
biến chuyển trong cuộc đời. Sáu đứa bé tinh nghịch 
là tượng trưng cho sáu căn của chúng ta (tai, mắt, 
mũi, lưỡi, thân và ý), luôn luôn thúc bách đòi hỏi. 
Nhưng khi đã thâm nhập vào niềm an vui kỳ diệu 
của tánh chân thật tự nhiên thì mọi thúc bách, đòi 
hỏi bên trong đều trở thành một sức mạnh duy trì 
tâm bình an, linh động và tỏa chiếu. Từ đó, sự an vui 
tự nhiên xuất hiện nên chúng ta thoải mái và tự tại 
trong cuộc đời chuyển biến và náo nhiệt. 

Vì thế, ngày mùng một Tết đi lễ chùa không 
phải để cầu xin được giàu sang, mà chính là để cầu 
nguyện chư Phật gia hộ cho thân tâm được an vuI, 
gia đạo bình an, phát tâm rộng lớn, tỉnh tấn tu hành 


253 


để chóng thành Phật quả, như Thiện Tài cầu đạo 
trong kinh Hoa Nghiêm: 

Các bậc dũng mãnh vĩ đại đó, 

Đã thành tựu vô số hạnh, 

An trụ nơi tháp này, 

Tôi chắp tay kính lễ. 


Tôi nay cung kính lễ, 

Đúc DI-lặc tôn quý. 

Là con trưởng chư Phật, 
Mong Ngài đoái tưởng tôi. 


VI. HÁI LỘC ĐẦU XUÂN 


N” Tết, dù ở nhà hay ở các chùa đều có 
chưng mai vàng. Với tâm tỉnh thức, trong 
sáng, thoải mái, chúng ta biết cành mai nở rộ đó 
chính là niềm an vui thanh tịnh lớn lao trong mỗi 
chúng ta. Ngoài ra, sự tươi mát và đẹp đẽ của hoa, 
lá và cành là sự báo hiệu tốt đẹp của một năm mới 
vừa đến cùng với biết bao hy vọng trong lòng. Có một 
nhánh hoa đẹp để chưng trong ba ngày Tết là điều ai 
cũng mong ước. 


Hái lộc (hái một cành cây có hoa lá) đầu xuân là 
một tục lệ xưa của người Việt Nam. Chùa ở miền 


254 


quê thường rộng rãi. Vườn chùa được chăm sóc kỹ 
lưỡng. Vào mùa xuân, cành lá mới đâm chồi nảy lộc, 
nhiều loại hoa xuân hé nở xinh tươi. Quanh năm ai 
cũng bận bịu làm ăn, ba ngày xuân mỗi nhà đều cố 
gắng mua những cành mai, chậu cúc đẹp đẽ nhất để 
trang hoàng. Nhưng dù ở nhà đã có hoa, người Phật 
tử đến chùa cũng thường thỉnh một nhánh lộc đầu 
xuân, một nhánh cây hay một cành hoa nhỏ. Chùa là 
chốn đạo tràng thanh tịnh. Phật tử tin tưởng rằng sự 
thanh tịnh an vui của chốn thiền môn thấm nhuần 
cả nơi hoa có, cây cối chung quanh. Tâm của các vị 
tu hành thanh tịnh thì cõi đời cũng trở thành thanh 
tịnh. Nhận được một cành lộc đầu xuân (hay để tránh 
việc cây cảnh bị bẻ bừa bãi, các vị tăng, ni phát cho 
mỗi người đến chùa một cành hoa hoặc một trái cây), 
người Phật tử đem về nhà để vào chỗ cao ráo, sạch 
sẽ, hoặc chưng nơi bàn thờ để mong được sự che chở, 
bảo vệ của chư Phật. 


Trong ý nghĩa mong cầu giác ngộ, người Phật tử 
hái lộc về nhà không phải chỉ để có được nhiều sự may 
mắn trong năm mới, mà còn là sự biểu lộ lòng mong 
ước được cận kề với thế giới chư Phật mà kinh điển 
thường mô tả là chiếu sáng bởi các đám mây ngũ sắc 
lóng lánh với những cành vàng lá ngọc, tiếng nhạc êm 
ả huyền diệu và tiếng hót của các loài chim quý. 


255 


Khi đem một nhánh cây hay một cành hoa về nhà 
với niềm tin và sự an vui tràn đầy trong lòng thì đó 
tức là phép mầu đã thể hiện. Tâm ta đã vượt ra khỏi 
giới hạn của sự thấy biết hạn hẹp mà đi vào chốn 
vô cùng. Cành lộc đầu xuân trở nên sáng chói trong 
lòng ta và tỏa chiếu ra cả bên ngoài. 


Với tâm an vui, rực sáng đó, chúng ta sum họp 
gia đình, thì lòng ta tràn đầy sự thương yêu giữa 
vợ chồng, cha mẹ, ông bà, con cháu, thân thuộc và 
bạn hữu. Nụ cười của ta trở nên thật hồn nhiên tươi 
sáng, thanh thoát, giòn giã. Các lời chúc tụng, nói 
năng, xưng hô cũng trở nên êm dịu, thành thật, vì 
chúng phát xuất từ đáy lòng: không một chút ngăn 
ngại, tinh sạch như lòng trẻ thơ. Với lòng tràn ngập 
tình thương yêu và trí sáng suốt như thế chúng ta 
tiếp tục tận hưởng ba ngày xuân tươi thắm: thăm 
viếng bà con, bạn bè, lì xì mừng tuổi trẻ thơ, lễ bái 
cúng giỗ các vị tiền nhân, cúng dường ngôi Tam Bảo. 


Thế giới bên ngoài vẫn xe cộ nhộn nhịp, tiếng động 
ồn ào, nhưng trong tâm ta từ khi thấy được nụ mai 
xuân hé nở, vũ trụ bên ngoài không còn như trước 
nữa: màu sắc tươi thắm và rực rỡ hơn, các chuyển 
động xô bồ, ồn ào vẫn diễn ra trong trật tự và êm ả, 


256 


bầu trời trở nên rộng rãi mênh mông, những đám 
mây xuân trở thành nồng ấm và chiếu sáng. Nhờ thế 
ta không còn lạ gì trước sự kiện người Việt Nam suốt 
trong dòng lịch sử dân tộc nhiều lần rộng mở cõi lòng 
mà tiếp nhận các nhóm chủng tộc hay tôn giáo khác 
để đưa đến một chủng tộc Việt Nam đa dạng hiện 
nay và một nền tín ngưỡng hòa đồng Nho - Thích - 
Lão. Thậm chí cho đến kẻ xâm lăng Sầm Nghi Đống 
và gần hai mươi vạn quân Thanh vẫn được người 
dân Việt ở làng Đồng Quang cứ mỗi năm mở hội tại 
chùa làng tụng kinh cho họ được siêu độ. Hay xa hơn 
nữa trong lịch sử, các tướng lãnh Trung Hoa và quân 
sĩ xâm chiếm Việt Nam bị tử trận vẫn được đồng bào 
ta cầu cho được siêu độ sau khi họ bị thảm tử. 


Điều này cũng xảy ra ở Nhật Bản, khi quân Mông 
Cổ bị tiêu diệt bởi cơn bão Thần Phong và sự chiến 
đấu anh dũng của những chiến sĩ Phù Tang. Bắc 
Điều Thời Tông, một Phật tử hành thiền tỉnh tấn và 
cũng là vị tướng quân Nhật Bản nổi danh của thế 
kỷ thứ 13, người chỉ huy cuộc kháng Mông oanh liệt 
này, đã lập ra một ngôi chùa thật lớn để cầu siêu cho 
cả chiến sĩ Mông Cổ và Nhật Bản. 

Nền văn minh Phật giáo với lòng bao dung khiến 
cho chúng ta càng phải suy nghĩ thêm về khả năng 


257 


đóng góp vào sự hiểu biết và hòa hợp nhân loại. Và 
chúng ta, trên con đường tìm về cội nguồn hạnh phúc 
bao la, thực hành sự buông xả, sự tha thứ, lòng bao 
dung cho mình lẫn cho người để tình thương yêu nồng 
ấm, trong sáng bao la và sự hiểu biết chân thật bừng 
dậy tràn đầy, đưa ta về chốn hạnh phúc vô cùng nơi 
chính cuộc đời này, như Thiền sư Thường Chiếu đã 
mở bày: 

Đạo vốn không nhan sắc, 

Mà ngày thêm gấm hoa. 

Trong ba ngàn cõi ấy, 

Đâu chẳng phải là nhà? 

Ngôi nhà chân thật của chúng ta chính là suối 

nguồn hạnh phúc tụ lại thành biển lớn. Đó chính là 
mùa xuân vĩnh cửu hay xuân Ùï-lặc vậy. 


258 


ĂN CHAY 


MỘT PHONG TRÀO ĐANG PHÁT TRIỂN MẠNH 
TRÊN THẾ GIỚI 


| ‹ hi nói đến MeDonald a1 cũng biết đó là tiệm 

huyên bán thịt bằm chiên, hamburger, tại 
Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Ngoài hàng ngàn 
tiệm MecDonald chuyên bán thực phẩm ăn nhanh 
(fast food) tại Hoa Kỳ, công ty này còn có 18.000 tiệm 
trên khắp thế giới. Tuy vậy, vào năm 1992 họ quyết 
định bán hamburger chay, làm bằng đậu, tại 84 tiệm 
bán thức ăn nhanh ở nước Nertherlands. 

Đối thủ của MeDonald là Burger ing đã có món 
SpIcy Bean Burger (đậu chiên thơm ngon) bán tại các 
quầy hàng của hệ thống nhà hàng này từ 3 năm nay. 
Nhiều người Hoa Kỳ mong rằng các món hamburger 
bằng đậu chiên sẽ có mặt sớm ở các hệ thống bán 
thực phẩm ăn nhanh. 


Những điều trên nằm trong một tiến trình lâu dài 
ở nhiều nơi, và đặc biệt là tại Hoa Kỳ, biểu lộ sự 
quan tâm của quần chúng đối với thực phẩm. Mùa 
xuân năm 1991, Bộ Canh nông Hoa Kỳ thông báo 
cho dân chúng Mỹ biết về sự cần thiết của gạo, bánh 
mì, bún, rau cải, trái cây, các thứ đậu... trong những 


259 


bữa ăn thường ngày. Thông báo này tuy ra đời muộn 
màng nhưng vẫn gặp phản ứng mạnh mẽ của các 
nhóm sản xuất sữa, bơ, phó-mát (cheese), thịt, cá, 
cùng những công ty sản xuất thực phẩm khác. 


Đây quả là một cuộc cách mạng về quan niệm 
dinh dưỡng, vì từ lâu tuy các chuyên gia dinh dưỡng 
đã lưu ý dân chúng nên giảm ăn thịt cá và gia tăng 
số lượng rau cải, trái cây, các loại hạt để bót bệnh tật, 
cũng như Hàn lâm viện Khoa học và Viện Ủng thư 
Quốc gia Hoa Ky đã khuyến cáo dân chúng nên ăn 
thêm nhiều rau trái, nhưng chưa từng có một thông 
báo chính thức nào được công bố từ phía chính phủ, 
nhất là từ Bộ Canh nông Hoa Kỳ. Lý do là các nhóm 
sản xuất thực phẩm có sức mạnh chi phối chính trị 
quá lớn, và họ đã gây ảnh hưởng rất nhiều vào việc 
quy định các thành phần thực phẩm trong các bữa 
ăn của người dân. 


I. BỐN NHÓM THỰC PHẨM CHÍNH 


Bộ Canh nông Hoa Kỳ vào năm 1956, trong mục 
đích làm gia tăng sức khỏe của người dân, đã chia 
thực phẩm thành bốn nhóm căn bản: nhóm sữa, 
nhóm thịt, nhóm rau trái và nhóm ngũ cốc. 


260 


2 hay nhiều phần 2 hay nhiều phần 


Nhóm ngũ cốc: 
cơm, bánh mỳ, các loại 
hạt ngũ cốc 


Nhóm rau trái: 
các loại rau, các loại trái cây... 





Nếu chúng ta nhìn vào hình trên thì thấy tuy rau 
trái, ngũ cốc được xem là cần thiết nhất, nhưng các 
nhóm sữa và thịt cá vẫn được khuyến khích càng 
nhiều càng tốt. Điều ấy đã phản ảnh trong những 
buổi ăn sáng, trưa và tối của đa số dân chúng: uống 
sữa, ăn phó-mát, bơ, trứng, thịt bò, thịt gà, thịt heo, 
cá, tôm, cua, cùng bánh mì và rau trái. 

Thực phẩm chính trên bàn ăn không phải là bánh 
mì hay ngũ cốc và rau trái mà là thịt bò hay thịt gà, 
cùng với phó-mát, bơ và sữa tươi. Hình ảnh về các bữa 
ăn ở Hoa Kỳ là điều mơ ước của nhiều người dân xứ 


261 


khác, với miếng thịt thật lớn ở giữa, những ly sữa tươi, 
bánh mì, những miếng khoai tây chiên vàng, những 
chai nước sốt, trứng chiên, những miếng bơ, phó-mát, 
cùng bánh ngọt bổ dưỡng... Nhưng ngày nay nhiều 
bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đã báo động rằng đó 
chính là cách ăn đưa đến nhiều bệnh tật nhất. 


Khi số lượng người bị bệnh đau tim (heart attack), 
bệnh xuất huyết não, bệnh huyết áp cao, bệnh ung 
thư đại tràng, ung thư vú cùng nhiều chứng bệnh 
khác gia tăng do việc ăn uống, thì nhiều bác sĩ đã 
báo động rằng thành phần dinh dưỡng hằng ngày 
của người Hoa Kỳ cần phải được thay đổi. Phản ứng 
này cũng tương tự như khi được báo động rằng mỗi 
năm có trên 400.000 người bị chết do thuốc lá, chính 
quyền đã cương quyết hơn trong việc cấm hút thuốc 
lá ở các nơi công cộng như trên máy bay, nơi tiệm ăn, 
nơi làm vìiệc.... 


Người ta đã so sánh cách ăn uống của người Mỹ 
với người Nhật. Người Nhật ăn rất nhiều cơm, rau, 
các loại đậu và chỉ một ít cá. Người Mỹ thì ngược lại, 
thành phần chính trong bữa ăn là thịt. Bác sĩ Peter 
Greenwald thuộc Cơ quan Phòng ngừa và Kiểm soát 
ỦŨng thư của Viện Quốc gia Ủng thư cho biết: “Người 


262 


Nhật ở tại Nhật Bản chỉ có một phần năm hay một 
phần sáu bị ung thư vú so với khi sang sống tại Hoa 
Kỳ. Khi họ qua Hawai sống, số người bị ung thư gia 
tăng.” 

Điều này cũng đúng với người Việt Nam. Nhiều 
người Việt sang Hoa Kỳ sống cũng bị gia tăng các 
chứng bệnh tim, bệnh ung thư do cách ăn uống 
nhiều thịt và mỡ. Những người Việt Nam tại quê nhà 
thường ăn nhiều rau, đậu, các thứ nước chấm như 
nước mắm, xì dầu, tương, các loại trái cây... Những 
người khá giả ở thành phố thì ăn nhiều thịt cá hơn, 
nhưng phần đông ăn các bữa ăn nhiều cơm, rau, các 
loại ngũ cốc... Những bữa cơm nhà nghèo ấy ngày 
nay lại phù hợp với tiêu chuẩn ăn uống để được lành 
mạnh tại một nước giàu có như Hoa Kỳ. 


Nhưng người Á châu không cần phải đợi đến lúc 
sang định cư ở nước Mỹ mới có sự gia tăng bệnh tật 
nói trên. Ở Nhật Bản, số người tiêu thụ các loại thịt, 
kem lạnh, các thức ăn chiên cùng các thức ăn nhiều 
mỡ đang gia tăng và điều này làm nâng cao con số 
những người bị bệnh ung thư cùng nhiều chứng 
bệnh khác. Tại Thái Lan, ngày nay uống sữa tươi 
được xem là “đúng mốt”. Tại Trung Hoa, các tiệm 
bán những loại thức ăn nhanh (fast food) chứa nhiều 


263 


mỡ được rất nhiều khách hàng tìm đến. Đó là chưa 
kể cách ăn đặc biệt gồm có tôm, các bộ phận súc vật 
như ruột non, ruột già, gan, phổi của bò, heo... chứa 
một lượng cholesterol cao hơn thịt. 


Tại Hoa Kỳ, cứ bốn người có một người huyết áp 
cao (25%). Theo Bộ Y tế Hoa Kỳ, mức độ cholesterol 
lý tưởng trong máu là thấp hơn 200 mi]ligram trong 
một đecilit (mg/d]). Mỗi lần thử máu, bác sĩ sẽ thông 
báo cho ta biết về mức độ cholesterol trong máu 
cũng như đưa ra các lời khuyên cần thiết về cách 
giảm bớt chất này. Cách giản dị nhất là bớt ăn mỡ 
cùng các thứ dầu như dầu dừa, dầu thốt nốt, dầu 
phụng... Càng ăn ít những thứ ấy càng tốt, vì chúng 
chứa nhiều acid béo bão hòa (saturated fatty acid) là 
chất dễ đóng thành cặn quanh vành trong các mạch 
máu, làm cho mạch máu nhỏ lại. Dù ăn các loại dầu 
như dầu đậu nành, dầu hạt hướng đương, dầu bắp, 
dầu mè là những loại chứa acid béo không bão hòa 
(unsaturated fatty acid) có phần tốt hơn, nhưng nếu 
dùng để chiên thực phẩm, các loại dầu ấy sẽ biến đổi 
một phần tánh chất thành dầu bão hòa, có tánh chất 
tác hại nói trên. Ngoài ra, nếu nướng thịt hay cá thì 
sẽ tạo ra chất độc polycyclic aromatic hydrocarbon 
(PARH) là chất gây ra ung thư dạ dày. 


264 


IIL THÁP DINH DƯỠNG 


l)° có nhiều bác sĩ cùng những trung tâm 
nghiên cứu về dinh dưỡng đã khuyến khích 
gia tăng lượng rau trái và giảm bớt cá, thịt trong 
bữa ăn hằng ngày, nhưng đại đa số người Mỹ vẫn 
tiếp tục thói quen ăn uống như trước. Người ta cho 
rằng chính sự vận động mạnh mẽ của các nhà sản 
xuất thịt và sữa tươi đã làm cho Bộ Canh nông Hoa 
Kỳ không dám có quyết định khuyên dân chúng bớt 
dùng các nhóm thực phẩm này. 










Chất béo: 
các loại dầu, mỡ 


Sữa và các thực 
phẩm làm từ sữa 






Cơm, bún, bánh 
mỳ, các loại hạt 
_ ngũ cốc 


265 


Mùa xuân năm 1991, Bộ Canh nông đã mô tả lại 
thành phần của các nhóm thực phẩm trong bữa ăn. 
Trước đây, họ trình bày theo hình chữ nhật như một 
chiếc bánh mà mỗi nhóm thực phẩm là một miếng. 
Giờ đây, họ trình bày chúng theo hình tháp mà bánh 
mì, cơm, các loại ngũ cốc là nền, tiếp theo đó là các 
loại rau trái, phần trên cao là sữa cùng các thứ được 
làm ra từ sữa, thịt cá, và cuối cùng trên cao nhất là 
nhóm các chất béo dầu, mỡ... cùng các thức ăn ngọt. 


Trong hình tháp dinh dưỡng ở trang bên, chúng 
ta thấy càng ăn nhiều những thực phẩm ở phần nền 
càng tốt, và càng giảm bớt những thứ ở phần đỉnh tháp 
càng giúp gia tăng sức khỏe. Hình tháp dinh dưỡng 
này tuy rất cần thiết cho dân chúng nhưng lại không 
tồn tại lâu vì sự chống đối của các nhà sản xuất thực 
phẩm liên hệ. Ông Edward R. Madigan, Bộ trưởng Bộ 
Canh nông Hoa Kỳ đã ra lệnh đình chỉ vĩnh viễn việc 
phổ biến tài liệu nói trên vì Bộ “đang duyệt lạ. 


HI. ĂN CHAY 
T: năm 1970 đến nay, số người ăn chay gia 
tăng khoảng 30%. Theo một cuộc thăm dò ý 
kiến của Hiệp hội Các Nhà hàng Quốc gia thì người 
dân Hoa Kỳ đang quan tâm nhiều hơn đến món ăn 
chay trong các thực đơn. Các chuyên gia dinh dưỡng 


266 


cho biết rằng những người ăn ít thịt cá thì ít bị các 
bệnh như tim, bệnh ruột già, tiểu đường, áp huyết 
cao và chứng béo phì. Sự phổ biến các thông tin liên 
hệ mật thiết giữa chế độ ăn uống và bệnh tật là một 
nguyên do thúc đẩy phong trào ăn chay gia tăng ở 
Mỹ và những nước Tây Âu. 

Theo cuộc điều tra của tờ Vegetarian Time ö bang 
llinois thuộc Hoa Kỳ vào năm 1992 có 12,4 triệu người 
Mỹ, trong số đó có 8 triệu người ăn chay trường, hoàn 
toàn ăn các loại rau trái, ngũ cốc, bơ sữa, phó mát và 
trứng. Họ tuyệt đối không ăn cá và thịt. Có nhiều 
người đi xa hơn nữa, không ăn cả bơ động vật, trứng, 
sữa và phó mát. Họ ăn uống như thế để được khỏe 
mạnh: Giảm thiểu tối đa chất cholesterol, đường, và 
tăng nhiều chất xơ (fñber) trong thực phẩm. 

Có người ăn chay vì lý do tôn giáo, có người ăn 
chay vì lý do sức khỏe, có người ăn chay vì thương 
súc vật và có người ăn chay vì muốn chữa trị bệnh 
tật. Nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân ăn chay để chữa 
trị bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh tăng huyết áp cùng 
một số bệnh khác. 

Trong nhiều trường hợp, ăn chay trở thành một 
sự cần thiết. Người Hoa Kỳ khi nghĩ đến đạo Phật 
là nghĩ đến ăn chay, mặc dù không phải ai theo đạo 
Phật cũng đều ăn chay. Đạo Phật cũng không bắt 


267 


buộc Phật tử phải ăn chay và cũng không cho rằng 
ai không ăn chay là có tội. Đạo Phật khuyến khích 
Phật tử phát tâm ăn chay đều đặn từ một đến nhiều 
ngày mỗi tháng để thân và tâm đều được lành mạnh 
và trong sáng. 


Thịt bò, gà, heo được bán nhiều và rẻ tại các nước 
Mỹ, Úc và Âu châu. Ngoài ra loại trứng, sữa, bơ động 
vật, phó mát, kem lạnh, bánh kẹo là các món ăn 
thông dụng tại những nơi này. Các món ăn này rất 
ngon miệng, rất bổ vì có nhiều sinh tố và chất đạm, 
nhưng lại kèm theo sự nguy hiểm là có quá nhiều 
chất cholesterol và chất béo. Những thứ này đóng 
quanh phía bên trong các mạch máu làm cho sự lưu 
thông máu bị giảm dần hay có nơi bị nghẽn lại. Khi 
các mạch máu vành ở tim bị nghẽn, một phần bắp 
thịt tim không còn được máu đến nuôi dưỡng và cung 
cấp dưỡng khí nên bị ngưng hoạt động, dẫn đến tim 
ngưng đập đột ngột hay gọi là đột quy (heart attack). 


Nếu các mạch máu trên não không lưu thông tốt 
vì bị chất béo đóng nhiều bên trong thì tạo nên chứng 
nghẽn động mạch não, gây ra sự vố mạch máu não 
mà chúng ta gọi là bị kích ngất (stroke). Các trường 
hợp đột quy và kích ngất là hai nguyên nhân chính 
đưa đến nhiều cái chết đột ngột hay các biến chứng 
tai hại hiện nay ở Hoa Ky, làm cho nhiều người bị 


268 


tàn phế như tê liệt, mất trí nhớ, suy tim yếu cùng 
nhiều bệnh khác. 


Ngoài ra, ăn nhiều chất béo cũng làm gia tăng 
bệnh huyết áp, do mỡ đóng bên trong mạch máu. 
Nếu là người hút thuốc lá thì tỉ lệ bệnh tật lại càng 
cao hơn nữa. 


H R P. 5ñ . ^Z v * 
Án chay là cách giảm thiểu tối đa những rủi ro 
nói trên. Hiện nay có bốn cách ăn chay chính trên 


thế giới: 
1. Không ăn thịt, như bò, dê, heo, gà... nhưng 


ăn cá, trứng, uống sữa, các thực phẩm làm từ 
sữa như bơ, phó-mát và các loại rau trái, ngũ 
cốc... 

Không ăn thịt, cá, chỉ ăn trứng, sữa, bơ, phó- 
mát, rau trái và ngũ cốc. 

Không ăn thịt, cá, trứng, chỉ uống sữa, ăn bơ, 
phó-mát, rau trái và ngũ cốc. 

Không ăn thịt, cá, trứng, cũng không uống 
sữa hoặc ăn các thực phẩm làm từ sữa như 
bơ, phó-mát... Chỉ ăn hoàn toàn ngũ cốc và 
rau trái. 


Đạo Phật khuyến khích ăn chay để nuôi dưỡng 
tình thương yêu đối với mọi loài nên người Phật 
tử thường chọn ăn chay theo cách thứ 2, thứ 3 hay 
thứ 4. Một số người theo phương pháp dưỡng sinh 


269 


Oshawa cũng ăn chay theo cách thứ 4. Một số người 
theo phương pháp này chỉ ăn gạo lức với muối mè và 
uống rất ít nước. Một số người khác chú trọng nhiều 
đến tính chất “âm” hay “dương” của mỗi loại rau trái 
và ngũ cốc. Họ không chỉ ăn gạo lức, muối mè mà 
thôi, họ còn ăn rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng như 
sữa nguyên chất, rong biển, các loại rau và ngũ cốc. 


Khi ăn những thực phẩm có chất đạm (protein), 
chúng ta cần uống nước nhiều để giúp cơ thể thải các 
loại protein không hấp thụ được qua đường tiểu, nếu 
không sẽ dễ bị bệnh sạn thận do những chất protein 
này và calci kết hợp lại. 


IV. ĂN CHAY LÀM SAO CHO TỐT 

Điều tốt nhất cho việc ăn chay là đừng xem ăn 
chay là thánh thiện, ăn mặn là tội lỗi. Đó là một 
quan niệm quá đà của những người thích kết án 
người khác. 

Ăn chay là để có sức khỏe cho mình, sống phù hợp 
với lòng thương yêu của mình đối với động vật. Phật 
tử được khuyến khích ăn chay ít nhất là hai ngày 
mỗi tháng, vào ngày rằm (1ð) và mùng một âm lịch 
để nuôi dưỡng lòng từ bi đối với sinh vật. Riêng đối 
với các vị tu hành, ăn chay là điều cần thiết để làm 
gương tốt cho cộng đồng tôn giáo của mình, nếu tôn 


270 


giáo ấy xem việc ăn chay là sự biểu lộ tình thương 
yêu, là sự không bị lệ thuộc vào những thứ bên ngoài, 
là sự tinh khiết trong đời sống tôn giáo, là sự biểu lộ 
hạnh nguyện cứu độ chúng sinh và cũng là cách sống 
theo niềm tin, lời nguyện và làm điều tốt đẹp. 


Sống với tín, nguyện và hạnh đó thì quả tim ta 
mở rộng, trí óc thông minh, hạnh phúc tràn đầy. Một 
người có tình thương yêu và có hạnh phúc chân thật 
không thể kết án người khác là tội lỗi khi họ khác 
mình. Một người có sự hiểu biết chân thật thì chia sẻ 
những gì mình làm cho người khác để gia tăng sự an 
lành, sức khỏe và niềm an vui trong cuộc sống. 


Đạo Phật khuyến khích người Phật tử ăn chay mỗi 
tháng vài ngày hay nhiều ngày, tùy theo hoàn cảnh 
và khả năng cho phép. Ngày nay có nhiều người ăn 
chay trường, kể cả những người không phải là Phật 
tử, vì vậy chúng ta nên thực hành việc ăn chay sao 
cho thật có lợi ích cho mình, để thể chất được mạnh 
khỏe, tinh thần an vui và tránh được bệnh tật. 


Mỗi ngày chúng ta cần ăn đủ số calory, chất đạm, 
các chất sinh tố và khoáng chất để cơ thể được khỏe 
mạnh. Trung bình mỗi ngày một người nặng khoảng 
55 kg cần khoảng 2.200 calori để tạo ra năng lượng 
cho những bắp thịt hoạt động cùng tạo ra sự ấm áp 
cho cơ thể. Nếu thiếu thì chúng ta dễ bị mệt mỏi và 


271 


yếu sức. Số calori đó tăng hay giảm đôi chút tùy theo 
trọng lượng cơ thể. 


Tiếp đến chúng ta cần có đủ chất đạm (protein). 
Chất đạm cần thiết cho các tế bào. Chất đạm có nhiều 
trong thịt, cá, đậu nành và các loại đậu, sữa, trứng, 
các loại ngũ cốc và một ít trong rau trái. Chất đạm 
của sữa và trứng là tốt nhất vì cơ thể chúng ta hấp 
thụ rất dễ dàng. Tuy nhiên, trứng chứa rất nhiều 
cholesterol và sữa bồ lại có quá nhiều chất béo, do đó 
không nên dùng nhiều các thứ này. 


Người ăn chay tuy không ăn các chất có nhiều 
cholesterol như thịt, nhưng tốt hơn hết đừng ăn 
nhiều hơn ð quả trứng gà trong một tuần. Những 
người ăn chay không muốn ăn trứng cũng tốt, miễn 
là với tâm thanh tịnh thật sự, không đặt thành vấn 
đề mình ăn chay là hơn người khác. Ăn chay là để 
tâm được thanh tịnh, nếu ăn chay mà lòng giận hờn 
hay trách móc thì chỉ có hình thức ăn chay mà không 
có sự ăn chay thật sự trong tâm. 


Các loại chất đạm trong đậu và ngũ cốc tuy không 
dễ hấp thụ nhanh như trong sữa, trứng và thịt, 
nhưng lại tốt hơn ở điểm là không chứa nhiều các 
chất độc hại cho cơ thể. Nếu trong bữa ăn có nhiều 
loại đậu thì sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ đạm một cách 


sjẽ 


dễ dàng hơn. Người dân ở Nam Mỹ thường ăn nhiều 
đậu. Người Việt từ xưa cũng đã có sự hiểu biết về 
khoa dinh dưỡng khi có thói quen ăn cơm với muối 
mè, đậu phụng, xôi bắp, xôi nếp, xôi đậu xanh, bánh 
chưng, bánh khúc, cùng các thứ đậu hay hạt khác. 


Theo tiêu chuẩn của Hội đồng Thực phẩm và Dinh 
dưỡng Hoa Kỳ, số lượng chất đạm cần thiết cho mỗi 
người trong một ngày là khoảng từ 50 đến 70 gram 
protein, nghĩa là khoảng 1 gram cho mỗi kg trọng 
lượng cơ thể. Như thế, một người lớn chỉ cần ăn ba 
miếng đậu hủ (đậu khuôn) lớn bằng ba ngón tay là 
đủ, cộng thêm với các thứ rau, đậu và hạt khác. Trẻ 
sơ sinh cần nhiều hơn khoảng từ ba đến bốn lần số 
lượng protein như trên cho mỗi kilogam trọng lượng 
thân thể. Trẻ em từ 6 tháng đến 15 tuổi cần gấp đôi 
số lượng protein so với người lớn. Một cách tổng quát, 
mỗi em bé thường cần từ 23 đến 36 gram protein mỗi 
ngày. Do đó, cha mẹ khi muốn cho con cái ăn chay, 
tốt hơn hết là cần được sự cố vấn của bác sĩ hoặc 
chuyên gia dinh dưỡng, và nên theo dõi, kiểm tra sức 
khỏe định kỳ trong năm. 

Các loại rau trái cung cấp một số các sinh tố và 
khoáng chất cần thiết. Tuy vậy, người ăn chay thường 
bị thiếu sinh tố B,.„ chất sắt (Fe) và kẽm (Zinc) cùng 
một vài loại khoáng chất như caleï cần cho xương... 


9 


Đối với phụ nữ, cần phải lưu ý đến nhu cầu calci 
cần thiết để tránh sự thiếu hụt dẫn đến chứng lỗng 
xương. Trong cám ngũ cốc có nhiều sinh tố B; sữa 
và các thực phẩm chế biến từ đậu nành, tròng trắng 
trứng có nhiều calei. 


V. NHỮNG BỮA ĂN THƯỜNG VÀ NHỮNG 
BỮA ĂN CHAY 


Sau đây chúng ta hãy thử so sánh bữa ăn bình 
thường và bữa ăn chay. Nếu những vị nào ăn chay 
trường thì rất tốt. Những vị nào ăn thường thì cần 
tránh bớt thịt, mỡ và các chất béo có hại cho sức khỏe. 


BỮA ĂN BÌNH THƯỜNG 
ĂN SÁNG 


KHÔNG TỐT 


Cơm, bún, trái cây, Thịt, mố động vật, bánh mì 


nước trái cây, sữa ít béo |trắng, nhiều hơn 6 quả trứng 


hoặc không béo, xôi đậu, |trong một tuần, nhiều bơ hay 
các loại bột ngũ cốc... dầu, bánh chiên, thịt chiên, 
cà phê, sữa có nhiều chất béo, 


nhiều muối, nước cốt dừa, dầu 





dừa v.v... 


274 


ĂN TRƯA VÀ TỐT 


KHÔNG TỐT 


Cơm hoặc cơm gạo lức, Nhiều thịt, nhiều mỡ động 


rất ít thịt, cá, tôm, cua. | vật hay dầu thực vật, dầu dừa, 


Nếu ăn cá nhỏ thì tốt hơn | dầu thốt nốt, khoai chiên, các 


cá lớn. Rau, đậu, các thức | thứ chiên quá vàng, bột ngọt và 


ăn tươi, luộc, hấp hay xào | nhiều muối, trứng quá nhiều, 
ít dầu, mố tốt hơn là chiên, | bánh ngọt, các thứ có nhiều 
trái cây tươi và nước trái đường... 


cây hay nước lọc v.v... 





BỮA ĂN CHAY 


KHÔNG TỐT 


Cơm gạo lức càng tốt, đậu Nhiều cơm trắng quá, đậu 
hủ xào, luộc hay nấu canh, | hủ chiên quá vàng, các loại dầu 
bớt chiên vàng. Mì căn xào | bảo hòa (saturated oi]) như dầu 
hay luộc, bớt chiên giòn. Rong | dừa, dầu mè, dầu thốt nốt (dừa 
biển, rau câu, các loại bún. nước) và dầu phụng. Nhiều đồ 


Các hạt đậu có vỏ, rau tươi | hộp, nhất là những loại không 
xào luộc, hấp hay nấu canh. | ghi rõ hạn sử dụng hoặc có dấu 
Các loại dâu thực vật không hiệu hư hỏng hộp chứa. Quá 
bảo hòa, mỗi tuần không quá 


N nhiều muối ăn do dùng nhiều 
4 cái trứng. It gia vị như bột | xì dầu, chao, tương... Nhiều trà 
ngọt, ớt, ít trà, cà phê vì có 


vi l và cà phê (chứa nhiều caffeine). 
nhiều chất caffeIne, v.v... 





sự 2 


Như thế, dù là những bữa ăn thường hay ăn chay, 
chúng ta đều nên tránh ăn nhiều dầu, mõỡ, muối, 
đường và các chất hóa học như bột ngọt, các chất 
tạo màu, cùng những thứ gia vị kích thích vị giác. 
Nói như thế không phải là ăn kham khổ. Nấu chay 
vẫn có thể rất ngon. Các tiệm chay tại San Francisco 
lúc nào cũng đông người ăn. Có một tiệm chay thuộc 
Thiền đường Tassajara mở tại vùng San Francisco 
nấu rất ngon và rất nổi tiếng. Muốn được ăn tối ở đây 
vào ngày cuối tuần, thực khách phải ghi tên trước 
sáu tháng. 


Đức Phật khi tu hành đã khám phá ra con đường 
trung đạo, không dính mắc vào thái độ cực đoan quá 
khổ hạnh hay quá ham muốn dục lạc. Người cư sĩ 
sống trong cuộc đời, quán sát hoàn cảnh sinh sống 
mà sắp xếp chuyện học hành, làm việc, ăn uống, giải 
trí v.v... cho được lành mạnh, an vu1 và hạnh phúc. 


Dân chúng các nước kỹ nghệ giờ đây rất quan tâm 
đến vấn đề sức khỏe và bảo vệ môi sinh. Phong trào 
ăn chay đang gia tăng tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên 
thế giới. Ăn chay để được nhiều sức khỏe, để bớt bệnh 
tật, để nuôi dưỡng tình thương, để sống đời sống an 
vui tinh thần theo sự chọn lựa của mình. 


276 


VI. PHÒNG NGỪA BỆNH TRUYỀN NHIÊM 


@-. ăn dùng chén đũa theo người Việt Nam 
rất gọn ghẽ và thân mật. Tuy nhiên, hiện 
nay có một số bệnh truyền nhiễm có thể lây qua nước 
bọt (nước miếng) nên cách dọn ăn ở nhà, ở nơi công 
cộng và chùa chiền cần được chú trọng để những 
người tham dự bữa ăn được bảo vệ không bị lây bệnh: 


1. Mỗi người cần có một chén nước chấm riêng 
để tránh việc mọi người đều chấm vào cùng 
một chén. 

2. _ Mỗi đĩa thức ăn cần có một cái muỗng hay đôi 
đũa chung để chuyển thức ăn vào chén riêng. 

3. Tránh không dùng muỗng hay đũa cá nhân 
(muỗng hay đũa riêng của mỗi người) để múc 
canh hay gắp thức ăn ở tô canh hay đĩa thức ăn. 

4. Khi nấu ăn đừng nếm thức ăn rồi đổ phần 
còn lại vào trong nổi. Dùng muỗng sạch để 


nếm, nhất là khi nấu cho khách ăn. 


5. _ Rửa tay sạch trước khi nấu ăn hay khi dọn bàn. 


9Á 


Những điều nói trên lại càng phải thực hành kỹ 
lưỡng hơn khi chúng ta mời khách là người nước 
ngoài đến dùng cơm. Rất nhiều người Hoa Kỳ sẽ ăn 
“không ngon” nếu chúng ta dùng đũa của mình hay 
muỗng của mình gắp hay múc vào đĩa hay tô chung. 
Thực hành những điều trên hằng ngày giúp chúng 
ta gia tăng sự chú tâm lúc nấu ăn, khi dọn bàn và lúc 
ăn uống, đồng thời bảo vệ được sức khỏe cho chính 
mình và cho mọi người. 


VI. MỘT SỐ THỨC ĂN CHAY 

Để giúp các bà nội trợ trong việc chọn thực phẩm, 
dược sĩ Chân Huyền có phân tích số lượng calori và 
protein trong bài Những điều nên biết khi ăn chay 
trong tập san Nguồn Sống số 1ð. Ngoài ra, dược 
sĩ Chân Huyền dặn chúng ta khi ăn chay cần nhớ 
những điều quan trọng sau: 

1. Trong bữa ăn, ngoài rau trái nên ăn vài loại 

hạt và đậu khác nhau. 
2. Ăn các loại gạo lức hay ngũ cốc còn nguyên vỏ cám. 
3. Theo tỉ lệ 20 - 30% rau đậu và 70 - 80% ngũ 


cốc để số protein được hấp thụ nhiều hơn. 


278 


4... Mì căn là một nguồn protein rất tốt, trừ 
những người bị phản ứng với gluten thì phải 
kiêng ăn vì có thể bị đau ruột nặng. 

5. Tránh ăn bột ngọt vì có thể gây những phản 
ứng khó chịu cho cơ thể. Trong phòng thí 
nghiệm, bột ngọt đã được chứng minh là gây 
phản ứng bất lợi cho cơ thể chuột và thỏ. 


Vào mùa xuân 1992, hình tháp dinh dưỡng lại 
xuất hiện trên các báo chí Hoa Kỳ, dân chúng càng 
lúc càng quan tâm và thực hành lối ăn giảm bớt thịt 
cùng chất béo. Cô Neva Cochran, chuyên viên dinh 
dưỡng và là phát ngôn viên của Hội Dinh dưỡng Hoa 
Kỳ (American Diettic Association), khuyến cáo nên 
gia tăng các loại rau trái và ngũ cốc và giảm thật 
nhiều thịt và chất béo. 

Những bữa ăn thông thường của người Việt Nam 
vốn đã nhiều rau trái, chúng ta chỉ cần lưu ý tăng 
thêm nhiều loại rau, trái cây, sữa đậu nành hay các 
loại ngũ cốc còn nhiều vỏ cám thì chắc chắn sẽ có thể 
gia tăng sự khỏe mạnh trong đời sống hằng ngày. 


sˆ/ l 


TÀI LIỆU THAM KHẢO: 


280 


Aikido, Kisshomaru Ueshiba, Trần Văn Quang 
dịch, Võ đạo số 1. 

An Encyclopedia of Archetypal Symbolism, Edited 
by Beverly Moon, Shambala, Boston, 1991. 

Các tạp chí như Life, Newsweek, Tìme v.v... nói về 
đề tài liên quan. 

Compasslon 1n Tibetan Buddhism, Translated by 
Jeffrey Hopkins, Snow Lion Publications, New 
York, 1982. 

Comprehensive Textbook of Psychiatry/TII edited 
by Harold L Kaplan, M.D. et al, Williams & 
Wilkins, Baltimore, 1980. 

ComprehensIve Textbook of Psychyatry/TITI, edit by 
Harold I. Kaplan, M.D. et al., Wiliams & Wilkins, 
Maryland, 1980. 

Fat, Cholesterol and your Heart, Sorting out the 
Facts for a more Healthful Youth Giants. 
Foundation ofTibetan MythicIsm, Lama Anagarika 
Govinda, Samuel Wolser Inc., Maine, 1989. 
Health Sclence, The Hartford Courant, October 
18, 1990. 

Health Through Balanece, Dr. Yeshi Donden. 
Houston Chronicle, Dec 9, 1992. 


japanese Garden, Brooklyn Botanic Garden 
Record, third printing: 1988. 


Kimndness, Clarity and Inside, His Holiness the 
Dalai Lama, Translated & Edited by dJefey 
Hopkins, Snow Lion Publicatlons, New York, 1988. 
Kinh A-di-đà, Nghi thức cầu siêu và tiến cúng chư 
hương linh v.v... 

Kinh Quán niệm hơi thỏ. 

Le Livre du Thé, Okakura Kakuzo, Paul Deran, 
Lon, 1954. 

Life after Life, Raymon Moody, djJr. Batam, New 
York. 19/75. 

Life beyond Life, Hans Holzer, Parker Publishing 
Company, Inc. New York, 1985. 

Newsweek, March 16, 1998. 

Newsweek, May 27, 1991. 

Nghi thức cầu siêu trong Phật giáo cùng các bản 
kinh liên quan. 

Những điều nên biết khi ăn chay, Chân Huyền, 
Nguồn Sống số 15, tháng 7 Mậu Thìn, San Joe. 
Perfect Health, Dr. Deepak Chopra, Harmony 
Books, New York, 1991. 

Psychology, Prineiples and Applhcatlons, Stephen 
Worchel and Wayne Shelbilke, Prentice Hall, Inc., 
New dJersey, 1988. 


281 


282 


Reincarnation, The Phoenix FIire Mystry, Com- 
pred & Edited by Joseph Head & S. L. Cranston, 
jJulian Press/Crown Publisher, [nc. New York 1977. 
Return EFrom Tomorrow, George Ritchie, Chosen 
Books, Texas, 1978. 

Thân trung ấm, Liễu sinh thoát tử, do các chùa ấn 
tống. 

The Anatomy of Human Destructiveness, Erich 
Fromm, Holt, Rinehart and WInston, New York, 
19878. 

The Healing Heart, Norman CousIns, W.W. Norton, 
New York, 1988. 

The Light Beyond, Raymond Moody, dJr. Bantam 
Books, New York, 1988. 

The Power of Myth, Joseph Campbell with B1I 
Moyers, Double Day, New York, 1988. 

The Relaxation Response, Dr. Herbert Benson, 
W¡illiam Morrow, New York, 1975. 

The Tantric Mysticlsm of Tibet, John Blofeld, 
Shambala, Boston, 1987. 

The Tibetan Book ofthe Death, W. ŸY. Evans-Wentz, 
Oxford DnIversity Press, New York, 1960. 

The Wheel of Life and Death, Philip Kapleau, 
Double Day, New York, 1989. 


Thiền Luận, D.T. Suzuki, Trúc Thiên và Ba Tiêu 
dịch, Chùa Khánh Anh tái bản, Pháp. 

Thiền và Phân Tâm Học, Kinh Thi. 

Tibetan Yoga And Secret Doctrines: edited by W.Y. 
Evans-Wentz, Oxford DnIversIty Press, New York, 
1958. 

Tín Tâm Minh, Tăng Xán, Trúc Thiên dịch, cùng 
với các bài thơ thiền. 

To Cherish all Life: A Buddhist Case for Being 
Vegetarian, Philip Kapleau, The Zen Center 
Rochester, New York, 1986. 

Trà Kinh, Vũ Thế Ngọc. 

Urasenke Newsletter, Konnichlan, Kyoto, 1988 & 
1989. 

Việt Nam Phật giáo sử luận, Giáo sư Nguyễn Lang. 
Washington Post, tháng hai năm 1990. 

Your Maximun Mind, Dr. Herbert Benson, Tìmes 
Books, New York, 1987. 

Zen and the jJapanese Culture (D.T. Suzuk]). 

Zen, D.T. Suzuki, Double Day, Anchor Book, New 
York, 195G. 





` 


283 


Ngoài ra, soạn giả cũng đã tham khảo thêm: 


284 


Các tài liệu về dinh dưỡng do quận Fairfax, Virginia 
phát hành. 

Các lời giải thích và thực hành thuật pha và uống 
trà tại các buổi trình bày Trà đạo. Những bài pháp 
thoại trong những khóa tu Thiền. 

Các tài liệu về vườn Thiền của Trung Hoa và Nhật 
Bản cùng các cuộc ngắm cảnh các vườn tại Hoa Kỳ 
và Nhật Bản. 

Các buổi lễ cầu siêu tại chùa, nhà quàng, tư gia và 
nghĩa trang tại vùng ƒ7rginia và các tiểu bang khác. 
Những ý kiến của bác sĩ và những kinh nghiệm nấu 
thức ăn chay một thời gian tại tu viện Kim Sơn. 
Các buổi thăm viếng người bệnh tại bệnh viện, 
tại tư gia Phật tử, những lễ Cầu an cho Phật tử bị 
bệnh nặng, những lễ Cầu siêu cho người qua đời tại 
nhà quàng, chùa, tại tư gia Phật tử, tại nghĩa trang 
cùng tham dự các tang lễ thuộc các tôn giáo bạn. 
Các buổi nói chuyện và trao đổi ý kiến cùng quý vị 
tu sĩ tôn giáo bạn tại các nhà thờ, trung tâm xã hội, 


hội y tá v.v... 


MỤC LỤC 


BỊ 11710077 200120600 ne re neesaaeaaea.eee 5 
Đá ca... .e 8 
DU THẤT VÀ GIÁO TY GIẢI THOA suysosscssssssosscsssssgssx9sg93svses 1) 
TRÍ TUỆ HAY SỰ THẤY BIẾT CHÂN THẬT ............................... -. 1ð 
THIÊN VÀ HOA ĐẠO .................... cv erererrrkd 26 
000100000110 nan 78a ŸỶỶŸỶ 28 
ILÍ,- E}OA;TIO]A TM LÌ NIETTDNT s.s299222002002222203//9u993A993vSAVMyvvlbvyvsudes Ji 
TÍT,DIẤNG THOA CUNG PHẨY sv¿y6196661490514444444442133331330313333134qu0áu 34 
IV. BỨC TRANH XƯA VÀ BÌNH HOA ĐẸP ................................- 7 
V. BA CÀNH CHÍNH CỦA BÌNH HOA. .............................. <<. <<<<- 41 
THIÊN VÀ TRÀ ĐẠO...................---(-ccctrEeekerererrrrkd 46 
T31. n6. ......./../. (4Í. sa ašẽ sẽ sẽ sãs. 50 
TT, T1 GTIT7 CHI<ỂN TẾT ⁄40x1321554666c 6444444444900 00000000000000000000603ả6 B3 
TH, GÚC MAẠNH CA UHIẾN THẢ ‹6áiiácd 1À t Q4 0444410664310664316643346086: 58 
IV. THAY ĐỔI TRONG CÁI KHÔNG THAY ĐỔI................. .-- << «<< <<s 60 
THIÊN VÀ VƯỜN CẢNH ........................-2¿©c:2cs2zczxcre 63 
Ïl, HÙA: CHUA NÓ, BÙI CHỦA ĐẤT -‹t:c0iexx0i00000000000000/400000063uana 65 
I6 p1 6101.2222 7n nan na ẽẽỶõẽẽ caỶ 69 
THIÊN VÀ VÕ ĐẠO ....................---L-cnnnnnngrrreyg 19 
L1 8g 85.....d..‹. (ái aavavaaaaaaaaeo 87 
J1 1170107000220 rốn cố äs  c  Ÿa. 89 


TII. CHIẾN THẮNG MÀ KHÔNG NÓI ĐẾN VÕ CÔNG. .................. 95 


T111 0a Kê... 108 
V. VÕ ĐẠO KHÔNG HƯỚNG ĐẾN CHIẾN THẮNG  ..................... 108 
THIÊN VÀ PHÂN TÂM HỌC ............................---- -: 111 
I. KHOA SỨC KHỎE TÂM THẦN ......................-.--..- << <<: II” 
II. FREUD VÀ NHỮNG NHÀ TÂM LÝ KHÁC ...........................-. 116 
TT. MỤC ĐÍCH CỦA THIỀN.......................------cc c5 c2 120 
IV. THIỀN LÀ GIẢI PHÓNG CHỨ KHÔNG PHẢI NÔ LỆ. ............. 128 
V. NHỮNG NÉT CHÍNH CỦA TÀ PHÁI .............................--.--- 129 
VI. CÁI KHÔNG CHÍNH LÀ CÁI CÓ TRÀN ĐẦY  ....................... 15 
VII. CUỘC CHIẾN KHÔNG BAO GIỜ CHẤM DỨT ...................... 139 
MITTI.{ Ô CHẾ TUI VŨ buxsssrssebssbbAyssbvsyashskidkiggdiigiskkegdeisesgsisdt 144 
lX. CHÍNH QUA CÁI NGÃ LÀNH MẠNH ............................--.-. 150 
X. TÌM HIỂU THÊM VỀ NGÃ VÀ VÔ NGÃ................................. lấT 
BÀY TỎ LÒNG THƯƠNG TIẾC .......................----- 162 
1, HÃY THƯỜNG KHÓC NGUI QUA DỐI s¿cscsssssss2s555255552555553556 163 
II. THỜI GIAN BÀY TỎ LÒNG THƯƠNG TIẾC ........................... 164 
THI. TẠO MÔI TRƯỜNG TỎ BÀY LÒNG THƯƠNG TIẾC............... 167 
Tổ PHONG. TITN TH XÃ cu uyyyvv)0/0222604136003606000310200361s 171 
V. XÓA ĐI SỰ CÁCH BIỆT SỐNG CHẾT.................-......-c << << <5: 174 
VI. ÍCH LỢI CHO KẺ QUA ĐỜI .................. 222 c2 S222 S223 180 
CAU AN...................... L LG HH HH cv vớ 182 
1; ĐỦI? ANH CA NINH TÍN ssù¿à55s55:b5)1àx44ÀÀ1494000000600000k0000 0a 188 
II. KHOA HỌC XÁC NHẬN NIỀM TIN TRỊ BỆNH. ..................... 187 
TII. TRÌ NIỆM THÂN CHÚ VÀ CẦU NGUYỆN .......................... 191 
IV. THÂN VÀ TÂM LIÊN HỆ MẬT THIẾT ............................... 195 
V..NIENÏ PHẬT, THỊ CHỦ, TUNO KINTH '3vicxi560313593)5593553959550 5054 199 


286 


EU TỔ ca ằa 206 


L. GEORGE RITCHIE, NGƯỜI TRỎ VỀ TỪ CÕI CHẾT ................. 207 
II. NHIÊU NGƯỜI CŨNG THẤY NHƯ THẾ ......................... --. - -- 210 
THI. ĐẠO PHẬT NÓI GÌ VỀ CẢNH GIỚI SAU KHI CHẾT ............. 315 
IV. Đối CHIẾU KINH ĐIỂN VÀ KINH NGHIỆM ....................-- -- 2 LƠ 
V. ĐỨC PHẬT CÓ ÁNH SÁNG VÔ LƯỢNG.......................--...----- 220 
VỊ. CÂU SIÊU GIÚP CHO HƯƠNG LINH GIẢI THOÁT ............... 225 
VI. CẦU SIÊU CŨNG LÀ CƠ HỘI AN LÀNH CHO NGƯỜI SỐNG... 229 
VHIL. ĐỪNG BỎ LỠ CƠ HỘI TU TẬP KHI CÒN SỐNG................ Ta 
1X. HÃY NHÂN ĐẠO VỚI NGƯỜI CHẾT HAY GIA ĐÌNH CỦA HỌ..234 
XUÂN TƯƠI THẮM ..........................-- 5 cccxsxsxeeerees 240 
1 Lễ GIÁ TIỀN HAY GŨNG ÔNG ĐÃ. si ssxssivvvsssvvvvvsssee 341 
II. Ý NGHĨA VIỆC CỨNG ÔNG BÀ TRONG NGÀY TẾT ............... 242 
J7. 1...2 cỶana ca. aäS 345 
IV. Nổi DŨNG NGÀY LỄ dit 20020160666 662 CV 0AS94353543333341121344uxssx6 249 
xa ..ẽ...ÁÄA⁄#x“LL................. 12 
VI, HAI LỘC ĐẦU XUÂN ‹........... Q.00 0050210 0262621646 665164542366 254 
ĂN CHAY...................... (Sàn TT TT ng 259 
L. BỐN NHÓM THỰC PHẨM CHÍNH ........................... .---cccss <5 260 
II. TH 1E TINH TU NT soiiiceic 0422224446443 34863633163633164633646332s3x4 265 
TT 1 0 iaaằŸe 266 
TV. ĂN CHAY LÀM SAO CHO TỐT ....................-.cccccSeS sec sở 270 
V. NHỮNG BỮA ĂN THƯỜNG VÀ NHỮNG BỮA ĂN CHAY .......... 274 
VỊ. PHÒNG NGỪA BỆNH TRUYỀN NHIỄM ............................ -- Ji 
VTT, NMIOT BỐ THIẾT ẨM CHẤT  16ssxxt6ai124244644ã00044608644404003340dG46 278 
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................------©cs+cxczzecre 280 


287 


